
Do Cha Luis G. Da Câmara, S.J. 

Nghe Thánh I-Nhã Ke 
Sau Đó Đọc Cho Người Khác Ghi Chép Lại 

Hoàng Sóc Sơn 

Giói Thiệu, Dịch Và Chú Thích 


Copyright Antôn & Đuốc Sáng 




















Những Bước Đường Theo Chúa - Hổi Ký Thánh I-Nlĩã 


Lòi mở 
Dấn nhập 

Lòi nói đầu của cha Jeronimo Nadal 
Lời nói đầu của Cha Luis G. da Câmara 
I. Được mời gọi phục vụ Đức Kitô 
n. Hướng đến giúp đỡ các linh hồn 

III. Đi học và tìm bạn 

IV. Nhận sứ mạng từ vị đại diện Đức Kitô 
Phụ lục 

Tham khảo 


LỜI MỞ 


Những bước đường theo Chúa là tựa do chúng tôi đặt cho tập sách thường được gọi là Hồi Ký (hay Tự 
Truyện, hay Tự Thuật) của thánh I-nhã. Nội dung do chính thánh I-nhã kể lại cho cha Luis Gonalves da 
Câmara trong hai năm 1553 và 1555. Cha này ghi chép những điều cốt yếu, sau đó đọc cho thư ký chép 
lại. Tập sách được hoàn thành vào tháng 12 năm 1555 tại Genova, nước Ý. 

Vào năm 1552, thánh I-nhã đã 61 tuổi, đã làm Be Trên Cả tiên kh ởi Dòng Tên 11 năm, đang ở nhà Đức 
Mẹ Trên Đường, trụ sở Dòng Tên lúc đầu, tại Rôma. Vì ngài hay ốm đau, người ta sợ ngài không sống 
được bao lâu nữa. Các môn đệ của ngài, đặc biệt là hai cha Juan de Polanco và Jeronimo Nadal, nài nỉ 
ngài kể lại Thiên Chúa đã dẫn dắt ngài từ khi ngài hoán cải đến thời điếm ấy thế nào. Không phải là tò 
111 Ò, các cha ấy nghĩ rằng thấy được hoạt động của Thiên Chúa trong tâm hồn thánh I-nhã thì cũng hiểu 
được nguồn gốc và tinh thần đích thực của Dòng Tên. Vì thế các cha ấy ước mong thánh I-nhã kể lại đế 
làm như một bản di chúc thiêng liêng, ơn gọi của thánh I-nhã chang phải là mô hình và mẫu gưong sống 
động cho cả Dòng sao? 

Tuy nhiên, khó khăn đến từ chính thánh I-nhã. Một mặt ngài rất bận rộn vì vừa phải điều hành Dòng, 
vừa phải soạn thảo Hiến Chuông, lại còn phải phụ trách một số hoạt động bác ái nữa. Mặt khác, và có lẽ 
đây là lý do chính, ngài không muốn nói về chính mình. Nhưng ngày 4.8.1553, ngài đã quyết định kế 
cho cha L.G. da Câmara. 

Cha L. G. da Câmara sinh tại Bồ Đào Nha khoảng năm 1519, là con viên Tổng Đốc Madeừa. Năm 
1535, cha đến Paris học ngôn ngữ và triết lý. Tại đó, cha gặp chân phước Phêrô Favre và biết nhóm các 
bạn cùng chí hướng với thánh I-nhã. Năm 1545, cha về Bồ Đào Nha và gia nhập Dòng Tên. Tháng 5 
năm 1553, cha được gọi về Rôma đế báo cáo tình hình Dòng Tên tại Bồ Đào Nha. Xong nhiệm vụ, cha 
được thánh I-nhã giữ lại làm quản lý nhà Đức Mẹ Trên Đường. Cha là một người rất gần gũi với thánh 


2 


Những Bước Đường Theo Chúa — Hồi Kỷ Thánh I-Nlĩã 


T-nhã trong đời sống hằng ngày, lại có trí nhớ rất tốt và đặc biệt hết sức quan tâm đến những gì liên hệ 
tới thánh I-nhã. Sáng hôm 4.8.1553, cha gặp thánh I-nhã trong vườn đế nói chuyện về đời sống thiêng 
liêng. Khi cha nói về hư vinh, thánh I-nhã chỉ cho cha cách thắng được loại cám dồ này. Ngài kế lại việc 
ngài phải mất hai năm chiến đấu mới thắng được.Thấy những điều mình kế giúp được cho cha L. G. da 
Câmara, ngài nhận ra nếu kế lại tiến trình ngài đã trải qua từ một kẻ ham danh đến một người hành 
hưong, chắng những ngài có thế giúp cha ấy mà giúp được nhiều người khác nữa. Thế là ngài quyết định 
kế cho cha ấy những bước đường theo Chúa của ngài. Thật bất ngờ: điều cha Polanco và cha Nadal nài 
nỉ mãi không được thì cha L. G. da Câmara lại 'bất chiến tự nhiên thành’. 

Thánh I-nhã bắt đầu kế câu chuyện vào cuối tháng 8 năm 1553. Cha L. G. da Câmara chăm chú lắng 
nghe, rồi ngay lập tức về phòng ghi chép lại những điểm cốt yếu, sau đó đọc cho một thư ký chép lại 
từng chữ. Cha L. G. da Câmara cho biết mình “không viết một chữ nào ngoài những điều đã nghe 
Cha [1] nói.” Cha Nadal cho biết cha L. G. da Câmara “có trí nhớ tuyệt vời.” Tuy nhiên, giữa những 
điều cha L. G. da Câmara viết ở Lời nói đầu và trong bản Hồi Ký, vẫn có một vài chi tiết 
không khóp [2]. Dầu sao, chúng ta có thế yên tâm là chúng ta chắc chắn những gì được viết ra diễn tả 
đúng như thánh I-nhã muốn. 

Thánh I-nhã không kế hên tục từ đầu đến cuối, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, ngài chia làm ba 

đợt: 

Đợt 1, trong tháng 8 và tháng 9 năm 1553: từ đầu đến giai đoạn Manresa. 

Đợt 2, từ 9 đến 23 tháng 3 năm 1555: từ giai đoạn Manresa đến chuyện thánh I-nhã đi Rouen. 

Đợt 3, từ 22 tháng 9 đến 20 hay 22 tháng 10 năm 1555: từ chuyện thánh I-nhã đi Rouen đến hết. 

Sau hai đợt đầu, cha L. G. da Câmara đọc cho thư ký chép lại bằng tiếng Tây Ban Nha tại Rô ma. Sau 
đợt ba, cha đọc cho thư ký chép lại bằng tiếng Ý, vì không có thư ký biết tiếng Tây Ban Nha, tại Genova. 
Sau đó, cha ấy viết Lời nói đầu, có lẽ trước khi thánh I-nhã qua đời (31.7.1556), vì không thấy nhắc gì 
đến việc ngài qua đời. Ngoài ra, cha ấy còn viết thêm 13 ghi chú ngoài lề nữa. 

Bản gốc đã thất lạc. Chúng ta còn giữ được một vài bản sao được chép lại từ khá sớm, thí dụ bản cha 
Nadal dùng vào năm 1557, khi đi kinh lý nhiều cộng đoàn Dòng Tên. Cha Nadal, có lẽ không biết là 
trước đó cha L. G. da Câmara đã viết Lời nói đầu rồi, nên viết Lời nói đầu khác, trong khoảng 1561- 
1576. Trong khoảng 1558-1561, cha Annibal du Coudret, Dòng Tên, người Pháp, dịch bản Hồi Kỷ sang 
tiếng Latinh. 

Một điều đáng tiếc là 10 năm sau khi thánh I-nhã qua đời, thánh Phanxicô Borja, trong cuông vị Be Trên 
Cả Dòng Tên, đã ra lệnh cho cha Pedro Ribadeneira [3] viết bản tiếu sử đầu tiên về thánh I-nhã, nhưng 
cũng ra lệnh gạch bỏ những trích dần bản Hồi Ký, vì cho rằng bản tường thuật của thánh I-nhã không 
đầy đủ và chắp nối. Thế là di chúc và giáo huấn của vị sáng lập bị Dòng Tên hầu như quên mất! Năm 
1731 nhóm Bollandistes ấn hành và phát hành bản dịch Latinh (trong Acta Sanctorum, voi. VIUulii), và 
đánh số lề từ 1 đến 101 như hiện chúng ta thấy. Phải chờ thêm hon 170 năm nữa, bản Tây Ban Nha - Ý 
mới được xuất bản lần đầu năm 1904 (Monumenta Ignatiana Scripta de Sancto Ignacio de Loyola 1, 
Madrid). Đây là ấn bản phê bình đầu tiên. Một ấn bản phê bình khác, cùng với bản dịch Latinh, được 
ấn hành năm 1943 trong bộ Fontes Narrativi de s. Ignatio de Loyoìa 1: Narrationes scriptae ante annum 
1587 (Roma: MHSI 1943). Từ đây, bản Hồi Ký ngày càng được đọc và nghiên cứu chu đáo hon. Ngày 
nay, tập Hồi Kỷ được coi như viên ngọc trong di sản của thánh I-nhã, là nền móng cho mọi nghiên cứu 
và học hỏi về thánh I-nhã. 


3 



Nhũng Bước Đường Theo Chúa - Hôi Kỷ Thánh I-Nhã 


Bản Hồi Kỷ do cha L. G. da Câmara hoàn thành không có tựa và không phân chưong. Cha Nadal đặt 
tựa là Acta p. Ignatii ut primum scrỉpsỉt p. Ludovỉcus Gonzaỉves excipiens ex ore ipsius Patris. Xin 
phép dịch là Hạnh cha I-nhã theo như thoạt tiên cha L. G. da Câmara đã được nghe chỉnh ngài kế, sau 
đó viết lại. Các bản dịch sang tiếng Anh và tiếng Pháp khá tự do trong việc đặt tựa và phân chưong. Thí 
dụ cha A. Thừy gọi là Récit du Pèỉerin, Autobiographie de Saint Ignace de Loyoỉa và chia thành 7 
chưong, thêm phần Tâm sự ở cuối; cha J.N. Tylenda gọi là A Pỉlgrỉm's journey, the Autobiography of 
Saint Ignatius và chia thành 11 chưong. 

Bản dịch tiếng Việt đầu tiên do cha Hoàng Văn Lục, S.J., thực hiện năm 1975 với tựa là Trên đường tìm 
Chúa và chia thành 10 chuông cùng với phần cuối đuợc gọi là Bản đúc kết. Tại sao cần một bản dịch 
mới? Bản dịch cũ đã đuợc thực hiện cách nay trên 25 năm. Trong thời gian này, có nhiều nghiên cứu 
về bản Hồi Kỷ đã giúp chúng ta có thế hiếu sâu rộng hon sứ điệp của thánh I-nhã. Vả lại, bản dịch cũ 
rất ít chú thích, làm cho nguời đọc khó lĩnh hội hết đuợc bản văn. Với bản dịch này, chúng tôi sẽ cố 
gắng sử dụng những nghiên cứu gần đây đế dịch và chú thích, hi vọng sẽ giúp đuợc nguời đọc hon. 

Tại sao đặt tựa là Những bước đường theo Chúa? Bản Định Thức Thế Chế Dòng Tên do thánh I-nhã 
và các bạn cùng chí huớng soạn thảo, rồi đuợc Tòa Thánh phê chuẩn, gọi Dòng Tên là một con đường 
dẫn đến với Thiên Chúa. Thánh I-nhã là tố phụ Dòng Tên đã đuợc Thiên Chúa dần qua các chặng đuờng 
mà các Giêsu hữu đuợc mời gọi đi lại hành trình ấy. Đó là ý của thánh I-nhã khi thuật lại Chúa đã dần 
dắt ngài thế nào. Ý của cha Nadal khi xin và ý của thánh I-nhã khi kế đều coi đây là di chúc và giảo 
huấn của vị sáng lập Dòng Tên, nhằm giúp anh em trong Dòng đi đến nguồn gốc và nền tảng của Dòng. 
Chính trong cái nhìn đó, chúng ta mới hiếu đuợc những bước đường theo Chúa của thánh I-nhã cũng 
phải là những bước đường theo Chúa của từng Giêsu hữu cũng nhu của toàn thế Dòng Tên: (1) quyết 
tâm phục vụ Đức Kitô; (2) phục vụ Đức Kitô bằng cách giúp đỡ các linh hồn; (3) không sống và làm 
việc đon độc nhung trong một nhóm bạn mà mà Chúa Giêsu là đầu; (4) nhận sứ mạng từ Đức Thánh 
Cha trong cuông vị nguời thay thế Đức Kitô ở trần gian. 

Thánh I-nhã là một trong những nguời gây tranh cãi hạng nhất trong lịch sử Hội Thánh cũng nhu lịch sử 
thế giới. Nguời ta có cái nhìn rất khác nhau về ngài, thậm chí đôi khi hoàn toàn trái nguợc nhau. Rất 
nhiều nguời chỉ nói về ngài theo thành kiến hay suy đoán, hoặc theo nguời này nguời kia nói. Đọc 
bản Hồi Kỷ, chúng ta mới biết đời sống nội tâm phong phú và thâm sâu của ngài, đế thấy đa số các ý 
kiến về ngài, ngay cả noi những tác giả khá nổi tiếng, đôi khi chỉ mới dừng lại ở phần vỏ chứ chua đi 
vào phần ruột của ngài. Riêng tại Việt Nam, nguời ta còn hiếu rất ít về thánh I-nhã. Ngay cả những sách 
viết về ngài, vốn rất hiếm, lại khá sơ sài, mà nhiều khi chỉ là những suy đoán! Đã đến lúc chúng ta đế 
cho ngài trực tiếp nói với nguời Việt Nam nói chung, và với nguời Công Giáo Việt Nam nói 
riêng. Bản Hồi Kỷ chính là cơ hội đế chúng ta đuợc nghe đích thân ngài nói, chứ không chỉ nghe nguời 
ta nói về ngài. 

Ước mong bản dịch cùng với giới thiệu và chú thích của chúng tôi giúp nguời đọc hiếu đuợc chính xác 
và sâu xa hơn một chút về một vị thánh có vai trò khá quan trọng trong lịch sử đời tu, lịch sử Hội Thánh, 
và lịch sử thế giới. 

Hiển Linh 1.1.2002 
HOÀNG SÓC SƠN 


4 



Những Bước Đường Theo Chúa - Hổi Ký Thánh I-Nlĩã 


DẪN NHẬP 

Hành Trình Thiêng Liêng Của Thánh I-nhã 

Những bước đường theo Chúa khởi đầu với sự kiện Pamplona năm 1521 và kết thúc với năm 1538, sau 
khi thánh I-nhã đến ở hẳn tại Rô ma. Đó là 17 năm quan trọng đặc biệt trong cuộc đời thánh I-nhã (1491- 
1556), 17 năm người ta thường gọi là giai đoạn hành hưong. Tuy nhiên, đó chưa phải là toàn bộ đời sống 
ngài. Chúng tôi sẽ trình bày so lược 30 năm đầu (1491-1521) và 18 năm cuối (1538-1556), nhờ đó chúng 
ta có thế dề hiểu 17 năm giữa hon. Chúng ta cũng biết rằng Những bước đường theo Chúa không phải 
là bản tự thuật đầy đủ và theo nghĩa thông thường của thánh I-nhã: 

1) Ngài không chỉ thuật lại như một nhà báo, mà ngài nhìn lại cả đời sống dưới ánh sáng đã nhận được 
trong suốt cuộc đời, đặc biệt là kinh nghiệm thần bí. 

2) Hình như ngài chỉ kể những gì các bạn đầu tiên của ngài chưa biết: vì thế đôi khi ngài kế so sài về 
một sự kiện rất quan trọng, thí dụ thị kiến La Storta, nhưng đôi khi lại kể khá chi li về những sự kiện 
không thật cần thiết, thí dụ trong chuyến hành hưong Giêrusalem; 

3) Hình như ngài kết thúc đột ngột vì cha L. G. da Câmara phải đi Tây Ban Nha. 

Ngoài ra, lúc ấy, thánh I-nhã đã tưong đối lớn tuổi, và rất bận rộn, nên có thế bỏ qua một số chi tiết. Thứ 
đến, ngài cũng không quan tâm đặt những điều ngài kế trong bối cảnh lịch sử thế giới và Hội Thánh 
đang chuyến biến, mà chỉ thuật lại những điều ngài xét là sê giúp ích cho con cái thiêng liêng của ngài 
thôi. 

Chúng ta sẽ cố gắng bố sung những điều ấy trong bài dần nhập này. 


I 

BA MƯƠI NĂM ĐẦU 1491-1521 

Thánh I-nhã tên thật là Inigo López de Loyola. Ngài sinh năm 1491 [4] tại lâu đài Loyola, thuộc giáo xứ 
Azpeitia, trong tỉnh Guipuzcoa, miền bắc Tây Ban Nha. Gia đình ngài thuộc dân tộc thiếu số 
Basco. Tiếng mẹ đẻ của ngài là tiếng Basco (khác với tiếng Tây Ban Nha). Ngài là con trai út trong gia 
đình: trên ngài có 10 anh chị; ngoài ra cha ngài còn có ít là hai người con ngoại hôn nữa. 

Gia đình ngài thuộc hàng quí tộc ở Tây Ban Nha, đã lập được nhiều công trạng với triều đình và luôn 
luôn trung thành với triều đình. Cha ngài làm chủ lâu đài Loyola, có quyền thu tô của nông dân trong 
vùng, có quyền chỉ định cha sở nhà thờ xứ Azpeitia. về đời sống tôn giáo, gia đình ngài luôn luôn gắn 
bó với Hội Thánh Công Giáo. Tuy nhiên, về đời sống luân lý, gia đình ngài không phải lúc nào cũng 
đáng nêu gưang.Thí dụ cha ngài có mấy người con rơi; anh ngài, linh mục Pero, cha sở Azpeitia, khi 
qua đời cũng đế lại mấy người con rơi. 

Tên rửa tội của ngài là Inigo (người Tây Ban Nha thường thêm dấu ngã trên chữ n đế đọc là I-nhi-gô), 
được Latinh hóa là Enneco. Trong tiếng Basco hiện thời, thay vì Inigo, người ta viết là Eneko. Đây là 
tên vị viện phụ đan viện Biển Đức Ona ở Burgos, qua đời năm 1057, và dân chúng trong vùng tôn kính 
như một vị thánh.Ignatius (Inhaxiô hay I-nhã) lần đầu tiên xuất hiện trong văn bằng tốt nghiệp đại học 
Paris của ngài năm 1535, hình như đơn giản vì các nhân viên đại học tưởng Inigo trong tiếng Basco 


5 


Nhũng Bước Đường Theo Chúa - Hôi Kỷ Thánh I-Nlĩã 


chính là Ignatius trong tiếng Latinh. về sau, ngài có lòng sùng kính đặc biệt thánh giám mục Inhaxiô 
thành Antiôkhia. 

Có lẽ ngài mồ côi mẹ từ nhỏ. Chúng ta không thấy thánh I-nhã nhắc đến mẹ của ngài lần nào. Ngài được 
gia đình giao cho bà Maria de Garín gần nhà nuôi dưỡng. Bà vú nuôi này là vợ một người thợ rèn, tức 
là thuộc giới bình dân. Bà đã dạy ngài nói, đọc kinh, và cả lòng đạo của người bình dân xứ Basco. Sau 
khi ngài qua đời, bà xác định năm sinh của ngài là 1491 chứ không phải 1493 như lúc ấy có nhiều người 
nghĩ. Chúng ta không biết chính xác ngài ở với bà vú nuôi trong thời gian nào. Anh cả của ngài là Juan 
Perez chết năm 1496 trong một chiến dịch của Tây Ban Nha ở Napoli, nước Ý. Anh thứ hai là Martin 
García hưởng quyền thừa kế.Anh này cưới chị Magdalena de Araoz năm 1498. Có lẽ trong khoảng thời 
gian này, thánh I-nhã trở về lâu đài của gia đình, vì có chị dâu chăm sóc, và đế học hành. Trình độ học 
vấn của ngài vào lúc hoán cải là biết đọc biết viết. Có lẽ gia đình thuê thầy đến dạy ngài tại nhà, như các 
gia đình quí tộc đưong thời thường làm. So với mặt bằng dân trí thời nay thì trình độ học vấn của ngài 
thấp, nhưng so với người đưong thời thì kể là đủ. 

Có lẽ cha ngài muốn sau này ngài làm linh mục đế hưởng bống lộc nhà thờ xứ Azpeitia, nên hình như 
đã cho ngài “chịu chức cắt tóc” [5]. Tuy nhiên, có lẽ ngài muốn tiến thân trên đường công danh hon, nên 
năm 15 tuổi, được cha gởi đến tập sự tại dinh quan Thống Đốc Ngân Khố Hoàng Gia Juan Velásquez de 
Cuéllar ở Arévalo, cách Loyola chừng 600 km. Cùng với các con trai của viên thống đốc, ngài được 
huấn luyện làm quan chức triều đình sau này: cỡi ngựa, đấu kiếm, giao tiếp, ca hát, khiêu vũ... Cũng tại 
Arevalo, ngài làm quen với những cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp rất thịnh hành thời đó. Viên thống đốc 
thường phải đi đây đó đế giải quyết công việc, nhiều khi thánh I-nhã cũng tháp tùng. 

Một sự kiện đáng kế trong giai đoạn này xảy ra trong dịp lễ Hóa Trang (thứ ba trước Lễ Tro) ngày 
2.2.1515. Thánh I-nhã bị tố cáo là 'kẻ chủ mưu' trong một vụ 'rất nghiêm trọng' xảy ra vào 'ban đêm, có 
sắp đặt trước', được thực hiện bằng một cuộc 'phục kích.’ Cho đến nay, người ta vẫn không biết điều gì 
đã thực sự diễn ra.Sau đây là điều người ta phỏng đoán. Cụ thân sinh thánh I-nhã đã qua đời năm 
1507. Gia đình Loyola 'bảo trợ' giáo xứ Azpeitia, nghĩa là có quyền chỉ định cha xứ. Từ lâu, cha xứ 
Azpeitia trên danh nghĩa (được hưởng giáo bống) là cha Juan de Anchieta. Cha này sống ở triều đình, 
coi sóc nhà nguyện của hoàng gia, giao việc của giáo xứ cho các cha phụ tá. Năm 1515, cha này tính về 
hưu, nên chỉ định người cháu là cha García López de Anchieta kế nhiệm, trong khi gia đình Loyola muốn 
anh của thánh I-nhã là linh mục Pero López làm cha sở đế hưởng giáo bống. Lợi dụng đêm lễ Hóa Trang, 
thánh I-nhã cùng với người anh linh mục tố chức một'tiết mục’ nào đó chống lại các giáo sĩ ở Azpeitia. Sự 
việc được kế là nghiêm trọng, nên hai anh em thánh I-nhã bị truy tố ra tòa. Hai anh em nại đến luật: cả 
hai là giáo sĩ, nên không thế bị truy tố ra tòa án dân sự. Người anh là linh mục nên cứ luật thì chỉ bị xét 
xử ở tòa án đạo. Riêng thánh I-nhã, người ta không thấy tên trong danh sách những người chịu chức cắt 
tóc trong số sách của giáo phận Pamplona [6]. Vả lại, ai cũng thấy ngài không hề cắt tóc theo kiếu hàng 
giáo sĩ thời đó (chỉ đế tóc lại thành như một vòng tròn trên đầu) và cũng không hề thấy ngài mặc áo giáo 
sĩ (áo chùng thâm); trái lại ngài để tóc dài tới vai, đội mũ có gắn lông chim, mặc quần áo màu sáng, 
mang giày chật, mang kiếm và dao găm, đôi khi còn mặc áo giáp nữa, đúng như các hiệp sĩ đưong 
thời. Nhưng rồi mọi chuyện cũng được bỏ qua, vì gia đình ngài rất thế lực và 'nén bạc đâm toạc tờ giấy! 

Đầu năm 1516, vua Fernando của Tây Ban Nha qua đời, lẽ ra công chúa Juana thừa kế ngai vàng cả hai 
vưong quốc Castilla và Aragon tồn tại song song ở Tây Ban Nha từ gần 300 năm, nhưng vì bà bị coi là 
điên, nên con bà là Carlos (cháu ngoại vua Fernando và nữ hoàng Isabel, thường được gọi là Các Quân 
Vưong Công Giáo, đồng thời là cháu nội hoàng đế Maximilian nước Đức; từ năm 1519 lên nối ngôi ông 
nội làm hoàng đế Đức, trong khi vẫn giữ ngôi vua Tây Ban Nha) lên nối ngôi, và chính thức thống nhất 


6 



Những Bước Đường Theo Chúa - Hổi Ký Thánh I-Nlĩã 


Tây Ban Nha. Nhà vua ra lệnh cho Arévalo và các thành phố khác thuộc quyền của thống đốc Velasquez 
trợ cấp cho thái hậu Germaine (vợ sau của vua Fernando). Viên thống đốc cùng với dân chúng trong 
vùng, nhất là những khu vực đuợc miễn thuế, không chấp nhận, và muu toan kháng cự bằng võ 
lực. Thống đốc Velasquez bị cách chức năm 1516 và qua đời năm 1517. 

Thánh I-nhã đến giúp việc cho công tuớc Antonio Manrique de Lara, xứ Nájera, kiêm phó vuông xứ 
Navarra.Hai sự kiện nhỏ xảy ra trong thời gian này nói lên phần nào con nguời của thánh I-nhã. Năm 
1520, dân chúng Nájera nổi loạn chống lại công tuớc. Thánh I-nhã đã cùng với đoàn quân vào dẹp 
loạn. Dân trong thành bị đoàn quân của công tuớc cuóp đoạt tài sản, nhung thánh I-nhã không hề đụng 
đến cây kim sợi chỉ của dân. Đầu năm 1521, dân hai thành phố San Sebastian và Hernani trong tỉnh 
Guipuzcoa nối loạn, thánh I-nhã đuợc công tuớc phái đến đế dàn xếp hòa bình, và ngài đã thành công. 

Chính từ bối cảnh ấy, thánh I-nhã tham dự vào trận đánh tại Pamplona mà ngài dùng để khởi đầu Những 
buớc đuờng theo Chúa. 


II 

MƯỜI BẢY NĂM HÀNH HƯƠNG 1521-1538 

Khi chọn ai để thi hành một sứ mạng đặc biệt, thuờng Thiên Chúa chuẩn bị rất kỹ, nhung không cho 
đuong sự biết hết ngay từ đầu, mà dùng các biến cố đế dần dần cho nguời ấy biết ý định của Chúa và 
chuẩn bị nguời ấy đón nhận và thi hành sứ mạng. Khoa su phạm của Chúa là 'từng buớc một thôi' nhu 
Đức Hồng Y John Newman diễn tả. 

1. Phục vụ Đức Kitô (cuối tháng 5.1521 đến cuối tháng 2.1522). 

Cho đến khi bị thuong ở Pamplona năm 1521, thánh I-nhã là một nguời mải mê sự đời. Ngài thừa huởng 
đức tin của gia đình, nhung đức tin của ngài phần nào như nén bạc được chôn giấu kỹ. Phục vụ thống 
đốc Velasquez rồi phục vụ công tước Manrique, ngài nhắm trước hết là công danh. Đối với ngài, 
Pamplona có thể là một co may để ngài tiến thân. Nhưng Chúa đã biến Pamplona thành khúc quanh 
quyết định của đời ngài: từ chồ làm hiệp sĩ phục vụ triều đình Tây Ban Nha, ngài trở thành hiệp sĩ phục 
vụ Đức Kitô. 

Vua Franois I của Pháp và vua Carlos I của Tây Ban Nha (đồng thời là hoàng đế Karl V [thường được 
gọi là Charles Quint] của "Đe quốc Rôma thánh của dân tộc Đức"), là hai kẻ thù không đội trời chung. 
Một trong những điếm tranh chấp là vưong quốc Navarra nhỏ bé, quê hưong thánh Phanxicô 
Xavier. Năm 1512, Tây Ban Nha xua quân chiếm đóng Navarra, một vương quốc độc lập từ lâu. Năm 
1515, Tây Ban Nha sáp nhập Navarra và đặt phó vương cai trị. Năm 1521, Pháp đem quân vào Navarra, 
bao vây thủ phủ Pamplona. Cả phó vương cũng như viên tướng chỉ huy quân đội Tây Ban Nha tại 
Pamplona đều bỏ chạy. Chỉ còn lại thánh I-nhã và một số hiệp sĩ cố thủ trong pháo đài. Thứ hai sau lề 
Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, ngày 20.5.1521, quân Pháp tấn công pháo đài. Thánh I-nhã bị thương 
nặng ở chân. Ngày 24, pháo đài đầu hàng. Thánh I-nhã được quân Pháp đưa về dưỡng bệnh tại lâu đài 
Loyola của gia đình. 

Ngài được người chị dâu Magdalena tận tình chăm sóc. Các bác sĩ được mời đến đế chừa trị. Có lúc 
bác sĩ tưởng ngài không qua được. Tuy nhiên, mọi sự cuối cùng cũng tốt đẹp, nhưng ngài phải nằm liệt 
giường một thời gian, và sau này suốt đời đi cà nhắc. Trong lúc chữa trị, ngài vẫn mơ tưởng đến công 


7 


Nhũng Bước Đường Theo Chúa - Hôi Kỷ Thánh I-Nìĩã 


danh. Ngài xin chị Magdalena tìm cho tiểu thuyết kiếm hiệp để đọc, nhung nguời phụ nữ đạo đức này 
chỉ có hai cuốn sách đạo làHạnh các thánh và Cuộc đời Đức Kitô, nên ngài đành phải đọc đế giết thời 
giờ. Hai hình ảnh thay phiên nhau chiếm đoạt tâm trí ngài: một bên là hình ảnh các hiệp sĩ tìm công danh 
và làm đẹp lòng một phụ nữ quí phái, bên kia là hình ảnh các thánh, sống nghèo khó và khiêm tốn, làm 
môn đệ Đức Kitô. Hình ảnh truớc đem đến cho ngài niềm vui hời hợt và mau qua, sau đó là trống rồng, 
vô nghĩa. Trái lại, hình ảnh sau làm cho ngài huởng niềm vui sâu xa và lâu dài. Guong các thánh thúc 
đấy ngài: "Thánh Phanxicô đã làm nhu thế, tôi cũng phải làm nhu thế; thánh Đaminh đã làm nhu vậy, 
tôi cũng phải làm nhu vậy." Thế là ngài quyết định thay vì tiếp tục làm hiệp sĩ phục vụ triều đình Tây 
Ban Nha thì noi guong các thánh đi phục vụ Đức Kitô. Ngài đã’đuợc Đức Kitô chiếm đoạt" (P1 3,12). 

Ngài phác họa tuong lai: đi chân không, chỉ ăn bánh mì và rau cỏ, chỉ uống nuớc lã, đi hành huong 
Giêrusalem để đền tội, sau đó có thể vào một dòng khổ tu, hay sẽ không vào dòng để đuợc tự do sống 
khố hạnh. Một ngày cuối tháng 12 năm 1522, sau khi bình phục, ngài cỡi la rời bỏ lâu đài Loyola lên 
đuờng mà không cho gia đình biết sê đi đâu. Giã từ dĩ vãng. 

2. Giúp đỡ các linh hồn (cuối tháng 2.1522 đến tháng 9.1523) 

Đây là giai đoạn Thiên Chúa cho ngài thấy rõ ngài đuợc gọi làm tông đồ. 

Trước hết, ngài đến đan viện dòng Biến Đức tại Montserrat đế dứt bỏ quá khứ. Sau ba ngày xét mình 
và xưng tội chung cả đời, ngài tặng một người hành khất trang phục hiệp sĩ, rồi mặc trang phục của 
khách hành hưong, canh thức suốt đêm trước tượng Đức Mẹ, theo thói quen trong nghi thức tấn phong 
hiệp sĩ, dâng kiếm và dao găm cho Đức Mẹ, rồi biếu đan viện con la: ngài trở thành một người hành 
hưong đi bộ hoàn toàn vô danh. 

Có lẽ theo lời khuyên của cha giải tội ở Montserrat, ngài đến Manresa nghỉ ngoi và tĩnh tâm để chuẩn bị 
đi Giêrưsalem. Ngài đã ở lại đó hon 10 tháng. 

Trong bốn tháng đầu, ngài thực hiện ý định đã mơ ước: mỗi ngày quỳ gối cầu nguyện riêng 7 giờ, dự 
lễ, dự giờ kinh phụng vụ, hành khất, ăn uống kham khố, để râu tóc và móng chân móng tay mọc bừa 
bãi. Ngài thực sự thi đua với các thánh ấn tu và muốn hơn cả các thánh nữa. Ngài thấy rất vui với cuộc 
đời mới. 

Nhưng rồi đến giai đoạn khó khăn. Ngài bối rối vì tội lồi trong quá khứ, lo lắng về tương lai. Những giờ 
cầu nguyện của ngài trở nên khỏ khan. Ngài chán ngán đến nỗi tính cả tới chuyện tự tử. Ngài tìm hết cha 
linh hướng này đến cha linh hướng khác mà tình trạng vẫn ngày càng khó khăn hơn. Ngài không biết 
rằng Thiên Chúa đang dùng đêm tối thiêng liêng để thanh luyện linh hồn ngài, điều khá bình thường nơi 
những người sắp có bước tiến quyết định. Ngài chỉ còn biết kêu xin Chúa: dù phải theo một con chó nhỏ, 
ngài cũng sẵn lòng. 

Cuối cùng là giai đoạn soi sáng và an ủi mãnh liệt. Thiên Chúa dạy dồ ngài như thầy giáo dạy một em 
bé. Những chân lý đức tin trở nên sáng tỏ: Thiên Chúa Ba Ngôi, Sáng Tạo, Cứu Chuộc, Thánh 
Thế, Hội Thánh... Đỉnh cao là ơn soi sáng ở Cardoner. Đây là một ơn ngoại thường thâu tóm tất cả các 
ơn khác đã nhận, đồng thời soi sáng ý nghĩa tất cả các ơn khác đã nhận. Thánh I-nhã được đưa vào các 
mầu nhiệm thần linh, đồng thời được mời gọi cộng tác với Đức Kitô đế thực hiện chương trình cứu độ 
của Thiên Chúa, ơn soi sáng ở Cardoner xác định dứt khoát cái nhìn siêu nhiên của thánh I-nhã về thế 
giới và lịch sử, đồng thời biến ngài từ chồ ước ao sống khố hạnh đến chồ xả thân 'giúp đỡ các linh hồn’. 


8 



Những Bước Đường Theo Chúa — Hồi Kỷ Thánh I-Nìĩã 


Với ơn soi sáng ở Cardoner, thánh I-nhã thấy mình trở nên một con người mới. Bên trong, ngài không 
ước muốn sống như các vị ấn tu khố hạnh nữa, nhưng muốn giúp đỡ người ta, đặc biệt về đời sống thiêng 
liêng như học giáo lý, tập cầu nguyện. Muốn vậy, ngài phải thay đổi cách sống bên ngoài: ăn uống, quần 
áo... mặc dầu giản dị, nhưng phải tử tế hơn. Ngài cũng hớt tóc, cạo râu, cắt móng chân móng tay đế người 
ta chấp nhận cho mình đến giúp đỡ họ. Từ nay, ơn gọi tông đồ chi phối toàn bộ cuộc sống và việc làm 
của ngài. 

Những kinh nghiệm thiêng liêng tại Manresa sê được thánh I-nhã đúc kết thành tập Linh Thao, sau này 
ngài dùng để giúp đỡ các linh hồn và qui tụ các bạn cùng chí hướng. 

Giữa tháng 2 năm 1523, thánh I-nhã đi hành hương Giêrusalem, nhưng thay vì đi đế làm việc đền tội 
như một người sám hối, thì đi như một người tông đồ. Ngài ước ao rèn luyện đức tin, đức cậy và đức 
mến, tức là đời sống siêu nhiên. Ngài muốn được sống gần gũi, thân thiết với Đức Kitô hơn, muốn đặt 
chân mình trên vết chân của Chúa tại Đất Thánh. Ngoài ra, ngài ước ao ở lại đế truyền giáo cho người 
Hồi Giáo lúc ấy cai trị Đất Thánh. Đói khát, rét mướt, cực khố, chê cười, nguy hiểm... ngài trải qua tất 
cả với lòng tin tưởng tuyệt đối nơi Thiên Chúa. 

3. Để phục vụ Đức Kitô bằng cách giúp đỡ các linh hồn hon: đi học và tìm bạn (1523-1537) 

Thánh I-nhã muốn ở lại Giêrưsalem để vừa được sống gần gũi với Chúa Giêsu, vừa làm việc tông đồ 
với người Hồi Giáo, nhưng giáo quyền sở tại không cho phép. Trên đường về lại Tây Ban Nha, ngài tự 
hỏi: "Phải làm gì?" 

Không biết phải làm gì, thánh I-nhã đế cho Chúa Thánh Thần dần dắt từng bước, về đến Barcelona, 
ngài gặp lại những người bạn đã quen hơn một tháng trước. Dự tính học hành thêm đế có thế làm việc 
tông đồ tốt hơn của ngài được họ ủng hộ. sống nghèo, dành nhiều thời giờ đế cầu nguyện, và học thêm: 
thật không phải là điều dề dàng. Đôi khi ngài phải hy sinh giờ cầu nguyện và việc tông đồ đế việc học 
hành đạt kết quả. Sau hai năm cố gắng, ngài nghe lời khuyên của thầy giáo và các bạn đến Alcalá học 
triết lý. 

Alcalá cho ngài thấy rõ hơn: muốn giúp đỡ các linh hồn, phải tìm những người cùng chí hướng đế hoạt 
động tông đồ được mở rộng hơn và hữu hiệu hơn. Lúc ở Barcelona, đã có ba thanh niên muốn bắt chước 
cách sống của ngài. Tại Alcalá, có thêm người thứ tư. Tuy nhiên, chang bao lâu sau, nhóm của ngài đã 
làm cho giáo quyền phải bận tâm: ngài và các bạn bị cấm dạy giáo lý và mặc đồng phục. Không được 
phép giúp đỡ các linh hồn ở Alcalá nữa, ngài và các bạn đến Salamanca. Chang bao lâu sau, chưa kịp 
học hành gì, ngài bị Tòa Án Giáo Lý ở Salamanca bắt giam rồi cấm giải thích cho người khác khi nào là 
tội trọng, khi nào là tội nhẹ, nếu chưa học xong bốn năm thần học. Kiên quyết phải học đế có thế giúp 
đỡ các linh hồn hơn, năm 1528, ngài đi Paris đế chuyên tâm học hành. 

Nhận thấy vốn kiến thức của ngài vừa sơ sài, vừa mất căn bản, ngài quyết định bắt đầu việc học lại từ 
đầu. Ngài hy sinh việc tông đồ, bớt giờ cầu nguyện, chấp nhận bỏ đời sống hành khất đã quen từ nhiều 
năm, đế có thế học hành đến nơi đến chốn. Nhóm bạn cùng chí hướng ở Tây Ban Nha bỏ ngài, mỗi người 
đi một ngả.Ngài tập họp nhóm mới gồm ba người, nhưng bị cộng đồng phản ứng mạnh, nên nhóm mau 
chóng tan rã. Qua hai lần thất bại về nhóm bạn, ngài thấy phải tiến hành chu đáo hơn. 

Năm 1529, vì ở nhà trọ gặp khó khăn cho việc học, nên ngài xin vào nội trú tại học viện Sainte- 
Barbe. Ngài ở chung phòng với hai thanh niên khác là Phêrô Favre và Phanxicô Xavier. Ngài đã quyết 
định không làm việc tông đồ, cũng không đi tìm bạn cùng chí hướng, đế chuyên tâm học tập. Nhưng 
chang bao lâu sau, lần lượt Phêrô Favre rồi Phanxicô Xavier muốn chia sẻ hướng tông đồ với ngài. Sau 


9 



Nhũng Bước Đường Theo Chúa - Hôi Kỷ Thánh I-Nhã 


đó đến bốn sinh viên khác nữa. Linh Thao giúp các bạn vừa gắn bó với Chúa Giêsu, vừa gắn bó với 
thánh I-nhã, vừa gắn bó với nhau. Mồi Chúa nhật, thánh I-nhã và các bạn đến đan viện Notre-Dame de 
Vauvert đế dự lề và chia sẻ với nhau về lý tuởng tông đồ. Ngày 15.8.1534, nhóm bạn bảy nguời cùng 
nhau tuyên khấn sống thanh bần, đi hành huơng Giêrusalem và làm việc tông đồ. Thánh I-nhã gọi đó 
là những nguời bạn trong Chúa. Một quyết định gần nhu đồng thời: thánh I-nhã và các bạn sê làm linh 
mục để giúp đõ các linh hồn hon. 

Năm 1535, theo lời khuyên của bác sĩ, thánh I-nhã về quê chữa bệnh, các bạn ở lại cứ tiếp tục học, và 
hẹn sẽ gặp lại nhau để cùng đi hành huong Giêrusalem. Đầu năm 1537, thánh I-nhã gặp lại các bạn tại 
Venezia. Lúc này nhóm bạn đã có tất cả 11 nguời: nhóm Paris thu nhận thêm 3 bạn và thánh I-nhã thu 
nhận thêm 1 bạn. Trong khi chờ tàu đi Giêrusalem, các bạn chia nhau đi hoạt động tông đồ tại miền bắc 
nuớc Ý. Lúc ấy Venezia và Thố Nhĩ Kỳ đang có chiến tranh, nên cơ may đi Giêrusalem thật mong manh. 
Tháng 3 năm 1537, một mình thánh I-nhã ở lại Venezia, trong khi các bạn đi Rôma xin phép lành Đức 
Giáo Hoàng truớc khi đi hành huơng. Đức Thánh Cha Phaolô III chang những cho phép và chúc lành 
cho chuyến hành huơng, mà còn cho tiền lộ phí và cho phép tất cả các bạn chịu chức linh mục. Thánh I- 
nhã và 5 bạn khác thụ phong linh mục vào tháng 6. (Các bạn khác hoặc đã thụ phong rồi, hoặc phải chờ 
khi đủ tuổi). Đe chuấn bị dâng lề mở tay, tất cả dành ra một thời gian đế cầu nguyện. Sau đó, tất cả họp 
nhau tại Vicenza, đồng ý đặt tên cho nhóm là Đoàn Giêsu [7], vì chỉ một mình Chúa Giêsu là đầu và là 
trưởng. 

Đen đây, mọi dự tính của thánh I-nhã khi ở Giêrusalem về đều đã được thực hiện: học hành đầy đủ, một 
nhóm bạn cùng chí hướng và chức thánh linh mục. 

4. Đế Đoàn Giêsu phục vụ Đức Kitô bằng cách giúp đỡ các linh hồn hon: nhận sứ mạng từ Đức 
Thánh Cha (1537 1538) 

Cho đến lúc ấy, thánh I-nhã và các bạn sống rất sâu đậm kinh nghiệm Kitô giáo, nhưng lại gần như 
không có quan tâm tích cực nào đối với giáo quyền, trừ những lần phải xin phép, bị thẩm vấn, bị giam 
giữ. Cả nhóm muốn đi Giêrusalem đế trước là sống gần gũi thân thiết với Chúa Giêsu, sau là có thế ở 
lại đế giúp người Hồi Giáo tại đó biết và tin Chúa Giêsu. Nhưng nếu không đi được? Cả nhóm đã nêu 
lên hai giả định: (1) Neu đi được, tại Giêrusalem cả nhóm sẽ nhận định xem nên ở lại hay nên về Châu 
Âu; (2) Nếu không đi được, hoặc nếu nhóm quyết định trở vể Châu Âu, cả nhóm sẽ đến đặt mình dưới 
quyền Đức Thánh Cha đế ngài trao sứ mạng. Tại sao nại đến Đức Thánh Cha? Vì nhu cầu tông đồ rất 
nhiều, không biết nên làm điều nào thì hơn. Đức Thánh Cha là người đứng đầu toàn thế Hội Thánh, nên 
biết nơi nào có thế giúp đỡ các linh hồn hơn.Chắng những thế, Đức Thánh Cha chính là đại diện Đức 
Kitô ở trần gian, và đây chính là điều thánh I-nhã luôn nhấn mạnh, nên nhận sứ mạng từ ngài là nhận sứ 
mạng từ chính Đức Kitô. 

Điều bao nhiêu năm mới xảy ra một lần lại xảy ra vào đúng năm 1537: không có tàu từ Venezia đi 
Giêrusalem. Thánh I-nhã và các bạn đi Rôma trình diện Đức Thánh Cha. 

Các bạn chia thành mấy toán. Thánh I-nhã cùng toán với chân phước Phêrô Favre và cha Laínez. Giữa 
tháng 11 năm 1537, ba người bạn đến một địa điểm gọi là La Storta, cách Rôma chừng 15 km. Tại đó, 
thánh I-nhã đã có một kinh nghiệm thiêng liêng hết sức quan trọng mà người ta quen gọi là thị kiến La 
Storta. 

Trước hết, thánh I-nhã xác tín đã được ơn mà ngài xin từ lâu là được đặt với Chúa Con. Từ Loyola, ngài 
đã quyết tâm phục vụ Đức Kitô. Ớ Manresa, như được diễn tả trong bài Hai cờ hiệu, ngài xin được nhận 


10 



Những Bước Đường Theo Chúa - Hổi Ký Thánh I-Nlĩã 


vào dưới cờ của Đức Kitô. Gần hơn, ngài và các bạn mới tự xưng là Đoàn Giêsu. Ớ La Storta, ngài thấy 
như Chúa Cha chỉ ngài mà nói với Chúa Giêsu đang vác Thánh Giá: "Cha muốn Con nhận cho người 
này phục vụ Con." Rồi Chúa Con nói với ngài: "Ta muốn con phục vụ Chúng Ta." Không còn nghi ngờ 
gì nữa, ngài được hên kết với Đức Kitô vác Thánh Giá. 

Sau hết, Chúa Cha nói với thánh I-nhã: "Ta sê phù hộ các con ở Rôma." Vậy là Rôma đã thế chồ cho 
Giêrusalem. Ngài và các bạn muốn đi Giêrusalem, nhưng Thiên Chúa muốn tất cả đi Rôma. Từ chồ 
muốn phục vụ Đức Kitô bằng cách giúp đỡ các linh hồn, theo ý mình thích, ở nơi mình thích, cụ thế là 
truyền giáo cho người Hồi Giáo ở Giêrusalem, nay thánh I-nhã và các bạn được mời gọi đặt mình dưới 
sự điều động của Hội Thánh, mà tiêu biểu là Đức Giáo Hoàng Rôma, vị đại diện Đức Kitô ở trần gian, 
để ngài cử đi đâu, làm gì tùy ý. 

Cuối tháng 11 năm 1538, thánh I-nhã cùng với chín người bạn (cha Diego Hoces đã qua đời trước đó tại 
Padova) đến trình diện Đức Thánh Cha Phaolô III, tự đặt mình dưới quyền điều động của ngài, sẵn sàng 
đi bất cứ nơi nào trên thế giới, thi hành sứ mạng vị đại diện Đức Kitô trao phó, đế phục vụ Đức Kitô qua 
việc giúp đỡ các linh hồn hơn. 

Nguồn gốc và nền tảng chính yếu đã được thiết lập, Dòng Tên chỉ còn chò' ngày chính thức ra mắt. Thánh 
I-nhã cũng chấm dứt giai đoạn hành hương để bước vào một giai đoạn mới. Ngày 25.12.1538, thánh I- 
nhã dâng lễ mở tay mừng Chúa Giáng Sinh tại nhà thờ Đức Bà Cả Rô ma, nơi có giữ một máng cỏ mà 
người ta cho là chính máng cỏ Bêlem xưa kia: trước đây ngài vẫn mong được dâng lễ mở tay tại hang 
đá Bêlem. Từ nay, ngài định cư tại Rôma cho đến khi qua đời. 


III 

MƯỜI TÁM NĂM CƯÓI1538-1556 

Được 10 linh mục có học, sống nghèo, lại nhiệt thành sẵn lòng nhận sứ mạng, Đức Thánh Cha Phao lô 
III rất mừng. Ngài lần lượt cử người này đi dạy thần học, người kia đi cải tổ một đan viện, người khác 
đi truyền giáo ở Ân Độ. 

Mùa Chay năm 1539, thánh I-nhã và các bạn họp nhau tại Rôma đế suy nghĩ về tương lai. Đây là lần 
đầu tiên và cũng là lần duy nhất cả nhóm 10 cha đầu tiên [8] sống chung với nhau. Đoàn Giêsu đã có 
quá trình gần 5 năm: liên kết với nhau nhờ Linh Thao, tình bạn gắn bó, chia sẻ lý tưởng tông đồ. Giờ 
đây, Đức Thánh Cha cử các bạn đi hoạt động tông đồ, người chỗ này, người chồ khác, Đoàn Giêsu đứng 
trước nguy cơ tan rã. Hai vấn đề được nêu lên: (1) Đoàn Giêsu nên họp hay tan? (2) Neu muốn họp thì 
phải làm gì? 

Câu hỏi thứ nhất được giải quyết khá dề dàng và nhanh chóng: cần duy trì và củng cố Đoàn Giêsu, vì 
Đoàn do Thiên Chúa đã liên kết. 

Câu hỏi thứ hai phức tạp hơn nhiều. Tất cả gia tăng cầu nguyện và hãm mình đế xin Chúa soi sáng. Có 
nhiều ý kiến khác nhau, nhưng cuối cùng, vấn đề được nêu lên rõ ràng hơn: muốn duy trì và củng cố 
Đoàn Giêsu, có lẽ tốt nhất là mọi người khấn tuân phục một người do Đoàn bầu lên làm bề trên. Tất cả 
mau chóng đồng ý là không có lời khấn tuân phục thì khó lòng duy trì được Đoàn Giêsu. Nhưng nếu 
kh ấn tuân phục? 


11 


Những Bước Đường Theo Chúa — Hồi Kỷ Thánh I-Nìĩã 


Từ gần 5 năm, các bạn đã sống với nhau mà không ai là bề trên, không ai phải tuân phục, mọi sự vẫn tốt 
đẹp. Biết đâu khi có lời khấn tuân phục, tình bạn tự do vốn rất đẹp sẽ biến mất, và Đoàn Giêsu trở thảnh 
một tổ chức gò bó! 

Đoàn Giêsu đã khấn thanh bần và khiết tịnh, nếu thêm lời khấn tuân phục, Đoàn sẽ biến thành một 
dòng tu. Neu Đoàn trở thành một dòng tu thì sao? (1) Lúc ấy các dòng tu đang suy thoái, nên trở thành 
một dòng tu có nghĩa là sẽ không ai muốn gia nhập Đoàn, và dân chúng cũng không quí mến Đoàn, nên 
Đoàn sẽ không thâu lượm được hoa trái tông đồ; (2) Neu biến thành dòng tu, Đoàn Giêsu sẽ phải theo 
qui chế chung của các dòng tu trong Hội Thánh, hoặc là sẽ bị Tòa Thánh ghép vào một dòng tu có sẵn, 
nghĩa là sẽ phải giam mình trong các tu viện, phải mặc áo dòng, phải họp nhau hát kinh thần vụ, phải 
làm việc hãm mình đền tội: thế là lý tưởng phục vụ Đức Kitô bằng việc giúp đõ các linh hồn tiêu tan. 

Sau gần một tháng cầu nguyện và nhận định cộng đoàn, cuối cùng Đoàn Giêsu đi đến quyết định khấn 
tuân phục. Ba lý do chính được nêu lên là: (1) thi hành thánh ý Thiên Chúa hon; (2) hên kết với nhau 
chặt chẽ và bền vững hon; (3) anh em được chăm sóc chu đáo hon. Chúng ta nên đế ý đến ba chữ hon: 
không khấn tuân phục cũng được, nhưng khấn tuân phục thì hon. Ngày 15 tháng 4 năm 1539, cả nhóm 
ký tên vào bản cam kết nếu Hội Thánh cho phép thì Đoàn Giêsu sẽ khấn tuân phục một bề trên do anh 
em bầu lên. 

Trong hon 2 tháng tiếp theo, các cha đầu tiên đề ra những nét căn bản của dòng tu mới, đó là một dòng 
tu hoạt động tông đồ, dưới quyền trực tiếp của Đức Thánh Cha. Ngoài ba lời khấn khiết tịnh, thanh bần 
và tuân phụcchung với mọi dòng tu khác, Đoàn Giêsu sẽ khấn tuân phục Đức Thánh Cha khi ngài trao 
sứ vụ. Đe đáp ứng mục tiêu tông đồ, anh em trong Đoàn phải được huấn luyện lâu dài và kỹ lưỡng về 
đời sống thiêng liêng và học vấn. Những điều Đoàn xét là làm thiệt hại đến mục đích tông đồ của Đoàn 
sẽ bị loại bỏ: tu viện, áo dòng, hát kinh thần vụ chung, ăn chay đánh tội. Đoàn sẽ bầu một Be Trên Cả 
mà mọi người phải khấn tuân phục.Sau này, thánh I-nhã sẽ viết: "ơn gọi của chúng ta là đi đến bất cứ 
noi nào trên thế giới có hy vọng giúp đõ được các linh hồn." Không ai đặt vấn đề về tên dòng: Đoàn 
Giêsu hay Dòng Tên trước sau vẫn là Đoàn của Chúa Giêsu. 

Bản Định Thức Thế Chế, đề ra những nét chính yếu trên đây, được Đức Thánh Cha Phao lô III phê chuẩn 
ngày 27.9.1540. Tháng 4 năm 1541, thánh I-nhã được tất cả các bạn nhất trí bầu làm Be Trên Cả tiên 
khởi của Dòng. Rồi tất cả chính thức tuyên 4 lời khấn tại nhà thờ Thánh Phao lô Ngoại Thành Rôma ngày 
22.4.1541.Đoàn Giêsu chính thức nhập cuộc. Đen Việt Nam, Đoàn Giêsu được việt hóa thành Dòng Tên. 

Trong 15 năm làm Be Trên Cả, thánh I-nhã có hai nhiệm vụ chính: (1) Điều hành sinh hoạt Dòng: gởi 
người đi sứ vụ, huấn luyện thành viên mới, viết thư cho các anh em khắp noi [9]. Khi ngài qua đời, Dòng 
Tên có khoảng 1000 anh em, trải rộng từ Châu Âu đến Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ. (2) Soạn thảo 
Hiến Chưong Dòng Tên. Đe làm việc này, ngài phải cầu nguyện, suy nghĩ về kinh nghiệm bản thân và 
kinh nghiệm Đoàn Giêsu, hỏi ý kiến các cha trong nhóm đầu tiên. Bản Hiến Chưong của ngài khá độc 
đáo: mỗi người vào Dòng Tên phải sống lại hành trình và kinh nghiệm thiêng liêng của ngài và các cha 
đầu tiên. 

Ngoài hai nhiệm vụ chính trên đây, ngài cũng tham gia hoạt động tông đồ tại Rôma: cứu giúp nạn nhản 
các vụ thiên tai, bênh vực những người bị thiệt thòi như cộng đồng Do Thái, giới hành khất, các cô gái 
lầm lỡ. 

Đặc biệt ngay trong những năm tháng bận rộn với trăm công ngàn việc này, ngài đạt tới đỉnh cao của 
đời sống thần bí. Thật ra, đối với ngài, thần bí và tông đồ chỉ là một. Tập Nhật ký thiêng liêng cho thấy 


12 



Những Bước Đường Theo Chúa - Hổi Ký Thánh I-Nlĩã 


ngài kết hiệp mật thiết và thâm sâu với Thiên Chúa thế nào, và mọi điều ngài viết ra, nhất là các điều 
khoản Hiến Chuông Dòng Tên, đều xuất phát từ kinh nghiệm thần bí ấy. 

Trong những năm cuối đời, thánh I-nhã đau yếu khá thuờng xuyên. Sáng sớm ngày 31.7.1556, ngài êm 
ái tắt thở tại trụ sở Dòng Tên ở Rôma. Ngài đuợc Đức Thánh Cha Grêgôriô XV tuyên thánh năm 
1622. Khuôn mặt nổi bật ngài đế lại cho chúng ta là một bạn đuờng Chúa Giêsu, tiến từng 
buớc theo Chúa Thánh Thần huớng dần, chứ không đi truớc và khí cụ trong tay Thiên Chúa. 


LỜI NÓI ĐẦU CỦA CHA JERONIMO NADAL [10] 

1. Cha I-nhã đã nói với tôi cũng nhu với các cha khác là ngài đã xin Chúa ba on truớc khi ha khỏi 
đời này: một là Thế Chế Dòng đuợc Tòa Thánh phê chuẩn, hai là Linh Thao cũng đuợc nhu vậy, ba là 
ngài soạn xong Hiến Chuông. 

2. Nhớ điều ấy và thấy ngài đã đạt đuợc tất cả [11], tôi sợ rằng ngài sắp đuợc Thiên Chúa gọi đến 
một đời sống tốt hơn. Đuợc biết là các vị thánh sáng lập các dòng đan tu thuờng đế lại cho con cái những 
lời khuyên, nhu một bản di chúc, mà các ngài xét là hữu ích để họ tiến tới trong đức hạnh, tôi chò' dịp 
thuận tiện để xin Cha I-nhã cũng làm nhu vậy [12]. Vào năm 1551 [13], một hôm gặp cha I-nhã, và đuợc 
nghe ngài nói: "Lúc này tôi vuợt trên chín tầng mây rồi", tôi hiểu điều ấy nghĩa là ngài đã xuất thần hay 
ngất trí, nhu thuờng xảy ra cho ngài. Với lòng kính trọng sâu xa nhất, tôi hỏi: "Cha nói vậy 
là sao?" nhung ngài chuyển đề tài trao đối sang điều khác [14]. Cho là giây phút thuận tiện đã đến, tôi 
xin ngài thuơng kế cho chúng tôi biết Chúa đã huớng dần ngài thế nào từ khi ngài bắt đầu hoán cải, đế 
chuyện ngài kế sẽ trở nên cho chúng tôi nhu một bản di chúc hay một bản huấn dụ của nguời cha cho 
con cái. Tôi nói với ngài: "Thua cha, vì Chúa đã ban cho cha đủ ba ơn cha uớc ao trước khi chết, chúng 
con sợ là chang bao lâu nữa Chúa sẽ gọi cha về trời." 

3. Ngài thoái thác, nại lý do bận việc. Ngài nói không thể dành thời giờ hay chú tâm cho việc đó 
được. Tuy nhiên, ngài cũng thêm: "Xin cha cùng với cha Polanco [15] và cha Ponce [16] dâng ba 
lễ theo ý đó, và sau khi cầu nguyện, xin nói cho tôi biết cha nghĩ thế nào." Tôi đáp: "Thưa cha, chúng 
con sẽ vẫn nghĩ như bây giò'."Nhưng ngài nói rất tử tế:"Xin cha cứ làm như tôi đã nói." Chúng tôi dâng 
ba lễ, rồi báo cho ngài biết chúng tôi vẫn nghĩ vậy, và ngài hứa sẽ làm điều chúng tôi xin. 

Năm sau, từ đảo Sicilia về lần thứ hai, để đi Tây Ban Nha, tôi hỏi ngài xem đã làm gì chưa, ngài 
đáp: "Chưa làm chi hết." Ở Tây Ban Nha về lại năm 1554, tôi lại hỏi ngài, nhưng ngài vẫn chưa 
kh ởi sự [17]. Không biết bị ai thúc bách, tôi đẩy thêm: "Tính đến nay đã bốn năm rồi, chẳng những con 
mà các anh em khác cũng xin cha thuật lại cho chúng con biết Chúa đã rèn luyện cha thế nào từ khi cha 
bắt đầu hoán cải, vì chúng con tin chắc là điều ấy rất hữu ích cho chúng con cũng như cho cả Dòng. 
Nhưng con thấy là cha không chịu làm, nên con dám quả quyết: nếu cha chấp thuận điều chúng con tha 
thiết mong ước, chúng con sẽ tận dụng những gì cha để lại; còn nếu cha không làm, chúng con cũng 
không vì vậy mà suy sụp đâu, và chúng con vẫn giữ nguyên lòng tin tưởng nơi Chúa như thế chính cha 
đã viết hết." 

4. Ngài không trả lời chi cả, nhưng tôi nghĩ là đúng hôm ấy ngài gọi cha Luis Gonalves đến và bắt 
đầu kể. Cha này được Chúa ban cho trí nhớ tuyệt vời sau đó đã ghi chép lại. Cha Luis là đại biểu ở 
Đại Hội [18], trong đó cha được bầu làm phụ tá cho cha Be Trên Cả Laínez. về sau, cha ấy dạy riêng về 


13 


Những Bước Đường Theo Chúa - Hổi Kỷ Thánh I-Nlĩã 


văn chương và luân lý Công Giáo cho vua Sebastian nước Bồ Đào Nha. Người ta nhìn nhận đó là một 
linh mục đạo hạnh và rất nhân đức. Cha Gonalves viết một phần bằng tiếng Tây Ban Nha, một phần 
bằng tiếng Ý, tùy theo người chép mà cha ấy có được. Cha Annibal du Coudret, một người học thức và 
đạo hạnh, đã dịch sang tiếng Latinh. Cả tác giả lẫn dịch giả đều còn sống. 


LỜI NÓI ĐÀU [19] 

CỦA CHA LUIS G. DA CÂMARA 

1. Vào một buổi sáng, hôm ấy là thứ sáu ngày 4 tháng 8, áp lề Đức Mẹ Xuống Tuyết [20], năm 
1553, trong khi Cha [21] đang ở trong vườn, gần nhà hay căn hộ gọi là của công tước [22], tôi bắt đầu 
kế cho Cha nghe một số điều hên quan đến linh hồn mình, và trong những điều tôi kế, có nói đến hư 
vinh. Đe chữa trị, Cha khuyên tôi thỉnh thoảng đến thưa chuyện với Chúa về những việc của mình, dâng 
lên Chúa tất cả những gì là tốt đẹp nơi mình, và nhìn nhận tất cả là ân huệ của Chúa, để tạ ơn Chúa về 
những điều ấy. Cha nói làm tôi rất xúc động, không sao cầm được nước mắt. Rồi Cha cho tôi biết Cha 
đã chiến đấu chống lại tật xấu ấy trong suốt hai năm, đến nỗi khi sắp xuống tàu ở Barcelona để đi 
Giêrusalem, Cha không dám nói với ai là mình đi Giêrusalem [23]. Và trong các trường hợp khác cũng 
vậy. Cha thêm là về mặt này, tâm hồn Cha từ đó về sau rất bình an [24]. 

Một hay hai giờ sau, ở bàn ăn, đang lúc cha Polanco và tôi cùng ăn với Cha, Cha nói là nhiều lần cha 
Nadal và những người khác trong Dòng đã nài nỉ Cha [25], nhưng Cha chưa bao giờ quyết định 
được [26]. Giờ đây, sau khi nói với tôi, Cha về phòng, và Cha cảm thấy được thúc đấy mãnh liệt đế đáp 
ứng. Cha quyết định thực hiện điều đó, tức là thuật lại tất cả những gì đã xảy ra trong tâm hồn Cha cho 
đến lúc này, đồng thời Cha quyết định tôi sẽ là người được Cha bày tỏ những điều ấy [27]. Cách Cha nói 
cho thấy rõ là Chúa gợi hứng cho Cha đế thấy bổn phận phải làm gì. 

2. Lúc ấy, Cha rất đau yếu, và không có thói quen hứa làm gì dù chỉ là một ngày sau. Khi có ai 
nói: "Hai tuần nữa" hay "một tuần nữa tôi sẽ làm", Cha phần nào ngạc nhiên và luôn luôn hỏi: "Sao? 
Còn sống được lâu vậy sao?" Tuy nhiên, trong dịp này, Cha nói Cha hi vọng sẽ sống được ba hay bốn 
tháng đế hoàn tất công việc. Hôm sau tôi hỏi Cha khi nào thì bắt đầu, Cha trả lời là hằng ngày tôi phải 
nhắc Cha (tôi không nhớ được là bao nhiêu ngày!), cho tới khi Cha cảm thấy sẵn sàng. Vì công việc dồn 
dập, không có thời giờ, Cha muốn tôi mỗi Chúa nhật lại nhắc Cha. Thế là đến tháng 9 (tôi không nhớ 
ngày nào), Cha gọi tôi và bắt đầu kể cho tôi nghe toàn bộ đời sống Cha, cả những chuyện nông nổi thời 
trai trẻ [28], tất cả đều rõ ràng, rành rẽ, chi li. Sau đó, vẫn trong tháng ấy, Cha gọi tôi ba hay bốn lần và 
kế chuyện đời sống Cha cho tới những ngày đầu Cha ở Manresa, như người ta có thế thấy được vì chữ 
viết khác nhau [29]. 

3. Cách Cha thuật chuyện vẫn là cách Cha vẫn làm bình thường trong mọi thứ khác: Cha thuật rõ 
ràng, làm cho người nghe có cảm tưởng quá khứ hiện ra ngay trước mắt. Không cần hỏi Cha chi hết, vì 
bất cứ điều gì thiết yếu đế hiếu Cha đều nhớ thuật lại. Ngay lập tức tôi lẳng lặng đi ghi lại, lần đầu tự tay 
tôi viết các điếm tóm lược, sau đó dài hơn nhiều, như bản viết hiện nay. Tôi đã cố gắng không viết một 
chữ nào ngoài những điều tôi đã nghe Cha nói [30]. Điều tôi sợ là, vì không muốn viết gì ngoài lời Cha 
nói, tôi không làm nổi lên được một số điều. 


14 


Những Bước Đường Theo Chúa - Hổi Ký Thảnh I-Nlĩã 


Như đã nói trên, tôi đã khởi sự viết những điều này vào tháng 9 năm 1553. Từ đó tới khi cha Nadal đến, 
ngày 18.1.1554, Cha luôn luôn cáo lỗi, nêu lên việc cha bị đau yếu này nọ, hoặc giải quyết việc này việc 
khác. Cha bảo tôi: "Khi xong việc này, xin nhắc tôi." Và khi xong việc, tôi nhắc, Cha lại bảo : "Lúc này 
phải lo việc khác. Khi nào xong, xin nhắc tôi." 

4. Khi cha Nadal đến và thấy công việc đã bắt đầu rồi thì vui lắm, bảo tôi hối thúc Cha tiếp tục, và 
nói với tôi nhiều lần là Cha không làm được gì tốt cho Dòng hon điều ấy, vì đó là cho Dòng nền móng 
đích thực [31]. Chính cha ấy nói với Cha nhiều lần, và Cha bảo tôi nhắc khi việc gây quỹ cho Học 
Viện [32] hoàn tất. Khi việc ấy xong, lại phải chờ giải quyết xong vụ Tư Te Gioan [33] và sau khi gởi 
thư từ [34] xong. 

Chúng tôi tiếp tục câu chuyện vào ngày 9 tháng 3 [35]. Lúc ấy Đức Giáo Hoàng Giuliô III bệnh nặng và 
qua đời ngày 23, và Cha hẹn sẽ tiếp tục khi có Đức Giáo Hoàng mới, đó là Đức Marcellô II. Rồi Cha lại 
hoãn cho tới khi Đức Giáo Hoàng Phaolô IV được bầu. Sau đó, vì trời nóng và bận việc, Cha hoãn mãi 
đến ngày 21 tháng 9, khi đặt vấn đề tôi được gởi đi Tây Ban Nha. Nại lý do này, tôi hối thúc tới tấp đòi 
Cha phải giữ lời hứa với tôi. Thế là Cha lên chuông trình gặp tôi vào buổi sáng ngày 22 tại Tháp Đỏ [36]. 
Sau khi dâng lễ, tôi đến hỏi Cha tới giờ chưa. 

5. Cha bảo tôi cứ đến chờ Cha ở Tháp Đỏ, và tôi phải có mặt sẵn khi Cha đến. Tôi nghĩ là phải đợi 
Cha ít lâu, nên khi tôi nói chuyện với một tu huynh hỏi chuyện tôi ở hành lang, Cha đến và quở trách tôi 
không vâng lời, vì không đến đợi Cha ở chồ hẹn. Hôm ấy Cha không chịu làm chi hết. Chúng tôi đến 
nài nỉ Cha tiếp tục. Cha đến Tháp Đỏ và Cha vừa đi vừa kể, như mọi khi. Tôi nhích lại càng ngày càng 
gần Cha hon, để quan sát nét mặt rõ hon, nhưng Cha nói: "Phải giữ luật [37]." Tạm quên lời nhắc nhở, 
tôi cứ đến gần Cha, hai hay ba lần, Cha lại nhắc rồi tiếp tục. Sau đó, Cha tiếp tục trở lại Tháp đế kể cho 
xong, như tôi ghi lại được. Vì tôi phải dành thời giờ để chuấn bị cho chuyến đi (hôm trước ngày tôi lên 
đường cũng là ngày cuối Cha nói với tôi về những điều ấy), tôi không thế ghi lại đầy đủ mọi sự ở Rôma. 
Đen Genova, vì không có người biết tiếng Tây Ban Nha đế chép, tôi đã đọc bằng tiếng Ý, dựa trên những 
điều tôi đã ghi được ở Rô ma và đem theo. 

Tôi hoàn tất công việc vào tháng 12 năm 1555. 


I 


ĐƯỢC MỜI GỌI PHỤC VỤ ĐỨC KITÔ 

1. Cho đến năm 26 tuối [38], kẻ ấy [39] chỉ mải mê với những chuyện phù phiếm thế gian, đặc biệt 
là ham mê võ nghệ [40], với ước ao mãnh hệt và phù phiếm là được nổi tiếng [41]. 

Vì vậy, đang lúc ở trong một pháo đài bị quân Pháp [42] công hãm, và mọi người đồng ý là phải đầu 
hàng đế thoát chết (vì họ thấy rõ không thế tự vệ được), kẻ ấy đưa ra cho vị chỉ huy [43] bao nhiêu lý lẽ 
đế rồi thuyết phục được người này cố thủ, bất chấp ý kiến của tất cả các hiệp sĩ [44]. Những người này 
thấy kẻ ấy can đảm và kiên quyết thì cũng vững lòng. 


15 


Nhũng Bước Đường Theo Chúa - Hôi Kỷ Thánh I-Nìĩã 


Khi đến ngày biết là sẽ bị tấn công [45], kẻ ấy xưng tội với một chiến hữu [46]. Cuộc tấn công kéo dài 
được khá lâu thì kẻ ấy bị trúng đạn [47] vào một chân làm nó gãy nát ra. Vì đạn đi qua giữa hai chân, 
nên chân kia cũng bị thưong nặng [48]. 

2. Kẻ ấy ngã xuống rồi, những người trong pháo đài đầu hàng người Pháp [49]. Sau khi chiếm được 
pháo đài, họ đối xử với người bị thưong rất tử tế, vừa lịch sự, vừa thân thiện [50]. Sau 12 hay 15 ngày ở 
Pamplona, họ dùng cáng khiêng kẻ ấy về quê [51]. Tại đây, vì bệnh tình kẻ ấy rất tồi tệ, người ta đã mời 
các bác sĩ và các nhà phẫu thuật từ nhiều noi đến. Theo họ thì phải kéo cái chân ra lại, xếp lại các xưong 
đâu vào đó, vì lần trước đã làm sai, hoặc vì khi di chuyển các xưong đã xê dịch, nên không ở đúng chỗ, 
và như vậy thì không khỏi được. Thế là kẻ ấy bị làm thịt lần nữa. Y như những lần trước đó, lần này kẻ 
ấy cũng không nói một tiếng nào, cũng không tỏ dấu hiệu đau đớn nào, ngoài việc nắm chặt hai 
bàn tay [52]. 

3. Nhưng bệnh tình càng ngày càng tệ hon. Kẻ ấy không ăn được và có những triệu chứng khác 
như người ta thường thấy noi một người sắp chết. Đen lễ thánh Gioan [53], vì các bác sĩ không tin tưởng 
kẻ ấy sẽ hồi phục được, nên kẻ ấy được khuyên nên xưng tội. Khi kẻ ấy chịu các bí tích [54], vào chiều 
hôm trước lề hai thánh Phêrô và Phaolô [55], các bác sĩ cho biết nếu đến nửa đêm mà kẻ ấy không khá 
hon thì kế như là chết. Bệnh nhân vốn có lòng sùng kính thánh Phêrô [56], và Chúa thưong cho kẻ ấy 
bắt đầu cảm thấy khá hon ngay chính nửa đêm hôm ấy. Và bệnh tình được cải thiện nhiều đến nồi chỉ 
mấy ngày sau, người ta cho rằng kẻ ấy đã thoát con nguy tử. 

4. Chang bao lâu, các miếng xưong kết dính lại với nhau, nhưng bên dưới đầu gối lại có một cái 
xưong chồm lên trên một cái khác, vì vậy mà chân bị rút ngắn lại, và cái xưong kia nhô lên, làm cho 
nhìn chang đẹp mắt mấy. Đã quyết chí theo đuối thế gian [57], và cho rằng đế như vậy thì xấu xí [58], 
kẻ ấy không thế chịu được, nên hỏi các nhà phẫu thuật xem có thế cắt đi được không. Họ trả lời là có thế 
cắt được, nhưng sẽ phải chịu đau đớn hon tất cả những gì kẻ ấy đã phải chịu trước đó, vì vết thưong đã 
lảnh và phẫu thuật đòi hỏi nhiều thời giờ. Tuy nhiên, kẻ ấy nhất mực đòi bằng được, cho dầu người anh 
hoảng sợ cho biết chính anh ấy sẽ không dám đế cho người ta hành hạ như vậy. Người bị thưong vẫn 
chịu đựng với sự nhẫn nhục thường lệ [59]. 

5. Sau khi xẻ thịt và cắt khúc xưong nhô lên, người ta làm hết cách đế cái chân khỏi bị rút ngắn lại. 
Phải dùng nhiều thuốc và máy móc đế kéo chân cho dài ra lại. Kẻ ấy chịu cực hình như vậy trong nhiều 
ngày. 

Nhưng Chúa cho kẻ ấy được hồi phục. Kẻ ấy khỏe mạnh và tình trạng tổng quát rất khả quan, trừ việc 
kẻ ấy chưa thế đi đứng được, nên buộc phải ở trên giường. Thấy mình đã khỏe lại, kẻ ấy xin một số tiếu 
thuyết gọi là kiếm hiệp 1^1 đế đọc cho qua ngày đoạn tháng, vì kẻ ấy vốn thích loại sách trần tục và dối 
trá [61] ấy. Nhưng khắp cả nhà, không tìm đâu được một cuốn nào trong số những cuốn kẻ ấy thường 
đọc; người ta đem đến cho kẻ ấy một cuốn Cuộc Đời Đức Kitô [62] và một cuốn về cuộc đời các 
thánh [63] bằng tiếng Tây Ban Nha. 

6. Kẻ ấy thường xuyên đọc hai cuốn ấy, và phần nào cảm thấy bị thu hút vào những điều kế trong 
sách. Khi ngưng đọc, kẻ ấy suy nghĩ, lúc thì về những điều đã đọc được, lúc thì về những điều thế gian 
trước kia kẻ ấy vẫn thường nghĩ tới. 

Trong số tất cả những ý tưởng phù phiếm đến trong trí, có một điều chi phối và xâm chiếm tâm hồn đến 
nồi kẻ ấy mo mộng suốt hai, ba hay bốn giờ mà không nhận ra. Kẻ ấy tưởng tượng những điều phải làm 
cho một thiếu nữ quí phái [64], phưong tiện sẽ dùng đế đến noi nàng ở, những vần tho [65], những lời 


16 



Những Bước Đường Theo Chúa - Hôi Kỷ Thánh I-Nhã 


lẽ sẽ nói với nàng, những chiến công sẽ phải có đế dâng cho nàng. Kẻ ấy quá tự phụ nên không thấy 
được là điều ấy không sao thực hiện được, vì thiếu nữ quí phái này không chỉ thuộc hàng quí tộc bình 
thường như bá tước hay công tước, nhưng ở hàng cao hon thế nữa [66]. 

7. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã đến cứu giúp kẻ ấy: sau những ý tưởng ấy là những ý tưởng khác, thai 
nghén từ những gì đọc được trong sách. Khi đọc về cuộc đời Chúa Giêsu và các thánh, thỉnh thoảng kẻ 
ấy suy nghĩ và tự nhủ: "Giả như tôi làm những điều thánh Phanxicô và thánh Đaminh đã làm thì 
sao?" [67] Kẻ ấy cũng nghĩ đến nhiều điều cho là tốt và luôn luôn nhắm đến những việc khó khăn và 
nhọc nhằn. Khi tự đề ra cho mình những việc ấy, kẻ ấy có cảm giác là sẽ dề thực hiện. Trong suốt thời 
gian suy tính như vậy, kẻ ấy vẫn tự nhủ: "Thánh Đaminh đã làm điều này, vậy tôi cũng phải làm; thánh 
Phanxicô đã làm điều kia, vậy tôi cũng phải làm." Cả những suy nghĩ này cũng kéo dài một lúc lâu, rồi 
bị những ý tưởng khác cắt ngang, và tâm trí kẻ ấy lại quay về với những ý tưởng trần tục đã nói trên; 
những ý tưởng này cũng kéo dài một lúc lâu. Những ý tưởng rất khác biệt như vậy lần lượt nối tiếp nhau 
trong một thời gian lâu dài. Dầu là những kỳ tích thế gian mà kẻ ấy ước ao đạt được hay những kỳ tích 
mà trí tưởng tượng gợi lên đế kẻ ấy làm cho Thiên Chúa, kẻ ấy luôn luôn dành thời giờ để suy nghĩ về 
những điều hiện đến trong trí, cho đến khi mệt, kẻ ấy mới bỏ điều này đế nghĩ sang điều khác. 

8. Dầu vậy, có sự khác biệt này: khi nghĩ đến những chuyện thế gian, kẻ ấy rất thích thú; nhưng khi 
mệt mỏi, thôi không nghĩ nữa, lại thấy trống rồng và buồn chán; trái lại, khi nghĩ về việc đi chân đất đến 
Giêrusalem [68], chỉ ăn rau cỏ, và làm những việc kho chế như các thánh đã làm, chang những ngay lúc 
ấy kẻ ấy cảm thấy an ủi [69], mà cả sau khi thôi không nghĩ đến nữa vẫn thấy vui và thích. Lúc đầu kẻ 
ấy không đế ý điều ấy nên không dừng lại đế suy xét về sự khác biệt. Một hôm, mắt kẻ ấy phần nào mở 
ra: kẻ ấy bắt đầu ngạc nhiên về sự khác biệt này, nên khởi sự suy tư. Kinh nghiệm cho kẻ ấy thấy có 
những ý tưởng khiến kẻ ấy buồn, có những ý tưởng giúp kẻ ấy vui. Dần dần kẻ ấy nhận ra các tác 
nhàn [70] khác nhau tác động noi mình, tác động của ma quỉ và tác động của Thiên Chúa. 

Đây là lần đầu tiên Cha suy tư về những điều thuôc về Thiên Chúa. Sau này, khỉ tâp Lỉnh Thao, ngài sẽ 
khởi từ đây để rút ra những ánh sáng đầu tiên về các tác nhân khác nhau [71]. 

9. Nhờ đọc sách, kẻ ấy được soi sáng khá nhiều, nên bắt đầu suy nghĩ nghiêm chỉnh hon về đời 
sống quá khứ của mình, và thấy rất cần phải làm việc đền tội [72]. Chính lúc ấy, kẻ ấy nảy sinh lòng ao 
ước bắt chước các thánh [73]. Kẻ ấy không lưu ý được hoàn cảnh riêng của từng vị, nhưng tự hứa với 
mình là, nhờ on Chúa, phải làm những điều các ngài đã làm. Nhưng điều kẻ ấy ước ao hon hết là, ngay 
sau khi bình phục, sè đi Giêrusalem, như đã nói trên, và ăn chay đánh tội theo như một tâm hồn quảng 
đại và sốt mến Chúa có thế ước ao thực hiện [74]. 

10. Nhờ các ước muốn thánh thiện [75], kẻ ấy quên đi các mo mộng xưa kia. Các ước muốn thánh 
thiện lại được xác chuẩn [76] bằng thị kiến sau đây. Một đêm kia, không ngủ, kẻ ấy thấy rõ ràng hình 
ảnh Đức Mẹ cùng với Chúa Giêsu Hài Đồng. Khi thấy như vậy, kẻ ấy cảm thấy rất hứng khởi một lúc 
khá lâu. Kẻ ấy cảm thấy ghê tởm tất cả cuộc sống quá khứ, đặc biệt là những chuyện xác thịt, và có cảm 
tưởng như tất cả những hình ảnh từng được ghi khắc vào tâm hồn mình đều bị xoá bỏ. Từ hôm ấy cho 
đến tháng 8 năm 1553, khi kế những điều này, kẻ ấy không bao giờ mảy may ưng thuận với những cám 
dồ xác thịt [77]. Do đó, có thế chắc chắn thị kiến ấy xuất phát từ Thiên Chúa, mặc dầu kẻ ấy không dám 
quả quyết như vậy, và không khắng định gì ngoài những điều trên đây [78]. Anh của kẻ ấy, cũng như 
mọi người khác trong nhà, căn cứ vào những điều bên ngoài, đều ghi nhận sự thay đổi đang diễn ra trong 
tâm hồn kẻ ấy. 


17 



Nhũng Bước Đường Theo Chúa - Hôi Kỷ Thánh I-Nhã 


11. Riêng kẻ ấy, chắng bận tâm gì, cứ mải miết đọc sách và dự tính những việc tốt sè làm. Hễ có dịp 
nói chuyện với người nhà, kẻ ấy chỉ nói những điều về Thiên Chúa, nhằm mưu ích cho linh hồn họ [79]. 

Thấy những cuốn sách mình đọc rất hay, kẻ ấy nảy ra ý chép lại những điều quan trọng nhất trong đời 
sống Đức Kitô và các thánh, làm như một bản tóm lược. Kẻ ấy bắt đầu rất chăm chú viết một cuốn sách. 
Lúc ấy, kẻ ấy cũng bắt đầu đứng lên và đi lại trong nhà được rồi. Kẻ ấy viết các lời của Đức Kitô bằng 
mực đỏ, các lời của Đức Mẹ bằng mực xanh. Tâp này dày khoảng 300 trang giấy khố lởn viết kín 
hết . Giấy thì láng và có hàng kẻ, tất cả đều viết rất đẹp, vì kẻ ấy viết chữ rất đẹp. 

Kẻ ấy dành một phần thời giờ để viết, phần còn lại để cầu nguyện. Kẻ ấy được sốt sắng nhất khi nhìn 
lên trời và các vì sao. Kẻ ấy thường nhìn như vậy và nhìn lâu giờ, vì điều này làm cho kẻ ấy cảm thấy 
rất hứng khởi đế phục vụ Chúa [80]. Kẻ ấy thường xuyên nghĩ đến quyết tâm đã có và ước gì mình khỏi 
hoàn toàn rồi để lên đường. 

12. Khi suy tính mình sẽ làm gì sau khi đi Giêrusalem về, để luôn luôn làm việc hãm mình đền tội, 
kẻ ấy dự tính sẽ lui vào đan viện Chartreux ở Sevilla [81], không cho ai biết mình là ai, đế người ta khỏi 
kính nể, và chỉ ăn rau cỏ thôi. Nhưng vào những lúc khác, khi suy nghĩ đến việc đi khắp thế giới đế làm 
những việc đền tội kẻ ấy ước ao thực hiện, ước muốn vào dòng Chartreux của kẻ ấy nguội lạnh đi: kẻ ấy 
sợ ở đó không được tự do thế hiện sự thù ghét mình có đối với bản thân 1^1 Dầu vậy, lúc ấy có một gia 
nhân phải đi Burgos [83], nên kẻ ấy bảo người ấy đến hỏi cho biết luật lệ dòng Chartreux, và thấy luật 
ấy hay. Tuy nhiên, vì lý do nêu trên, và vì kẻ ấy hoàn toàn bị hút vào chuyến đi sấp thực hiện, còn việc 
kia thì sau khi về sẽ tính, nên không quan tâm bao nhiêu. Thay vào đó, thấy mình đã phần nào khỏe 
mạnh, khởi hành được rồi, kẻ ấy thưa với anh:"Anh biết đó, công tước Nájera [84] đã biết là em khỏi 
rồi. Chắc em phải đi Navarrete." (Lúc ấy, ông công tước đang ở đó.) Ông anh dần kẻ ấy từ phòng này 
sang phòng khác, tỏ nhiều dấu cho thấy sự ngạc nhiên, và xin kẻ ấy đừng uống phí một đời: phải nghĩ 
đến người ta kỳ vọng noi mình thế nào, và giá trị của mình thế nào, và những lời tưong tự. Anh kẻ ấy và 
môt số người trong nhả nghi là kẻ ấy sắp cỏ thay đối lởn. Nhưng kẻ ấy trả lời khéo, không sai sự thật vì 
kẻ ấy đã rất sợ nói sai, và thoát được người anh. 

13. Khi kẻ ấy lên la [85] để khởi hành [86], một người anh khác [87] muốn cùng đi với kẻ ấy đến 
Onate [88]. Trên đường, kẻ ấy thuyết phục được người anh cùng đến canh thức tại đền Đức 
Mẹ Aránzazu [89]. Đêm ấy, kẻ ấy xin được thêm sức mạnh [90] đế thực hiện chuyến đi. 

Từ ngày rời bỏ gia đình, đèm nào Cha cũng đánh tôi. 

Đen Onate, người anh ở lại với người chị mà người anh tính đến thăm [91], còn kẻ ấy đi tiếp đến 
Navarrete [92]. Kẻ ấy nhớ là vị công tước còn nợ mình một số tiền [93], nên viết một hóa đon cho viên 
quản lý. Người này cho biết ông không còn tiền đế trả [94]. Được tin ấy, vị công tước cho biết ông có 
thế thiếu tiền bất kỳ ai khác, nhưng không được thiếu một người thuộc gia đình Loyola. Vì những công 
trạng kẻ ấy đã lập được trong quá khứ, vị công tước còn muốn trao cho kẻ ấy một chức vụ quan trọng, 
nếu kẻ ấy muốn nhận [95]. Kẻ ấy nhận tiền, thanh toán nợ nần, phần còn lại đế sửa sang và trang hoàng 
một ảnh tượng Đức Mẹ đã cũ kỹ [96]. Tạm biệt hai người đầy tớ tháp tùng, kẻ ấy rời Navarrete, lên la, 
một mình hướng về Montserrat [97]. 

14. Trên đường [98] có một chuyện xảy ra nên ghi nhận đế người ta hiếu được Chúa đã đối xử với 
linh hồn ấy còn tối tăm mặc dầu đầy những ước nguyện nóng bỏng theo Chúa bất kỳ cách nào biết được. 
Chính vì vậy, kẻ ấy quyết định làm những việc phạt xác gắt gao, không chỉ đế đền tội, nhưng chính là 
đế làm vừa lòng Chúa và vui lòng Chúa. 


18 



Những Bước Đường Theo Chúa — Hồi Kỷ Thánh I-Nlĩã 


Cha đã chẽ ghét tôi lỗi quá khứ và rất ước ao làm những vỉẽc lởn lao vì yêu mến Chúa nên măc 
dầu không Ỷ V Chúa đã tha thứ hết tỏi lỗi, Cha vẫn không chủ tâm lắm đến tôi lỗi khi tư ỷ làm vỉẽc phat 
xác. 

Khi nhớ đến một việc phạt xác các thánh đã làm xưa kia [99], kẻ ấy nghĩ mình cũng phải làm như vậy, 
và ngay cả hơn nữa [100]. Tất cả mọi an ủi kẻ ấy có được đều xuất phát từ những ý tưởng như vậy. Kẻ 
ấy không hề chú tâm gì đến chiều sâu nội tâm, cũng chang biết thế nào là khiêm tốn, bác ái, kiên nhẫn, 
hay đức khôn ngoan là khuôn mẫu và thước đo các nhân đức ấy. Kẻ ấy chỉ có ý thực hiện những công 
to việc lớn bên ngoài, vì các thánh đã từng làm như vậy [101] đế tôn vinh Thiên Chúa [102] mà không 
đế ý gì đến những hoàn cảnh riêng của mỗi vị. 

15. Kẻ ấy đang đi đường thì có một anh chàng Môrô [103] cỡi la bắt kịp. Trong khi hai bên trao đối 
với nhau chuyện này chuyện kia, họ nói đến Đức Mẹ [104]. Anh chàng Môrô nói chắc Đức Mẹ thụ thai 
mà không cần đến người nam, nhưng không thế tin là khi sinh con, Đức Mẹ vẫn còn đồng trinh [105]. 
Anh ta đưa ra những lý lẽ thuộc bình diện tự nhiên nảy sinh trong trí. Mặc dầu kẻ hành hương [106] đem 
bao nhiêu luận cứ ra chống đỡ, nhưng vẫn không làm được anh ta thay đối ý kiến. Anh chàng Môrô lúc 
ấy phóng nhanh lên trước rồi mất hút [107]; kẻ ấy nghĩ lại những điều vừa diễn ra. Một số cảm xúc trồi 
dậy trong kẻ ấy và gợi lên trong lòng sự bất bình, vì kẻ ấy có cảm tưởng đã không tròn bốn phận [108]. 
Lòng đầy tức giận anh chàng Môrô, và tự cho là mình đã sai khi đế anh ta xo ra những lời lè như vậy về 
Đức Mẹ, kẻ ấy thấy nhất định phải bảo vệ danh dự cho Đức Mẹ. Phải đuối theo anh ta và cho anh ta mấy 
nhát dao găm, vì đã nói như vậy [109]. Ý tưởng này thúc đấy kẻ ấy một lúc lâu, nhưng cuối cùng kẻ ấy 
lưỡng lự, không biết phải làm gì [110]. Trước khi phóng lên mất hút, anh chàng Môrô đã nói là sẽ đến 
một nơi cách đó không xa, gần ngay đường lớn, nhưng đường lớn không chạy ngang qua [111]. 

16. Mãi không biết nên làm thế nào thì hơn, không quyết định dứt khoát được, kẻ ấy quyết định thế 
này: thả lỏng dây cương trên cổ la, đế nó đi đến chồ ngã ba; nếu nó theo con đường vào làng, kẻ ấy sẽ 
đi tìm anh chàng Môrô và cho anh ta ăn dao găm; nếu nó theo đường lớn, không vào làng, thì sẽ bỏ qua 
cho anh ta. Nghĩ sao kẻ ấy làm vậy, nhưng Chúa đã muốn cho con la theo đường lớn chứ không theo 
đường vào làng, mặc dầu làng chỉ cách đó 30 hay 40 bước, mà đường vào làng vừa rộng vừa tốt [112]. 

Đen một làng lớn [113] trước khi tới Montserrat, kẻ ấy mua quần áo dự tính sẽ mặc đế đi Giêrusalem. 
Kẻ ấy mua loại vải bố, dệt thô và nhám, rồi may một cái áo dài đến gót chân. Kẻ ấy cũng kiếm được một 
cái gậy và một bi đông [114], buộc tất cả vào cái yên trên lưng con la [ 115]. Cha cũng mua môt đỏi giày 
vải đế cỏi, nhưng chỉ mang môt chiếc, không phải vì lâp di. nhưng vì môt chân còn phải băng và còn 
khá đau. Cho dù đi ngưa, mỗi tối chân ấy vẫn sưng lẽn, vì thế Cha nghĩ là bàn chân ấy phải mang giày. 

17. Kẻ ấy đi tiếp lên Montserrat [116], vẫn mơ tưởng sẽ thực hiện những kỳ tích vì yêu mến Thiên 
Chúa. Vì đầu óc đầy những ý tưởng về kỳ tích, như kẻ ấy đã đọc được trong bộ Amadis de Gaula [ 117] và 
những sách truyện tương tự, nên kẻ ấy quyết định làm một đêm canh thức võ trang, trọn một đêm, không 
ngồi hay nằm, nhưng khi thì đứng, lúc thì quì trước bàn thờ Đức Mẹ ở Montserrat [118]. Kẻ ấy cũng 
quyết định tại đó sẽ cởi bỏ trang phục đang mặc đế mang trang phục của Đức Kitô [119]. 

Bỏ nơi ấy, kẻ ấy tiếp tục hành trình, vẫn nghĩ về các dự tính như mọi khi. Đen Montserrat, sau khi đã 
cầu nguyện và đã đồng ý với cha giải tội [120], kẻ ấy dành ra ba ngày đế xưng tội chung, ghi các tội trên 
giấy [121]. Kẻ ấy cũng thu xếp với cha giải tội đế đan viện nhận con la, và treo kiếm và dao găm ở bàn 
thờ Đức Mẹ trong nhà thờ [122]. Cha giải tội này là người đầu tiên được kẻ ấy cho biết các dự tính, vì 
cho đến lúc ấy, kẻ ấy chưa bày tỏ cho cha giải tội nào [123]. 


19 



Những Bước Đường Theo Chúa - Hổi Ký Thánh I-Nlĩã 


18. Hôm trước ngày lễ Đức Mẹ trong tháng 3 năm 1522 [124], vào lúc đêm xuống, kẻ ấy ra đi, hết 
sức kín đáo. Tìm được một người nghèo, kẻ ấy cởi bỏ trang phục của mình [125], cho người ấy, và mặc 
chiếc áo mình từng ao ước [126]. Kẻ ấy đến quì trước bàn thờ Đức Mẹ, tay cầm gậy, ở đó suốt đêm, khi 
quỳ, lúc đứng [127]. Sáng tinh sưong, kẻ ấy ra đi, đế khỏi ai biết [128]. Kẻ ấy không theo đường đến 
thẳng Barcelona [129], vì sợ có thể gặp nhiều người quen biết và kính nể [130], nhưng đi đường vòng 
đến một làng gọi là Manresa [131] để lưu lại trong một nhà tế bần [132], ở đó mấy ngày và ghi chép đôi 
điều trong cuốn vở kẻ ấy giữ rất cẩn thận và đem lại cho kẻ ấy nhiều an ủi [133]. 

Đi kh ỏi Montserrat chừng một dặm, kẻ ấy bị một người đuổi theo và bắt kịp. Người này hỏi có phải kẻ 
ấy đã cho một người nghèo quần áo như anh ta khai không [134]. Khi trả lời đúng mình đã làm như vậy, 
kẻ ấy ứa nước mắt vì cảm thưong người đã được kẻ ấy cho quần áo: thế nào anh ta cũng bị làm phiền vì 
bị nghi là kẻ cắp. 

Mặc dầu đã hết sức tránh việc người ta tỏ lòng quí trọng, kẻ ấy mới đến Manresa chưa được bao lâu thì 
người ta đã nói nhiều điều về kẻ ấy, tất cả vì những gì đã diễn ra tại Montserrat. Kẻ ấy càng nổi tiếng 
hon và người ta nói còn hon cả sự thật nữa: thí dụ kẻ ấy đã từ bỏ một gia tài khổng lồ, v.v. 


II 

HƯỚNG ĐẾN GIÚP ĐỠ CÁC LINH HÒN 

19. Hằng ngày, kẻ ấy đi ăn xin tại Manresa [135]. Kẻ ấy không ăn thịt, không uống rượu, mặc dầu 
người ta cho. Các Chúa Nhật, kẻ ấy không ăn chay, và nếu ai cho một chút rượu thì kẻ ấy uống. Trước 
đây, chạy theo thời trang, kẻ ấy từng rất lưu tâm chăm sóc mái tóc của mình, vốn rất đẹp; nay kẻ ấy đế 
mặc râu tóc mọc tự nhiên, không chải, không cắt, đế đầu trần cả ngày lẫn đêm. Cũng vậy, kẻ ấy đế móng 
chân móng tay tha hồ mọc, vì trước kia từng chăm lo quá [136]. Trong thời gian ở nhà tế bần, nhiều lần 
giữa ban ngày ban mặt, kẻ ấy thấy trong không khí, gần mình, một điều gì đó đem lại cho mình nhiều an 
ủi, vì nó tuyệt đẹp. Kẻ ấy chưa hiếu thực sự nó là gì, nhưng phần nào kẻ ấy thấy nó có hình dạng một 
con rắn, với nhiều điểm lấp lánh như những con mắt, nhưng không phải mắt. Thấy nó, kẻ ấy rất thích và 
được an ủi nhiều. Càng nhìn, kẻ ấy càng được an ủi hon, và khi nó biến đi, kẻ ấy buồn [137]. 

20. Cho đến lúc ấy, có thể nói là kẻ ấy lúc nào cũng sống trong tình trạng nội tâm như trước, tức là 
trong niềm vui mãnh liệt và liên tục, mà chưa biết gì về đời sống nội tâm hay đời sống thiêng liêng. 
Trong thời gian thấy hình ảnh ấy, hoặc ít lâu trước khi nó bắt đầu xuất hiện, vì điều ấy kéo dài nhiều 
ngày, một ý nghĩ dai dắng quấy rầy kẻ ấy là khó lòng sống được như vậy mãi. Làm như có ai nói trong 
đáy lòng kẻ ấy: "Làm sao mi chịu đựng nổi cuộc sống này suốt 70 năm còn lại?" [138] Nhận ra đó là 
tiếng nói của kẻ thù, kẻ ấy đáp lại rất mạnh mẽ trong lòng: "Ô! Đồ kh ốn kiếp! Mày có hứa cho tao sống 
được một giờ không ?" Thế là kẻ ấy thắng được cám dồ và lấy lại bình an [139]. Đây là cám dồ đầu tiên 
đến với kẻ ấy sau điều đã nói trên kia. Nó diễn ra đang khi kẻ ấy vào nhà thờ, noi hằng ngày kẻ ấy đến 
dự lễ hát, dự các giờ kinh chiều và kinh tối, luôn luôn hát [140], và kẻ ấy được an ủi nhiều. Lúc dự lễ, 
kẻ ấy thường đọc Bài Thưong Khó, tâm hồn lúc nào cũng sốt sắng [141]. 

21. Sau cám dỗ nói trên, kẻ ấy bắt đầu cảm thấy có những thay đối đáng kế trong tâm hồn. Đôi khi 
kẻ ấy cảm thấy khô khan nguội lạnh đến nồi không còn thú vị gì khi đọc kinh, dự lễ hay cầu nguyện bất 
kỳ cách nào. Đôi khi ngược hẳn lại, kẻ ấy đột ngột có cảm tưởng tất cả buồn chán và sầu kh ố được cất 


20 


Nhũng Bước Đường Theo Chúa - Hôi Kỷ Thánh I-Nìĩã 


đi như người ta tháo bỏ cái áo choàng ra khỏi vai [142]. Kẻ ấy ngạc nhiên về các thay đối này, vì trước 
khia chưa bao giờ trải qua, nên tự hỏi: "Mình bắt đầu cuộc sống mới nào đây ?" [143]. Trong thời gian 
này, đôi khi kẻ ấy trao đối với những người đạo đức kính trọng kẻ ấy và muốn nói chuyện với kẻ ấy, vì 
mặc dầu không hiếu biết gì các vấn đề của đời sống thiêng liêng, các lời nói của kẻ ấy cho thấy kẻ ấy rất 
sốt sắng và quyết tâm tiến tới trong việc phục vụ Thiên Chúa. 

Lúc ấy ở Manresa có một bà đã cao tuổi, đã phục vụ Thiên Chúa từ lâu, được nhiều người ở Tây Ban 
Nha nhìn nhận như vậy, đến nồi có lần vị Vua Công Giáo [144] đã mời bà đến đế xin ý kiến [145]. Một 
hôm người phụ nữ ấy nói chuyện với người lính mói của Đức Kitô [146]. Bà nói: "Ôi, ước gì có ngày 
Chúa Giêsu Kitô hiện ra với anh!" Rất ngạc nhiên và hiếu lời ấy theo nghĩa đen, kẻ ấy đáp lại: "Đời nào 
Chúa Giêsu Kitô lại hiện ra với con!" 

Kẻ ấy vẫn tiếp tục xưng tội và rước lễ mỗi Chúa Nhật như thường lệ [147]. 

22. Đen đây, kẻ ấy bắt đầu bị khuấy động mạnh vì các bối rối. Mặc dầu ở Montserrat, kẻ ấy đã xưng 
tội chung rất cấn thận, viết hết ra giấy như đã nói, đôi khi kẻ ấy thấy như còn gì đó chưa xưng thú, nên 
bị dằn vặt nhiều. Mặc dầu có xưng thú hết rồi, kẻ ấy vẫn chưa yên lòng. Vì vậy, kẻ ấy bắt đầu đi tìm 
những người đạo đức để chữa trị bệnh bối rối. Nhưng uổng công. Cuối cùng, một người thông thái ở nhà 
thờ Chính Tòa [148], một người rất đạo đức, thường giảng ở nhà thờ ấy [149] một hôm, trong tòa giải 
tội, bảo kẻ ấy viết ra tất cả những gì nhớ được [150]. Kẻ ấy làm theo, nhưng sau khi kẻ ấy xưng tội, các 
bối rối trở lại mỗi lần một tinh vi hon, nên kẻ ấy hết sức kho tâm. Kẻ ấy biết là các bối rối ấy làm hại 
mình nhiều, nên phải xua đuối đi, nhưng không sao xua đuối được [151]. Đôi khi kẻ ấy nghĩ là muốn 
chữa trị được, cha giải tội phải nhân danh Chúa Giêsu ra lệnh cho kẻ ấy không được xưng lại bất cứ điều 
gì trong quá khứ nữa [152]. Kẻ ấy mong nhận được lệnh như vậy, nhưng không dám đề nghị với cha 
giải tội. 

23. Tuy nhiên, mặc dầu kẻ ấy không nói với cha giải tội, ngài đã ra lệnh cho kẻ ấy không được trở 
lại với quá khứ, trừ phi có gì rất rõ. Khốn nồi đối với kẻ ấy cái gì cũng rất rõ, nên lệnh ấy chang đem lại 
ích lợi nào.Day dứt vẫn nguyên [153]. 

Lúc ấy, trong một phòng nhỏ các cha Đaminh cho ở tại đan viện [154], kẻ ấy trung thảnh mỗi ngày quỳ 
gối cầu nguyện 7 giờ [155], hôm nào cũng thức dậy vào nửa đêm [156], và làm tất cả các việc đạo đức 
khác như đã nói[157]. Dầu vậy, kẻ ấy không tìm ra phưong thuốc chữa trị bệnh bối rối đã hành hạ mình 
từ mấy tháng rồi. Một lần, quá rời rã, kẻ ấy đi cầu nguyện và tha thiết kêu gào thật lớn với Thiên 
Chúa: "Lạy Chúa, xin cứu con! Không còn ai, không còn thụ tạo nào cứu chữa được con nữa. Neu biết 
phải làm thế nào thì khó khăn đến đâu con cũng làm. Lạy Chúa, xin cho con biết phải tìm ở đâu. Dù có 
phải đi theo một con chó con để tìm được thuốc chữa trị, con cũng sè đi." [158] 

24. Trong lúc đang miên man với những ý tưởng ấy, các con cám dồ dồn dập tấn công, mãnh liệt 
thôi thúc kẻ ấy lao mình vào một hố sâu trong phòng, gần noi kẻ ấy cầu nguyện [159]. Nhưng biết tự tử 
là phạm tội, nên kẻ ấy lại kêu gào lên: "Lạy Chúa, con nhất định không làm gì xúc phạm đến Chúa!" Kẻ 
ấy lặp đi lặp lại những lời này cũng như những lời trên kia nhiều lần [160]. 

Kẻ ấy nhớ đến chuyện một vị thánh, vì muốn xin Chúa ban một on vị ấy rất mong ước, nên đã nhịn đói 
nhiều ngày cho tới khi nhận được on [161]. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng kẻ ấy quyết định cũng làm như 
vậy: tự nhủ sẽ không ăn không uống gì cho tới khi Chúa giải cứu, hoặc thấy mình đã gần đất xa trời. Vì 
nếu thấy mình bị nguy tử, nghĩa là nếu không ăn thì chang bao lâu nữa sẽ chết, kẻ ấy sẽ xin bánh mì đế 
ăn. Làm như lúc nguy tử còn xin và ăn được! [162] 


21 



Những Bước Đường Theo Chúa — Hồi Kỷ Thánh I-Nỉĩã 


25. Một hôm Chúa Nhật, sau khi rước lễ, kẻ ấy bắt đầu nhịn đói. Suốt một tuần, không bỏ một 
miếng gì vào miệng, nhưng kẻ ấy vẫn giữ các việc đạo đức thường lệ như dự các giờ kinh thần vụ, quì 
gối cầu nguyện, thức dậy nửa đêm v.v... Chúa Nhật sau đó, kẻ ấy đi xưng tội như thường làm. Vì vẫn 
quen trình với cha giải tội chi li mọi điều mình làm, nên kẻ ấy cũng cho cha biết suốt tuần chưa ăn gì. Cha 
giải tội ra lệnh cho kẻ ấy chấm dứt việc nhịn đói. Mặc dầu thấy mình vẫn khỏe, kẻ ấy vâng lời cha. Hôm 
ấy và hôm sau, kẻ ấy thấy mình thoát được các bối rối. Nhưng đến hôm thứ ba, cũng là ngày thứ ba trong 
tuần, đang lúc cầu nguyện, kẻ ấy lại nhớ đến tội cũ, rồi từ chuyện này sang chuyện nọ, kẻ ấy nghĩ hết tội 
này đến tội khác trong đời sống quá khứ, và cảm thấy phải đi xưng tội lại [163]. Nghĩ mãi, kẻ ấy thấy 
mình hết sức chán ngán cuộc sống đang theođuối và bị cám dồ bỏ cuộc rất mạnh. Chúa đã chọn cách ấy 
đế đánh thức kẻ ấy khỏi con mê. Lúc này đã có đôi chút kinh nghiệm về các tác nhân, nhờ Chúa đã dạy 
cho, nên kẻ ấy bắt đầu suy xét ý tưởng ấy đã đến với mình thế nào [164]. Thế là hoàn toàn sáng suốt, kẻ 
ấy quyết định không xưng lại bất cứ tội cũ nào nữa. Từ đó về sau, kẻ ấy được giải thoát khỏi các bối 
rối. Chắc chắn nhờ lòng từ bi của Chúa mà kẻ ấy đã được giải thoát [165]. 

26. Ngoài 7 giờ cầu nguyện, kẻ ấy dành thời giờ giúp đỡ người khác [ 166] đến gặp mình về đời sống 
thiêng liêng. Tất cả thời giờ còn lại, kẻ ấy dùng đế suy nghĩ những điều thuộc về Thiên Chúa, về những 
điều đã suy niệm hay đã đọc trong ngày [167]. Nhưng khi đi ngủ, kẻ ấy thường được soi sáng mãnh liệt 
và được an ủi mãnh liệt, khiến kẻ ấy mất một số giờ đế ngủ vốn đã chang nhiều nhặn gì. Sau khi suy đi 
nghĩ lại nhiều lần, kẻ ấy tự nhủ đã ấn định giờ đế chuyện trò với Chúa rồi, lại còn những dịp khác trong 
ngày nữa, nên tự hỏi không biết những ánh sáng ấy có do thần lành không. Cuối cùng kẻ ấy kết luận nên 
gạt bỏ đế đến giờ ngủ thì đi ngủ. Kẻ ấy đã làm như vậy [168]. 

27. Kẻ ấy vẫn không ăn thịt. Đã quyết định như vậy, kẻ ấy không hề nghĩ đến việc thay đổi. Đen 
một buối sáng kia, lúc vừa thức dậy, kẻ ấy thấy thịt đã dọn sẵn đế ăn, hình như thấy bằng mắt thật, dù 
trước đó không hề thèm thịt. Đồng thời, kẻ ấy cảm thấy rất muốn từ đó về sau sẽ ăn thịt. Mặc dầu vẫn 
nhớ quyết định đã có trước, kẻ ấy không do dự, nhưng quyết định phải ăn thịt. Sau đó, kẻ ấy kế cho cha 
giải tội biết, và cha bảo phải suy xét xem có thế đó là một cám dồ chăng. Nhưng sau khi suy nghĩ đến 
noi đến chốn, kẻ ấy không bao giờ nghi ngờ chút nào [169]. 

Thời ấy, Thiên Chúa đối xử với kẻ ấy như một thầy giáo đối xử với một học trò: Thiên Chúa dạy, kẻ 
ấy học [170]. Có thế vì đầu óc kẻ ấy còn tối tăm, chậm chạp, cũng có thế vì Thiên Chúa đã ban cho kẻ 
ấy lòng cưong quyết muốn phục vụ Người, dầu sao kẻ ấy thấy rõ, và mãi mãi vẫn như thế, đó chính là 
cách Thiên Chúa đối xử với mình. Hon nữa, nếu nghi ngờ, kẻ ấy cảm thấy mình xúc phạm đến Thiên 
Chúa chí tôn. Có thế thấy phần nào qua năm điểm sau đây [171]. 

28. Một. Kẻ ấy rất sùng kính Ba Ngôi Chí Thánh. Mỗi ngày kẻ ấy cầu nguyện với Ba Ngôi 
riêng rẽ [172]. Vì kẻ ấy vẫn cầu nguyện với chung cả Ba Ngôi Chí Thánh, nên tự hỏi sao lại cầu nguyện 
bốn lần với Ba Ngôi. Nhưng ý tưởng ấy chang quan trọng mấy nên không làm kẻ ấy băn khoăn bao 
nhiêu. 

Một hôm, đang đọc các giờ kinh kính Đức Mẹ ở tam cấp đan viện [173], trí hiếu kẻ ấy được nhấc bống 
lên như thể thấy được Ba Ngôi Chí Thánh dưới dạng ba phím đàn [174]. Nước mắt trào ra [175], kẻ ấy 
thốn thức không sao kìm hãm được. Sáng hôm ấy, tham dự một buối rước kiệu khởi hành từ đan viện, 
kẻ ấy không sao cầm được nước mắt mãi cho đến bữa ăn trưa. Sau bữa ăn, không gì ngăn cản được kẻ 
ấy nói về Ba Ngôi Chí Thánh, trong lòng đầy niềm vui và an ủi, dùng nhiều thí dụ khác nhau đế diễn tả. 
Kẻ ấy còn giữ ấn tượng này suốt đời, nên hề cầu nguyện với Ba Ngôi Chi Thánh kẻ ấy bắt đầu cảm thấy 
rất sốt sắng [176]. 


22 



Nhũng Bước Đường Theo Chúa - Hôi Kỷ Thánh I-Nìĩã 


29. Hai. Một hôm, kẻ ấy được cho thấy trong tâm trí, với niềm vui thiêng liêng lớn lao, cách thức 
Thiên Chúa đã sáng tạo thế giới. Làm như kẻ ấy thấy một vật thế trắng phát ra những tia sáng và Thiên 
Chúa làm thành ánh sáng [177]. Nhưng kẻ ấy không biết giải thích thế nào, mà cũng không nhớ rõ lắm 
những hiếu biết thiêng liêng Thiên Chúa ghi tạc trong linh hồn kẻ ấy lúc bấy giò' [178]. 

Ba. vẫn tại Manresa, kẻ ấy ở đó gần một năm, sau khi được Thiên Chúa an ủi và thấy hoa trái trố 
sinh [179] khi gặp gỡ tha nhàn [180], kẻ ấy từ bỏ những điều thái quá trước kia đã thực hành, nên từ đây 
cắt móng chân móng tay và hớt tóc [181]. 

Mặt khác, vẫn tại đó, một hôm đang dự lề trong nhà thờ của đan viện, vào lúc dâng Mình Thánh, kẻ ấy 
thấy, bằng con mắt nội tâm, những tia sáng trắng từ trên cao chiếu xuống. Mặc dầu đến nay đã nhiều 
năm, kẻ ấy vẫn chưa giải thích được điều này. Tuy nhiên, kẻ ấy thấy rõ ràng, bằng tâm trí, Chúa Giêsu 
Kitô ở trong bí tích Thánh Thể thế nào [182]. 

Bốn. Trong lúc cầu nguyện, kẻ ấy thường nhìn thấy trong một lúc lâu, bằng con mắt nội tâm, nhân tính 
của Đức Kitô. Kẻ ấy thấy như một vật thế trắng, không lớn lắm cũng không nhỏ lắm, nhưng kẻ ấy không 
phân biệt được các phần thân thế. Kẻ ấy thấy như vậy ở Manresa rất thường xuyên. Neu nói là 20 hay 
40 lần, kẻ ấy ấy không nghĩ là nói dối. Kẻ ấy cũng thấy như vậy một lần ở Giêrusalem và một lần khác 
khi đang ở Padova [183]. Kẻ ấy cũng thấy Đức Mẹ, với hình dạng tưong tự, không phân biệt được các 
phần thân thế. Các thị kiến này củng cố và nâng đỡ đức tin của kẻ ấy rất nhiều, đến nồi kẻ ấy vẫn thường 
tự nhủ: Giả như không có Kinh Thánh dạy chúng ta các chân lý đức tin ấy, thì chỉ cần căn cứ vào những 
điều đã thấy, kẻ ấy vẫn sẵn lòng chết vì các chân lý ấy [184]. 

30. Năm. Một hôm, do lòng sùng kính, kẻ ấy đang trên đường đến một nhà thờ cách Manresa chừng 
hon một dặm, tôi nghĩ là nhà thờ Thánh Phao lô [185]. Con đường men theo bờ sông. Lòng đầy sốt sắng, 
kẻ ấy ngồi xuống một chút, nhìn xuống dòng sông chảy bên dưới. Đang lúc ngồi đó, mắt tâm trí kẻ ấy 
bắt đầu mở ra. Đó không phải là một thị kiến, nhưng kẻ ấy hiếu và biết được nhiều điều, cả những điều 
thuộc bình diện thiêng liêng cũng như những điều thuộc lãnh vục đức tin và kiến thức. Việc ấy diễn ra 
sáng tỏ đến nồi đối với kẻ ấy mọi sự đều như mới mẻ. Không sao nói rõ các chi tiết trong những điều kẻ 
ấy hiếu được lúc ấy, vì rất nhiều.Tuy nhiên, có thế khắng định là tâm trí kẻ ấy được soi sáng đến nỗi suốt 
đời, đến nay đã 62 năm, nếu kẻ ấy gom lại tất cả những trợ giúp đã nhận được từ Thiên Chúa và mọi 
điều kẻ ấy biết được, cộng chung lại, kẻ ấy không nghĩ là bằng những gì đã nhận được chỉ một lần 
ấy. Điều ấy đế lai trong tâm hồn Cha môt ánh sáng manh đến nỗi Cha thấy mình nhu trở thảnh môt 
người khác, cỏ môt trí khôn khác với trí khôn đã cỏ trước đỏ. [ 186] 

31. Việc ấy diễn ra khá lâu. Sau đó kẻ ấy đến quì gối trước một Thánh Giá gần đó để tạ on Thiên 
Chúa. 

Chính tại đó, kẻ ấy thấy thị kiến trước đây đã thấy nhiều lần mà chưa bao giờ hiếu, tức là điều đã nói 
trên kia, vật thế có vẻ rất đẹp và có nhiều mắt [187]. Nhưng trước Thánh Giá, kẻ ấy thấy rõ nó không có 
màu đẹp như trước, và hiếu rất rõ, hoàn toàn phù họp với ý chí, đó là ma quỉ. về sau, nó còn xuất hiện 
nhiều lần nữa, và lâu, nhưng kẻ ấy dùng cái gậy vẫn thường cầm trong tay đế đuối nó với vẻ 
khinh bỉ [188]. 

32. Trong một con bệnh tại Manresa, kẻ ấy bị sốt nặng đến nồi tưởng không sao qua khỏi được. Kẻ 
ấy cầm chắc là linh hồn sắp lìa khỏi xác [189]. Lúc ấy, ý tưởng này đến trong tâm trí kẻ ấy là mình được 
kể vào số những người công chính, nhưng điều này làm cho kẻ ấy rất buồn, nên làm hết cách đế xua đuối 
và nhớ lại các tội cũ. Ý tưởng này làm cho kẻ ấy mệt hon cả con sốt nữa. Nhưng làm đủ mọi thứ vẫn 


23 



Nhũng Bước Đường Theo Chúa - Hôi Kỷ Thánh I-Nìĩã 


không sao xua đuốiđược [190]. Khi cơn sốt hạ, thấy mình không còn trong cơn nguy tử nữa, kẻ ấy lớn 
tiếng gọi mấy của phụ nữ đến thăm và dặn lần sau nếu thấy kẻ ấy sắp chết, vì lòng yêu mến Chúa, các 
bà phải hét lớn lên kẻ ấy là nguời tội lỗi, và nhắc kẻ ấy nhớ đến những tội lỗi đã phạm mất lòng Chúa. 

33. Trong một dịp khác, khi đi tàu thủy từ Valencia sang Ý [191], gặp cơn bão lớn, bánh lái tàu bị 
gãy. Tình trạng nguy kịch đến nồi kẻ ấy cũng nhu nhiều nguời khác trên tàu cho rằng chỉ với những 
phuơng tiện tự nhiên thì không sao thoát chết đuợc. Chính lúc ấy, khi xét mình cấn thận đế dọn mình 
chết, kẻ ấy không cảm thấy sợ vì tội lỗi hay hình phạt, nhung cảm thấy hối tiếc và đau đớn nhiều vì thấy 
mình đã không sử dụng các tặng phâm và ân huệ Chúa ban. 

Một lần khác, vào năm 1550, kẻ ấy đau nặng vì một cơn bệnh trầm trọng mà chính kẻ ấy và nhiều nguời 
khác nghĩ là cơn bệnh cuối cùng [192]. Vào giây phút ấy, khi nghĩ đến cái chết, kẻ ấy cảm thấy hân hoan 
và an ủi thiêng liêng với ý nghĩ mình sắp chết đến nồi bật khóc. Việc này xảy đến thuờng xuyên, nên 
kẻ ấy phải tránh nghĩ đến cái chết đế khỏi mừng rỡ quá [193]. 

34. Khi mùa đông đến, kẻ ấy ngã bệnh nặng. Đe chăm sóc, làng cho kẻ ấy đến ở nhà cha của một 
nguời tên là Ferrera, sau này sẽ giúp việc cho ông Baltasar da Faria [194]. Ớ đó, kẻ ấy đuợc chăm sóc 
chu đáo và nhiều phụ nữ nổi tiếng quí mến nên đến canh suốt đêm [195]. Kẻ ấy bình phục nhung vẫn 
yếu và thuờng đau dạ dày. Vì tình trạng của kẻ ấy và vì mùa đông rất khắc nghiệt, các bà cho kẻ ấy mặc 
quần áo đầy đủ, mang giày và đội mũ. Họ bắt kẻ ấy phải nhận hai chiếc áo ngoài màu nâu, bằng vải rất 
thô, và một cái mũ nồi cũng bằng thứ vải ấy [196]. 

Trong thời gian ấy, nhiều ngày kẻ ấy rất uớc ao tìm đuợc những nguời có khả năng đế nói chuyện với 
họ về đời sống thiêng liêng. Nhung sắp đến lúc phải lên đuờng đi Giêrusalem rồi [197]. 

35. Đầu năm 1523 [198], kẻ ấy lên đuờng [199] đi Barcelona [200] để xuống tàu thủy. Mặc dầu một 
số nguời muốn tháp tùng, kẻ ấy chỉ muốn đi một mình, vì uớc ao chỉ cậy dựa vào Thiên Chúa. Một hôm, 
những nguời thân hối thúc kẻ ấy phải có ai đồng hành: đây là điều rất hữu ích vì kẻ ấy không biết tiếng 
Ý, cũng chang biết tiếng Latinh [201]. Họ đề nghị một nguời, nhung kẻ ấy trả lời là cho dầu con hay em 
của công tuớc xứ Cardona[202] kẻ ấy cũng không chịu cho cùng đi, vì muốn sống các nhân đức mến, 
tin và cậy [203]. Neu có một nguời cùng đi, khi đói sẽ chờ mong nguời ấy giúp đõ, khi ngã sẽ chờ mong 
nguời ấy nâng dậy. Ket quả là sè đặt tin tuởng nơi nguời ấy và quí mến nguời ấy. Phần mình, kẻ ấy 
muốn chỉ đặt trọn tin tuởng, yêu mến và hi vọng nơi một mình Thiên Chúa thôi. Từ đáy lòng mình, kẻ 
ấy nghĩ sao nói vậy. 

Với uớc nguyện ấy, chang những kẻ ấy muốn đi tàu một mình, mà cả đến không mang theo luơng thực 
chi hết. Kẻ ấy xin đuợc chủ tàu cho đi miễn phí, vì không có tiền, nhung chủ tàu đòi kẻ ấy phải 
mang theo bánh mì khô đủ ăn suốt chuyến đi. Neu vì bất cứ lý do nào mà không đủ thì không đuợc đi. 

36. Đang khi đi kiếm bánh mì khô, kẻ ấy bắt đầu cảm thấy rất bối rối: "Thế là trông cậy và tin tuởng 
Thiên Chúa không phụ mi sao? Vân vân." Ý tuởng này rất mạnh, nên kẻ ấy day dứt. Cuối cùng, chang 
biết phải làm thế nào, vì bên tám lạng bên nửa cân, kẻ ấy xin ý kiến của cha giải tội [204]. Kẻ ấy cho 
cha biết mình rất uớc ao theo con đuờng hoàn thiện và theo điều nào tôn vinh Thiên Chúa hơn, rồi đến 
những điều khiến kẻ ấy do dự mang theo luơng thực. Cha giải tội quyết định là kẻ ấy phải xin những 
điều cần thiết và mang theo. 

Kẻ ấy đến xin một phụ nữ. Bà này hỏi kẻ ấy đáp tàu đi đâu. Kẻ ấy do dự đôi chút, không biết có nên nói 
không. Cuối cùng, kẻ ấy không dám nói hơn, chỉ nói là dự tính đi Ý và Rôma. Bà ấy sửng sốt nói với 
kẻ ấy: "Anh muốn đi Rôma à? Ai đến đó khi về chang biết có đuợc gì không." Bà ấy muốn nói là đi 


24 



Những Bước Đường Theo Chúa — Hồi Kỷ Thánh I-Nìĩã 


Rôma chắng có lợi ích thiêng liêng bao nhiêu. Kẻ ấy không dám nói là mình đi Giêrusalem, vì sợ cám 
dồ hư vinh [205]. Nồi sợ này cũng khiến cho kẻ ấy không bao giờ dám nói về quê quán và gia 
đình mình [206]. Cuối cùng, khi đã có bánh mì khô, kẻ ấy vào tàu. Đặt chân xuống tàu, kẻ ấy thấy mình 
vần còn giữ 5 hay 6 đồng blancas [207], số tiền còn lại do những gì đã hành khất được từ nhà này sang 
nhà khác, vì đó là cách thức kẻ ấy dùng làm kế sinh nhai, nên kẻ ấy bỏ lại những đồng tiền trên một 
chiếc ghế dài ở gần bờ biển [208]. 

37. Kẻ ấy xuống tàu [209] sau khi đã ở Barcelona hon 20 ngày một chút. Khi còn ở Barcelona, 
trước lúc xuống tàu, kẻ ấy giữ thói quen tìm kiếm những người đạo đức đế nói chuyện với họ, thậm chí 
thăm cả những người ở trong các ấn viện xa thành phố. Tuy nhiên, cả tại Barcelona cũng như tại 
Manresa, trong suốt thời gian ở đó, kẻ ấy không tìm được ai có thế giúp đõ mình như lòng mong ước, 
trừ người phụ nữ ở Manresa đã nói trên kia, người đã nói với kẻ ấy là bà cầu xin Thiên Chúa đế Chúa 
Giêsu Kitô hiện ra với kẻ ấy [210]. Theo kẻ ấy xét thì chỉ mình bà ấy đã tiến xa nhất trên đường thiêng 
liêng. Vì thế, sau khi rời Barcelona, kẻ ấy hoàn toàn không băn khoăn đi tìm những người đạo 
đức nữa [211]. 

38. Nhờ gió xuôi và mạnh, hành trình từ Barcelona đến Gaeta [212] mất năm ngày năm đêm, ai cũng 
rất sợ vì bão dữ dội. 

Khắp trong vùng, người ta đang sợ bệnh dịch hạch [213] Tuy nhiên, vừa lên bờ, kẻ ấy liền khởi hành 
đi bộ về hướng Rôma. Trong số các hành khách cùng đi trên tàu với kẻ ấy, có một phụ nữ cùng với cô 
con gái, mặc quần áo con trai, và một thanh niên cùng đi với kẻ ấy. Họ theo kẻ ấy vì họ cũng xin ăn trên 
đường. Đen một nông trại, họ thấy có một đống lửa lớn và nhiều binh sĩ vây quanh. Những người này 
cho họ ăn và cho cả nhiều rượu, lại ép họ uống như thế muốn họ say. Rồi họ chia tay: hai mẹ con lên 
phòng trên gác, kẻ hành hưong và anh thanh niên ra chuồng ngựa. Khoảng nửa đêm, kẻ ấy nghe từ trên 
gác có tiếng la hét lớn, nên dậy đế xem chuyện gì xảy ra. Kẻ ấy thấy hai mẹ con đang khóc nức nở trong 
sân nhà dưới và than phiền là những người lính định hãm hiếp họ. Kẻ ấy đùng đùng nổi giận và la 
lớn: "Có ai chịu nổi không?" và những điều tuông tự, khiến mọi người ở nhà ấy đều sợ và không ai đụng 
chạm gì đến kẻ ấy. Anh thanh niên đã trốn mất, nên ba người tiếp tục lên đường, ngay trong 
đêm tối [214]. 

39. Khi đến một thành phố gần đó, họ thấy cống đóng, không vào được, nên cả ba qua đêm ở ngoài 
thành phố, trong một nhà thờ ngập nước vì trời mưa [215]. Kh i trời sáng, họ không được vào thành, mà 
ở ngoài thì không xin bố thí được, nên họ đến một lâu đài không cách xa lắm. Đen nơi, kẻ hành hương 
mệt lả, hậu quả chuyến vượt biến và những điều khác. Không đi tiếp được nữa, kẻ ấy ở lại đó, trong khi 
hai mẹ con kia lên đường đi Rôma. Hôm ấy, có nhiều người ra ngoài thảnh. Được tin đệ nhất phu nhàn 
khu vực [216] cũng ra ngoài, kẻ ấy tìm đến gặp bà, trình bày với bà là mình chỉ kiệt sức thôi, và xin phép 
bà cho vào trong làng đế tìm ai giúp đỡ. Bà cho phép ngay. Kẻ ấy hành khất trong làng và nhận được 
khá nhiều đồng quattrini [217]. Sau hai ngày, thấy đã khỏe lại, kẻ ấy tiếp tục hành trình và đến Rô ma 
vào Chúa Nhật Lễ Lá [218]. 

40. Ai nói chuyện với kẻ ấy ở Rô ma cũng biết là kẻ ấy không có tiền để đi Giêrusalem, nên cố 
khuyên kẻ ấy đừng đi. Họ nêu đủ thứ lý do đế kẻ ấy biết là không có tiền thì không sao đi được. Nhưng 
không phân vân chi hết, kẻ ấy xác tín trong lòng là sẽ tìm ra cách đế đi Giêrusalem. 

Sau khi nhận phép lành của Đức Thánh Cha Ađrianô VI [219], kẻ ấy lên đường đi 
Venezia [220], khoảng 8 hay 9 ngày sau lề Phục Sinh [221]. Kẻ ấy cũng mang theo 6 hay 7 đồng 
ducats [222] người ta đã cho đế đi từ Venezia đến Giêrusalem. Kẻ ấy đã nhận phần nào vì sợ: người ta 


25 



Nhũng Bước Đường Theo Chúa - Hôi Kỷ Thánh I-Nìĩã 


nói chắc như đinh đóng cột là không có cách nào khác. Nhưng đi khỏi Rôma được hai ngày, kẻ ấy nhận 
ra mình đã thiếu lòng tin tưởng nơi Chúa, và việc bọctheo những đồng ducats làm cho kẻ ấy áy náy, nên 
kẻ ấy nghĩ là bỏ đi thì hơn. Cuối cùng kẻ ấy quyết định phân phát rộng rãi cho những người gặp trên 
đường, mà thường là người nghèo. Kẻ ấy thực hiện như vậy nên khi đến Venezia chỉ còn trong người 
mấy đồng quattrini cần cho đêm hôm ấy. 

41. Trong chuyến đi Venezia, vì có những biện pháp phòng chống bệnh dịch hạch, kẻ ấy phải ngủ 
ở các cống thành. Một buối sáng thức dậy, kẻ ấy chạm trán với một người qua đường: vừa thấy kẻ ấy, 
người kia bỏ chạy như bị ma đuổi. Chắc mặt kẻ ấy phải nhợt nhạt lắm [223]. Tiếp tục hành trình, kẻ ấy 
đếnChioggia [224] .Những người cùng đi với kẻ ấy cho biết không được phép vào Venezia. Những 
người kia quyết định đi Padova [225] đế xin giấy chứng nhận sức khỏe tốt, kẻ ấy cùng đi với họ. Nhưng 
kẻ ấy không theo kịp họ, vì họ đi rất nhanh. Đêm xuống, họ bỏ kẻ ấy giữa cánh đồng. Đang lúc kẻ ấy ở 
đó, Chúa Kitô hiện ra với kẻ ấy theo cách thức Chúa vẫn thường hiện ra với kẻ ấy, như đã mô tả 
trên kia [226]. Việc này nâng đỡ kẻ ấy rất nhiều.Được an ủi như vậy, sáng hôm sau kẻ ấy đến cống thành 
Padova, chắng cần làm giả giấy chứng nhận, (tôi nghĩ vậy) như những người cùng đi hôm trước, kẻ ấy 
vào thành mà những người kiểm soát chang hỏi han gì.Khi ra cũng vậy. Những người cùng đi hết sức 
ngạc nhiên. Họ đã lo được giấy chứng nhận đế đi Venezia, còn kẻ ấy chang lo chi cả. 

42. Khi họ đến Venezia [227], những người kiểm soát đến xét mọi người trên thuyền, từng người 
một, từ người đầu đến người cuối. Chỉ một mình kẻ ấy là họ bỏ qua. Tại Venezia, kẻ ấy vẫn đi xin ăn, 
và ngủ ở quảng trường Thánh Marcô. Kẻ ấy không hề muốn đến Tòa Sứ Thần của Hoàng Đe [228], cũng 
chang bận tâm lắm đế kiếm tàu đi biến. Kẻ ấy bụng bảo dạ cứ vững tin là Thiên Chúa sẽ liệu cho mình 
có phương tiện đến Giêrusalem. Điều này làm cho quyết tâm của kẻ ấy càng thêm mạnh mẽ, nên không 
lý luận nào, không đe dọa nào của ai làm cho kẻ ấy nao núng [229]. 

Một hôm, có một người Tây Ban Nha giàu sang gặp kẻ ấy và hỏi đang làm gì và muốn đi đâu. Biết được 
dự tính của kẻ ấy, người Tây Ban Nha kia dần kẻ ấy về nhà, cho ăn uống, giữ lại mấy ngày cho tới khi 
chuyến đi được xếp đặt chu đáo. Từ ngày còn ở Manresa, kẻ hành hương có thói quen không bao giờ nói 
gì với người khác trong bữa ăn, trừ những câu trả lời ngắn gọn. Kẻ ấy lắng nghe tất cả những gì người 
khác nói và ghi nhận trong tâm trí một số điều sau này vận dụng đế nói về Thiên Chúa. Sau bữa ăn, kẻ 
ấy thực hiện điều ấy [230]. 

43. Vì vậy, người tốt bụng kia và cả nhà rất quí mến kẻ ấy, muốn kẻ ấy ở lại với họ, và cố gắng nài 
ép kẻ ấy ở lại. Ông chủ dần kẻ ấy đến gặp viên Công tước [231] của Venezia đế kẻ ấy nói chuyện với vị 
ấy, hay đúng hơn đế kẻ ấy đến cho vị ấy gặp. Vị này nghe kẻ hành hương nói và chỉ thị cho kẻ ấy được 
xuống tàu đưa các thống đốc sang đảo Sýp [232]. 

Mặc dầu năm ấy có nhiều người hành hương muốn đi Giêrusalem, nhưng hầu hết đã trở về quê, vì đảo 
Rhodes mới bị chiếm [233]. Dầu vậy, vẫn có 13 người trên tàu hành hương; tàu này khởi hành 
trước [234], còn 8 hay 9 người khác trên tàu các thống đốc. Tàu này đang chuẩn bị nhố neo thì kẻ hành 
hương bị cơn sốt rất cao hành hạ mấy ngày mới hết. Tàu khởi hành [235] đúng hôm kẻ ấy uống thuốc 
xố. Những người chủ hỏi thầy thuốc xem kẻ ấy có thế đáp tàu đi Giêrusalem được không, và thầy thuốc 
trả lời là nếu kẻ ấy muốn đến Giêrusalem đế được chôn tại đó, thì chắc chắn là được. Dầu vậy, kẻ ấy cứ 
xuống tàu hôm ấy. Khi tàu khởi hành, kẻ ấy nôn thốc nôn tháo, nhưng thấy bớt, và tàu đi được ít lâu thì 
kẻ ấy khỏe hẳn lại. 

Trên tàu, một số người công khai làm điều dâm ô và tồi bại, và bị kẻ ấy quở trách nghiêm khắc. 


26 



Nhũng Bước Đường Theo Chúa - Hôi Kỷ Thánh I-Nìĩã 


44. Những người Tây Ban Nha trên tàu khuyên kẻ ấy đừng nói gì, vì những người trong đoàn thủy 
thủ đã bàn đến việc bỏ kẻ ấy trên một hòn đảo nào đó. Nhưng Chúa đã cho họ sớm đến đảo Sýp. Họ rời 
tàu ấy, hành khách đi đường bộ đến một cảng khác gọi là Las Salinas [236], cách đó chừng 10 dặm. Tại 
đó họ xuống tàu hành hưong và kẻ ấy không mang theo lưong thực nào ngoài lòng tin tưởng noi Thiên 
Chúa, như kẻ ấy đã làm trên chiếc tàu kia [237]. Trong thời gian này, Chúa Giêsu nhiều lần hiện ra với 
kẻ ấy, làm cho kẻ ấy rất hăng hái và phấn khởi. Làm như kẻ ấy nhìn thấy một vật thế tròn và lớn, hình 
như bằng vàng; kẻ ấy thấy như vậy từ khi rời đảo Sýp đến khi họ tới Jaffa [238]. Họ cỡi những con lừa 
nhỏ đi Giêrusalem. Khi còn cách Giêrusalem chừng 2 dặm, theo thông lệ, một người Tây Ban Nha, có 
vẻ là một người quí tộc, tên là Diego Manes, sốt sắng đề nghị những người hành hưong vì sắp đến điểm 
họ nhìn thấy Thành Thánh, mọi người nên chuẩn bị tâm hồn và thinh lặng tiến bước. 

45. Mọi người cho đó là ý hay, nên ai cũng cầm lòng cầm trí. Một chút trước khi có thể nhìn thấy 
Thành, họ xuống lừa vì thấy có các tu sĩ mang Thánh Giá chờ đón họ. Khi thấy Thành, kẻ hành hưong 
rất phấn khởi, và mọi người khác cũng cảm thấy như vậy. Họ cho biết là họ cảm nhận một niềm vui 
không hắn là tự nhiên.Kẻ ấy cũng cảm thấy sốt sắng như vậy trong tất cả những lần kẻ ấy viếng các 
Noi Thánh [239]. 

Kẻ ấy quyết tâm ở lại Giêrusalem đế thường xuyên viếng các Noi Thánh. Ngoài ước muốn đạo đức này, 
kẻ ấy cũng có ý định giúp đõ các linh hồn [240]. Chính vì thế, kẻ ấy mang theo các thư giới thiệu gởi 
cha tu viện trưởng. Trao thư cho cha, kẻ ấy bày tỏ ý định ở lại đó vì lòng sùng mộ, nhưng không nói gì 
về ước nguyện kia, tức là giúp đõ các linh hồn. Kẻ ấy thường nói công khai với người khác về ý định ở 
lại, nhưng không ai biết về ước nguyện sau. Cha tu viện trưởng trả lời là cha ấy không hiếu người ấy ở 
lại thế nào, vì tu viện đang thiếu thốn, không đủ nuôi các tu sĩ, do đó cha ấy đã phải quyết định gởi một 
số anh em về Châu Âu cùng với đoàn hành hưong. Kẻ hành hưong trả lời là kẻ ấy không chờ đợi gì noi 
tu viện, chỉ thỉnh thoảng đến xưng tội thì xin giải tội cho thôi. Cha tu viện trưởng nói nếu như vậy thì 
được, nhưng phải đợi cha giám tỉnh đến (theotôi nghĩ đó là vị bề trên thượng cấp của Dòng tại Đất 
Thánh), lúc ấy ngài đang ở Bêlem. 

46. Lời hứa ấy làm cho kẻ hành hưong vững tâm nên bắt đầu viết thư cho những người đạo đức ở 
Barcelona. Kẻ ấy đã viết xong một lá, và đang viết lá thứ hai, vào hôm trước ngày đoàn hành hưong lên 
đường, thì có người đến gọi đi gặp cha giám tỉnh, đã đến rồi, và cha tu viện trưởng. 

Một cách tử tế, cha giám tỉnh nói với kẻ ấy rằng cha đã biết kẻ ấy có ý ở lại Đất Thánh, đó là điều tốt, 
nhưng ngài đã suy nghĩ cấn thận, và theo kinh nghiệm về các trường họp tuông tự, ngài xét là không 
thích họp.Nhiều người cũng đã có ước nguyện như vậy, nhưng người thì bị bắt, người thì bị giết. Rồi 
nhả dòng phải chuộc những người bị bắt. Vì thế kẻ ấy phải chuẩn bị hôm sau lên đường cùng với đoàn 
hành hưong. Kẻ ấy trả lời là mình đã nhất quyết rồi, không có điều gì trên đời này ngăn cản được. Một 
cách nhã nhặn, kẻ ấy cho biết mặc dầu cha ấy không ủng hộ, chang có gì làm cho kẻ ấy sợ mà phải từ 
bỏ quyết định, trừ khi bị buộc thành tội. Đen đây, cha giám tỉnh nói các cha được Tòa Thánh trao quyền 
tùy ý buộc ai đi, cho ai ở, và có quyền ra vạ tuyệt thông bất kỳ ai không vâng lời. Riêng trường họp này, 
các cha xét là không được ở lại v.v... 

47. Cha ấy muốn lấy các trọng sắc của Tòa Thánh trao quyền ra vạ tuyệt thông cho kẻ ấy xem nữa, 
nhưng kẻ hành hưong trả lời là không cần, vì kẻ ấy tin các cha, và vì các cha đã quyết định như vậy theo 
quyền các cha có, thì kẻ ấy vâng lời. Xong chuyện này, kẻ ấy trở về noi trọ. Vì ý Chúa không muốn cho 
mình ở lại trên Đất Thánh [241], kẻ ấy bừng cháy ước nguyện trở lại viếng núi Ôliu lần nữa trước khi ra 
về. Ớ núi Ôliu có một phiến đá Chúa Giêsu đã đứng trên đó trước khi lên trời, và ngày nay người ta còn 


27 



Nhũng Bước Đường Theo Chúa - Hôi Kỷ Thánh I-Nìĩã 


thấy dấu vết hai bàn chân Chúa. Đó là điều kẻ ấy muốn xem lại [242]. Thế là chang nói chang rằng, cũng 
không có nguời huớng dần, (mà đi đâu không có nguời Thố Nhĩ Kỳ huớng dần thì rất nguy hiểm), kẻ ấy 
lẻn đoàn ra đi một mình lên núi Ôliu. Các nguời bảo vệ không chịu cho kẻ ấy vào, nên kẻ ấy cho họ một 
con dao xếp mang theo trong nguời. Sau khi đã cầu nguyện với lòng tràn ngập an ủi, kẻ ấy muốn 
đi Betphaghê [243]. Đen nơi, kẻ ấy mới nhớ là trên núi Ôliu, kẻ ấy chua đế ý bàn chân phải của Chúa 
quay về huớng nào [244]. Kẻ ấy quay lại và cho những nguời bảo vệ cái kéo, tôi nghĩ vậy, đế họ cho 
vào. 

48. Ớ đan viện, khi biết là kẻ ấy đã ra ngoài mà không có ai huớng dần, các tu sĩ cho nguời đi 
tìm. Lúc kẻ ấy đang ở trên núi Ôliu xuống thì chạm trán một Kitô hữu thắt đai [245] giúp việc tu 
viện. Anh ta cầm một cây gậy lớn, vẻ mặt hằm hằm, làm nhu muốn đánh đập kẻ ấy. Lên đến nơi, anh 
ta chộp thật mạnh cánh tay kẻ ấy. Kẻ hành huơng đế yên cho anh ta dần đi, nhung anh chàng không chịu 
buông tay ra. Trên đuờng, trong khi bị anh chàng Kitô hữu thắt đai giữ chặt, kẻ ấy đuợc Chúa ban ơn an 
ủi mãnh liệt vì suốt quãng đuờng làm như kẻ ấy lúc nào cũng thấy Chúa Giêsu ở phía trên, ơn an ủi này 
vần mãnh liệt cho tới khi kẻ ấy về đến tu viện [246]. 

49. Hôm sau, đoàn hành hương lên đường [247]. Đen đảo Sýp [248], các người hành hương phải 
tách ra, nhóm đi tàu này, nhóm đi tàu khác. Ớ cảng, có 3 hay 4 tàu đi Venezia: một chiếc của người Thố 
Nhĩ Kỳ, một chiếc khác rất nhỏ, và chiếc thứ ba vừa sang trọng vừa oai vệ, của một người Venezia giàu 
có. Một số người hành hương xin chủ tàu này cho kẻ hành hương đi, nhưng khi biết kẻ ấy không có tiền, 
thì không chịu. Nhiều người ca ngợi kẻ ấy và xin cho kẻ ấy. Chủ tàu trả lời là nếu kẻ ấy là một vị thánh 
thì cứ vượt biến như thánh Giacôbê đã làm, hoặc điều gì tương tự [249]. Những người kia dễ dàng xin 
được người chủ chiếc tàu nhỏ cho kẻ ấy đi. Đoàn tàu khởi hành cùng một ngày, vào một buối sáng, khi 
có gió thuận. Nhưng đến chiều, có bão nổi lên, và các tàu tách xa nhau. Chiếc tàu lớn bị đắm ngoài khơi 
đảo Sýp, chỉ các hành khách thoát nạn.Trong khi ấy, chiếc tàu của người Thố Nhĩ Kỳ và toàn bộ hành 
khách bị đắm cũng trong cơn bão ấy. Chiếc tàu nhỏ gặp nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng cập bến 
tạiPulia [250]. Lúc ấy mùa đông đang ở thời điểm tệ hại nhất: tuyết rơi, thời tiết băng giá. Kẻ hành 
hương không có quần áo nào khác ngoài một cái quần bằng vải thô dài đến đầu gối, hai bắp chân đế trần, 
đôi giày, một áo ngắn bằng vải đen, hai vai rách bươm, và chiếc áo choàng ngắn đã sờn. 

50. Kẻ ấy đến Venezia vào giữa tháng Giêng năm 1524, sau khi lênh đênh trên biến trọn tháng 11, 
tháng 12 và nửa tháng Giêng, kế từ khi rời đảo Sýp. Tại Venezia, kẻ ấy gặp lại một trong hai người từng 
đón tiếp mình tại nhà họ trước khi kẻ ấy đi Giêrusalem. Ông này bố thí cho kẻ ấy 15 hay 16 đồng giulii 
và một miếng vải mà kẻ ấy dùng đế quấn mấy vòng quanh bụng vì trời rất lạnh [251]. 

Từ khi nhận ra ý Chúa không muốn mình ở lại Giêrusalem, kẻ hành hương thường xuyên tự hỏi phải 
làm gì [252]. Cuối cùng, kẻ ấy cảm thấy nên dành thời gian học hành đế có thế giúp đỡ các linh hồn, nên 
kẻ ấy quyết định đi Barcelona [253]. Thế là kẻ ấy rời Venezia đi Genova [254]. Một hôm, đang ở trong 
nhả thờ lớn tại Ferrara [255], sau khi kẻ ấy đã làm các việc đạo đức, có một người nghèo đến xin bố thí, 
kẻ ấy cho một đồng marchetto, trị giá 5 hay 6 quattrini. Rồi một người nghèo khác đến xin, kẻ ấy cho 
một đồng tiền mệnh giá lớn hơn. Rồi người thứ ba đến xin, kẻ ấy chỉ còn những đồng giulii, nên cho một 
đồng giulio. Những người nghèo thấy kẻ ấy bố thí nên kéo nhau đến xin, mãi đến khi kẻ ấy cho hết 
sạch. Cuối cùng kẻ ấy xin lồi họ vì chắng còn gì đế cho nữa [256]. 

51. Rồi kẻ ấy rời Ferrara đi Genova. Trên đường, kẻ ấy gặp mấy người lính Tây Ban Nha và đêm 
hôm ấy được họ đối xử tử tế. Họ ngạc nhiên thấy kẻ ấy đi đường ấy, vì sẽ băng qua gần như chính giữa 
quân đội Pháp và quân đội của Hoàng Đe [257]. Họ đề nghị kẻ ấy bỏ đường chính, và chỉ cho kẻ ấy 


28 



Những Bước Đường Theo Chúa - Hổi Kỷ Thánh I-Nlĩã 


đường khác an toàn hơn, nhưng kẻ ấy không chịu nghe lời họ khuyên [258]. Cứ thắng đường mà đi, kẻ 
ấy đến một làng bị thiêu hủy và phá hủy, nên đến chiều vẫn chưa có ai cho gì ăn. Lúc mặt trời lặn, kẻ ấy 
đến một làng có tường thành chungquanh. Nghĩ là một kẻ do thám, những người lính gác lập tức bắt kẻ 
ấy. Họ đem kẻ ấy đến một cái chòi gần cống thành và thấm vấn, như người ta vẫn thường làm đối với 
kẻ bị tình nghi. Họ hỏi gì, kẻ ấy trả lời hết, cho họ thấy là mình chang biết gì cả. Họ lột quần áo đế khám 
xét từ đỉnh đầu đến gót chân xem kẻ ấy có thư từ gì không. Làm hết cách mà không moi được gì, họ trói 
kẻ ấy lại, dần đến viên chỉ huy, đế ông này có cách bắt phải khai. Kẻ ấy xin họ cho mình mặc áo hành 
hương đế đi, nhưng họ không chịu, chỉ cho mặc quần và áo ngắn thôi, như đã nói trên [259]. 

52. Trên đường, kẻ hành hương làm như thấy Đức Kitô bị dần đi [260], nhưng đó không phải là một 
thị kiến như những lần khác. Kẻ ấy bị dần đi qua ba đường phố dài, chẳng buồn chi hết, trái lại còn vui 
và thích nữa[261]. Kẻ ấy có thói quen xưng hô đơn sơ với mọi người, chứ không kiếu cách, vì xưa Đức 
Kitô và các tông đồ cũng nói năng như vậy [262]. Đang đi, kẻ ấy nảy ra ý bỏ thói quen ấy trong dịp này, 
và gọi viên chỉ huy là ngài, vì hơi sợ sẽ bị người ta tra tấn, v.v... Nhưng nhận ra đó là một cám dồ, kẻ ấy 
tự nhủ: "Đã vậy, mình sẽ không gọi ông ta là ngài, cũng chang kính cấn hay giở nón chi hết." [263] 

53. Đen chồ viên chỉ huy, kẻ ấy được dẫn đến một phòng thấp, và một lát sau thì viên chỉ huy đến 
gặp kẻ ấy. Chang tỏ dấu kính nể nào, kẻ ấy trả lời ngắn gọn, nhưng giữ khoảng cách giữa các từ thật 
dài. Viên chỉ huy cho kẻ ấy là khùng, nên nói với những người đã dần kẻ ấy đến: "Tên này lẩn than, trả 
cho nó đồ đạc rồi tống cổ nó đi." [264] 

Vừa ra kh ỏi dinh, kẻ ấy gặp một người Tây Ban Nha sinh sống ở đó. Ông này đưa kẻ ấy về nhà, cho ăn 
uống, vì đã nhịn đói từ mấy tiếng đồng hồ [265], và mọi sự cần thiết trong đêm ấy. Sáng dậy, kẻ ấy lên 
đường và đi bộ cho tới chiều tối. Lúc ấy có hai người lính trên vọng gác thấy kẻ ấy nên xuống bắt. Họ 
dần kẻ ấy đến trước viên chỉ huy người Pháp [266]. Hỏi điều này điều kia, rồi ông ấy hỏi kẻ ấy quê quán 
ở đâu. Khi biết kẻ ấy quê ở tỉnh Guipuzcoa, ông ấy nói: "Tôi ở gần ngay đó." Hình như là ở 
vùng Bayonne [267]. Rồi ông ấy bảo lính:"Dần anh ấy đi, cho ăn uống và đối xử tử tế." [268] 

Trong chuyến đi từ Ferrara đến Genova, kẻ ấy còn gặp những chuyện bất ngờ lý thú khác nữa, nhưng 
rốt cuộc cũng đến được Genova. Tại đó, có một người quê ở tỉnh Viscaya tên là Portundo nhận ra kẻ 
hành hương [269]. Trước kia, khi còn phục vụ ở triều đình Vua Công Giáo [270], kẻ ấy đã gặp ông ấy 
và hai người đã nói chuyện với nhau nhiều lần [271]. Ông này gởi kẻ ấy trên một chiếc tàu 
đi Barcelona [272]. Kẻ ấy rất có nguy cơ bị bắt, vì tàu bị Andrea Doria, lúc ấy đang phục vụ người Pháp, 
truy kích [273]. 


III 


ĐI HỌC VÀ TÌM BẠN 

54. Đen Barcelona [274], kẻ ấy cho bà Isabel Roser [275] và thầy Ardevol [276] biết về ước muốn 
đi học. Cả hai cùng thấy đó là ý tốt. Người trước sẵn lòng lo việc ăn ở, người sau sẽ lo việc dạy học miền 
phí. Kẻ hành hương quen một đan sĩ ở Manresa, tôi nghĩ là ở dòng Thánh Bênađô [277], một người rất 
đạo đức, và kẻ ấy muốn ở với vị đan sĩ để học và để chăm lo đời sống thiêng liêng, và cũng đế mưu ích 
cho các linh hồn nữa. Vì thế kẻ ấy trả lời là sẽ nhận lời họ nếu ở Manresa không tìm được lợi ích thiêng 
liêng như lòng mong ước. Đến đó, kẻ ấy được biết vị đan sĩ đã qua đời rồi. Kẻ ấy quay lại Barcelona và 


29 


Nhũng Bước Đường Theo Chúa - Hôi Kỷ Thánh I-Nìĩã 


bắt đầu chăm chỉ học hành [278]. Nhưng có một chuyện rất phiền phức là khi kẻ ấy muốn học thuộc 
lòng, ở những bước đầu học Latinh thường cần làm thế, những hiếu biết mới về đời sống thiêng liêng, 
những hứng khởi mới lại đến trong tâm trí, đến nồi kẻ ấy không nhớ được gì, mà cố gắng đến đâu cũng 
không xua đuổi được [279]. 

55. Kẻ ấy thường suy nghĩ về việc này, và tự nhủ: "Ngay cả khi cầu nguyện hay dự lễ mình cũng 
không có được những ánh sáng mạnh mẽ như vậy." Rồi dần dần, kẻ ấy nhận ra đó là cám dồ. Sau khi 
đọc kinh, kẻ ấy đến nhà thờ Đức Mẹ Biến [280], gần nhà thầy giáo. Trước đó, kẻ ấy đã xin thầy đến nhà 
thờ đế nghe kẻ ấy nói.Trong khi hai người ngồi với nhau, kẻ ấy kế hết cho thầy biết những điều xảy đến 
trong tâm hồn, việc ít tiến bộ trong học tập, và lý do tại sao. Kẻ ấy muốn hứa với thầy: "Xin hứa với thầy 
bao lâu có được bánh mì và nước lã đế sống ở Barcelona, sẽ không bao giờ bỏ tiết học nào trong 2 năm 
này." Vì kẻ ấy cam kết với tất cả quyết tâm, nên không bao giờ bị cám dồ như vậy nữa [281]. Lúc ở 
Manresa, kẻ ấy bị đau dạ dày, nên phải mang giày. Từ khi khởi hành đi Giêrusalem, kẻ ấy thấy dạ dày 
trở lại bình thường. Vì vậy trong thời gian đi học ở Barcelona, kẻ ấy ước muốn làm việc hãm mình như 
xưa. Kẻ ấy khoét lồ ở hai đế giày, và càng ngày càng khoét rộng hon, nên khi cái lạnh mùa đông đến, 
giày không còn đế nữa, chỉ còn phần trên thôi [282]. 

56. Sau hai năm học hành, kẻ ấy được cho biết là đã tiến bộ nhiều, thầy giáo nói đã đến lúc kẻ ấy có 
thế theo học triết lý, nên khuyên kẻ ấy đi Alcalá [283]. Dầu vậy, kẻ ấy còn xin một tiến sĩ thần học kiểm 
tra, và vị này cũng khuyên kẻ ấy như vậy. 

Kẻ ấy đi Alcalá một mình, mặc dầu tôi nghĩ là đã có mấy bạn cùng chí hướng [284]. Đen nơi, kẻ ấy bắt 
đầu xinăn và sống nhờ của bố thí. sống như vậy được khoảng 10 hay 12 ngày thì một hôm có một giáo 
sĩ và mấy người cùng đi thấy kẻ ấy xin ăn, nên chê cười và thốt ra những lời khinh bỉ, như người ta vẫn 
thường làm đối với một người khỏe mạnh mà đi xin ăn [285]. Đúng lúc ấy, người phụ trách nhà tế bần 
Antezana mới thành lập[286] đi qua, chạnh lòng thương kẻ ấy [287], nên gọi và dần kẻ ấy về nhà tế bần, 
cho kẻ ấy một phòng và tất cả những điều cần thiết. 

57. Kẻ ấy học gần một năm rưỡi ở Alcalá [288]. Kẻ ấy đã đến Barcelona vào Mùa Chay năm 1524, 
rồi học ở đó 2 năm, nên đến Alcalá vào năm 1526. Kẻ ấy học môn biện chứng theo Soto, môn vật lý theo 
Albertô, và Tôn sư các Luận Đe [289]. Trong khi ở Alcalá, kẻ ấy cũng hướng dần Linh Thao [290] và 
dạy giáo lý Công Giáo, và thu được hoa trái để tôn vinh Thiên Chúa. Nhiều người đã hiếu sâu xa và ham 
mê những điều hên hệ đến đời sống thiêng liêng. Có những người khác bị cám dồ cách này cách 
khác. Thí dụ có người muốn đánh tội, nhưng không sao làm được, như thế có ai giữ tay lại vậy. Có những 
điều khác khiến cho công chúng bình phấm, nhất là vì rất nhiều người trong thành phố xúm lại nghe kẻ 
ấy dạy giáo lý. Tôi nhở lai môt đèm kia Cha đã sơ hãi thế nào [2911. 

Sau khi đến Alcalá ít lâu, kẻ ấy gặp Don Diego de Eguia [292] lúc ấy đang sống với người anh. Ông này 
có một nhà in ở Alcalá và sống rất phong lưu. Hai anh em cũng cho kẻ ấy của bố thí đế giúp người nghèo 
và cho 3 người bạn cùng chí hướng [293] của kẻ hành hương ở trọ tại nhà. Có lần kẻ ấy xin bố thí đế 
làm chi đó, Don Diego lúc ấy không có tiền, nhưng mở một cái tráp ra, trong đó có nhiều thứ, và cho kẻ 
ấy những khăn phủ giường màu này màu khác, những chân nến và những thứ khác nữa. Kẻ hành hương 
lấy một cái khăn gói lại, đặt lên vai, đem đi giúp người nghèo [294]. 

58. Như đã nói trên kia, dân chúng trong vùng bắt đầu bàn tán xôn xao về những điều xảy ra tại 
Alcalá, người nói thế này, kẻ nói thế kia [295]. Tiếng đồn đến tai Tòa Án Giáo Lý ở Toledo [296]. Khi 
các thanh tra đến Alcalá [297], người chủ nhà báo tin cho kẻ hành hương, và cho biết các vị ấy gọi họ 
là bọn áo vải bố, đám thần khải, hình như vậy, và định tra tấn họ. Các vị ấy lập tức mở một cuộc kiểm 


30 



Nhũng Bước Đường Theo Chúa - Hôi Kỷ Thánh I-Nìĩã 


tra và điều tra về đời sống của họ, nhưng rốt cuộc quay về Toledo mà không triệu tập họ, dù các vị ấy 
đến cốt đế làm điều đó [298]. Các vị ấy giao vụ này cho cha đại diện Figueroa, người hiện nay đang ở 
với Hoàng Đe [299]. Mấy hôm sau [300], cha đại diện triệu tập họ và thông báo các vị thanh tra đã điều 
tra và kiểm tra về đời sống của họ và thấy không có gì sai lạc trong cách sống cũng như trong giảng dạy, 
nên họ có thế tiếp tục làm như cũ, không bị hạn chế chi hết.Nhưng vì họ không phải là tu sĩ trong một 
dòng tu, việc họ mặc quần áo giống nhau là không thích họp. Vì thế họ nên, và cha ấy ra lệnh cho họ: 
hai người, cha ấy chỉ kẻ hành hưong và Arteaga, nhuộm quần áo màu đen, hai người kia, Calixto và 
Caceres, màu nâu tươi, còn Juanico [301], một thanh niên người Pháp, có thế giữ nguyên. 

59. Kẻ hành hương nói họ sẽ tuân lệnh, và thêm: "Nhưng con không biết là điều tra như vậy đế làm 
gì. Mới đây thôi, có cha không chịu cho một người trong nhóm chúng con rước lễ, vì anh ấy rước lề hằng 
tuần. Cả con cũng bị làm khó dề nữa. Xin cho con biết là các vị ấy có thấy chúng con lạc giáo gì không 
ạ." Cha Figueroa trả lời: "Không. Neu có thì các anh bị thiêu rồi!" Kẻ hành hương tiếp: "Neu lạc giáo 
thì cả cha cũng bị thiêu!" [302]. Họ nhuộm quần áo theo lệnh trên, và khoảng hai ba tuần sau, cha 
Figueroa lại bắt kẻ hành hương phải mang giày, cấm đi chân không. Họ tuân lệnh, không thắc mắc gì, 
như kẻ ấy vẫn luôn luôn làm khi nhận được lệnh như vậy [303]. 

Bốn tháng sau, chính cha Figueroa lại điều tra về họ [304]. Ngoài các lời cáo buộc cũ, tôi nghĩ lý do là 
vì có một phụ nữ, đã kết hôn và nổi tiếng, rất quí mến kẻ hành hương. Một hôm bà đến nhà tế bần lúc 
sáng sớm, trời còn tối, đế người ta khỏi nhận ra. Kh i đi, bà trùm khăn theo thói quen ở Alcalá. Đen nơi, 
bà giở khăn ra, và tới phòng kẻ hành hương. Nhưng cả lần này người ta cũng không làm gì họ: không 
triệu tập sau khi điều tra và cũng chang bảo họ gì hết [305]. Tôi nhở lai những điều cha Bưstamente đã 
kểj306] 

60. Bốn tháng sau nữa, lúc kẻ ấy sống trong một căn nhà nhỏ ngoài nhà tế bần, một hôm [307] có 
một cảnh sát đến cửa gọi kẻ ấy ra ngoài và nói: "Đi với tôi một chút." Anh ta tống giam kẻ ấy và 
nói: "Không được ra khỏi đây cho tới khi có lệnh." Lúc ấy là mùa hè. Vì kẻ ấy không bị canh gác chặt 
chẽ lắm, nhiều người đến thăm kẻ ấy. Trong số ấy cỏ M., cha giải tôi của kẻ ấy. [308] Kẻ ấy dạy giáo 
lý và hướng dần Linh Thao như lúc còn tự do [309]. Mặc dầu nhiều luật sư và biện lý muốn giúp, nhưng 
kẻ ấy từ chối. Kẻ ấy nhó' đặc biệt Dona Teresa de Cardenas [310]. Bà gởi người đến thăm kẻ ấy và nhiều 
lần muốn giúp cho kẻ ấy được thả, nhưng kẻ ấy không chịu, luôn luôn trả lời: "Tôi đã vào đây vì yêu 
mến ai, thì Đấng ấy sẽ đưa tôi ra, nếu điều ấy phục vụ Người." [311] 

61. Kẻ ấy ở trong tù 17 ngày mà không có ai thẩm vấn, và cũng không biết tại sao mình lại bị giam. 
Cha Figueroa cuối cùng đến nhà giam [312] và hỏi kẻ ấy nhiều điều, cả đến hỏi kẻ ấy có khuyên ai giữ 
ngày sabátkhông [313]. Cha ấy cũng hỏi kẻ ấy có biết hai người kia, một phụ nữ và cô con gái không. 
Kẻ ấy trả lời là có. Cha ấy lại hỏi trước khi họ đi, kẻ ấy có biết gì không; kẻ ấy trả lời là không, vì 
đã thề [314]. Cha Tống Đại Diện đặt tay trên vai kẻ ấy tỏ vẻ hài lòng, rồi nói: "Đó là lý do khiến anh 
phải vào đây." Trong số nhiều người trước đó hay đến với kẻ ấy, có hai mẹ con bà kia, cả hai cùng góa 
chồng, người con rất trẻ và rất đẹp. Họ đã tiến tới nhiều trong đời sống thiêng liêng, nhất là người con. 
Mặc dầu thuộc hàng quí tộc, họ đã đi bộ đến viếng đền thờ có khăn bà Vêrônica ở Jaen [315], hình như 
chỉ có hai mẹ con, và xin ăn trên đường. Việc này đã gây xôn xao ở Alcalá. Tiến sĩ Ciruelo, phần nào 
như người bảo trợ họ, nghĩ rằng kẻ ấy đã thối cho họ ý tưởng đó, nên cho bắt kẻ ấy [316]. Nghe cha đại 
diện nói rồi, kẻ ấy hỏi: "Cha có muốn con nói thêm về vụ này không ?" Cha ấy trả lời: "Nói đi." Kẻ ấy 
tiếp: "Cha nên biết là hai mẹ con bà ấy đã nhiều lần nói với con về ước nguyện đi khắp thế giới đế phục 
vụ người nghèo trong nhà tế bần này, nhà tế bần khác. Con luôn luôn cố gắng khuyên họ bỏ ý định ấy, 
vì người con gái còn trẻ và đẹp. Con đã bảo họ nếu muốn thăm bệnh nhân, họ có thế làm ngay tại Alcalá, 


31 



Nhũng Bước Đường Theo Chúa - Hôi Kỷ Thánh I-Nìĩã 


và cùng đi với các cha đem Mình Thánh cho bệnh nhân." [317] Sau khi trao đổi, cha Figueroa ra đi cùng 
với viên kiểm sát, người đã ghi chép mọi sự [318]. 

62 . Lúc ấy Calixto đang ở Segovia [319]. Nghe tin kẻ ấy bị bắt giam, anh ấy đến ngay lập tức, mặc 
dầu vừa mới hồi phục sau một con bệnh nặng, và muốn cùng bị giam với kẻ ấy. Nhưng kẻ hành hưong 
bảo anh ấy nên đến gặp cha đại diện. Cha này tiếp đón anh ấy tử tế, nhưng cho biết là cha sẽ tống giam 
anh ấy, tới khi nào hai phụ nữ kia trở về, đế xem họ có xác nhận lời khai của kẻ ấy không. Calixto ở tù 
được ít hôm thì kẻ hành hưong thấy có hại cho sức khỏe của anh ấy, vì anh ấy vẫn chưa hồi phục hoàn 
toàn, nên nhờ một thầy thuốc là bạn giúp đỡ đế anh ấy được thả [320]. 

42 ngày trôi qua kể từ khi kẻ ấy bị bắt giam đến hôm được thả. Hai phụ nữ sốt sắng đã 
trở về [321], và viên kiểm sát vào nhà giam đọc bản án. Kẻ ấy được tự do, nhưng kẻ ấy và các bạn cùng 
chí hướng phải mặc quần áo giống các sinh viên khác [322], và không được đề cập các vấn đề thuộc về 
đức tin trong vòng 4 năm [323], cho tới khi học hành đến noi đến chốn, vì như lúc ấy thì chưa đủ. Nói 
cho đúng thì kẻ hành hưong được học hành nhiều nhất, nhưng không có nền tảng vững chắc, và mồi lần 
bị thấm vấn, đó là điều đầu tiên kẻ ấy thường khai. 

63 . Với bản án, kẻ ấy hoi phân vân không biết phải làm gì. Hình như kẻ ấy bị đóng cửa, không cho 
giúp đõ các linh hồn, vì người ta không nêu lý do nào khác ngoài việc chưa học đủ. Cuối cùng, kẻ ấy 
quyết định đi gặp Đức Tống Giám Mục Fonseca của Toledo đế ngài xem xét sự việc. 

Kẻ ấy rời Alcalá [324] đi Valladolid gặp Đức Tống Giám Mục [325]. Kẻ ấy thuật lại chính xác những 
điều đã xảy ra, và nói mình không còn thuộc quyền tài thẩm của ngài nữa [326], nên cũng không bị buộc 
phải tuân theo quyết định của ngài [327], nhưng kẻ ấy sẽ làm bất kỳ điều gì ngài truyền dạy. Kẻ ấy vẫn 
giữ cách xưng hô đon giản như với mọi người khác [328]. Đức Tống Giám Mục lắng nghe chăm chú, 
và thấy kẻ ấy muốn điSalamanca [329], ngài cho biết là ở Salamanca ngài có nhiều bạn, có cả một học 
viện nữa [330], và ngài sẵn lòng giúp đỡ kẻ ấy. Ngoài ra, khi kẻ ấy đi, ngài còn cho 4 đồng escudos nữa. 

64 . Sau khi đến Salamanca [331], một hôm kẻ ấy đang cầu nguyện trong một nhà thờ, một bà đạo 
đức nhận ra kẻ ấy cùng nhóm với 4 người bạn cùng chí hướng đã đến đó mấy hôm trước [332]. Bà này 
hỏi tên kẻ ấy, rồi dần đến chồ các bạn cùng chí hướng ở. Lúc còn ở Alcalá, họ đã bị buộc phải mặc quần 
áo giống như các sinh viên, kẻ hành hưong đã trả lòi: "Trước đây, cha ra lệnh cho chủng con nhuộm 
quần áo, chủng con đã nhuộm rồi. Bảy giờ cha ra lệnh như vậy, chủng con không làm được, vì không 
có tiền để mua quần áo khác." Thế là chính cha đại diện cấp cho họ quần áo, mũ, và tất cả những gì các 
sinh viên phải có. Họ đã ăn mặc như vậy mà rời Alcalá. 

Ớ Salamanca, kẻ hành hưong xưng tội với một cha Dòng Đaminh ở tu viện San Esteban [333]. Một hôm, 
khoảng 10 hay 12 ngày từ khi kẻ ấy đến, cha giải tội nói với kẻ ấy: " Các cha trong nhà muốn nói chuyện 
với anh." Kẻ ấy đáp: "Nhân danh Thiên Chúa, con xin vâng." Cha giải tội nói tiếp: "À, Chúa Nhật này, 
anh đến đây ăn com trưa, nhưng tôi báo trước là các cha muốn biết nhiều điều về anh đấy." 

Vào Chúa Nhật, kẻ ấy cùng với Calixto đến. Sau bữa ăn, cha tu viện phó (cha tu viện trưởng đi vắng), 
cha giải tội và một cha khác nữa, tôi nghĩ vậy, cùng với họ vào một nhà nguyện. Cha tu viện phó, rất dề 
thưong, khởi đầu nói là các cha nhận được những báo cáo tốt về đời sống và cung cách của họ; họ rao 
giảng theo cách thức tông đồ [334], nhưng các cha mong được biết thêm chi tiết về tất cả những điều ấy. 
Trước hết, cha hỏi họ đã học hành thế nào. Kẻ hành hưong đáp: "Trong tất cả chủng con thì con được 
học nhiều nhất." Rồi kẻ ấy trình bày rõ ràng là mình đã học được ít thôi và thiếu nền tảng nữa. 


32 



Những Bước Đường Theo Chúa — Hồi Kỷ Thánh I-Nìĩã 


65 . Cha tu viện phó hỏi: "Vậy các anh giảng gì ?" Kẻ hành hương đáp: "Chủng con không giảng, 
chỉ nói chuyện với năm bảy người cách thân mật về những điều thuộc về Thiên Chúa, thỉ dụ sau bữa ăn, 
với mấy người mời chủng con. "Vị tu sĩ hỏi tiếp '."Nhưng các anh nói những điều về Thiên Chúa thế 
nào? Đó là điều chủng tôi muốn biết." Kẻ hành hương nói: "Chúng con nói về nhân đức này nhân đức 
kia, luôn luôn ca ngợi; lúc khác lại nói về tật xấu này, tật xấu kia, luôn luôn kết án. "Vị tu sĩ lại nói 
: "Các anh không được học mà nói về nhân đức và tật xấu sao? Chỉ có hai trường hợp người ta nói được 
như vậy: hoặc là được học, hoặc là do Chúa Thánh Thần." [335] Đen đây, kẻ hành hương suy nghĩ một 
chút, vì thấy cách lý luận này không ốn. Chỉnh những điều các anh cho là Chúa Thánh Thần soi sáng 
thì chủng tôi muốn biết. Thinh lặng giây lát, rồi kẻ ấy nói không cần phải thêm gì nữa [336]. Vị tu sĩ 
dằn giọng: "Hiện nay, biết bao lầm lạc của Erasme [337] và của nhiều người khác đang lừa gạt thiên 
hạ, vậy mà anh không chịu giải thích mình giảng dạy những gì sao ?" 

66. Kẻ hành hương đáp: "Thưa cha, con không nói gì thềm nữa, trừ khi đến trước các bề trên có 
quyền buộc con phải nói." [338] Trước đó, vị tu sĩ đã hỏi tại sao Calixto mặc quần áo như vậy. Anh ấy 
mặc một cái áo khoác ngắn, đầu đội một cái mũ rộng, tay cầm gậy, chân mang giày cao tới gần đầu gối. 
Vì anh ấy cao lêu nghêu, nên nhìn rất kỳ cục. Kẻ hành hương kế cho cha ấy nghe chuyện họ đã bị bất 
giam ở Alcalá và đã được lệnh phải mặc quần áo giống như các sinh viên, nhưng vì trời nóng quá, anh 
bạn cùng chí hướng ấy cho một giáo sĩ nghèo chiếc áo chùng thâm. Vị tu sĩ lấm bẩm trong miệng đế họ 
hiếu là vị ấy không hài lòng : "Bác ái phải khởi đầu từ chỉnh mình." [339] 

Nhưng hãy trở về với câu chuyện. Ngoài câu vừa nêu, vị tu viện phó không moi được câu nào khác của 
kẻ hành hương, nên nói: "Cứ ở lại đây, chủng tôi sẽ biết cách làm cho các anh phải nói." Tất cả các tu 
sĩ phần nào vội vàng bỏ đi. Trước đó, kẻ hành hương đã hỏi xem họ phải ở lại nhà nguyện hay nơi nào 
khác, vị tu viện phó đã trả lời: "Trong nhà nguyện." Thế là các tu sĩ khóa hết cửa lại, và hình như đi 
thảo luận với các vị quan tòa. Tuy nhiên, hai người ở trong tu viện ba ngày mà không nghe ai nói gì về 
việc xét xử cả. Họ dùng bữa trong phòng ăn với các tu sĩ, và phòng họ hầu như lúc nào cũng đầy các tu 
sĩ đến thăm. Kẻ hành hương luôn luôn nói về các đề tài trước đến nay vẫn nói. Ket quả là giữa các tu 
sĩ có sự chia rẽ, vì nhiều người tỏ ra có thiện cảm với họ. 

67 . Sau ba ngày, một viên kiểm sát đến dần họ vào nhà giam [340]. Họ không bị nhốt bên dưới, 
chung với các thường phạm, nhưng ở phòng phía trên, vì phòng này đã cũ và không dùng đến, nên rất 
dơ bấn [341]. Hai người bị buộc vào nhau bằng một sợi xích, mỗi người một chân. Sợi xích này dài 
chừng hơn 3 mét, được buộc vào một cái cột ở giữa phòng. Mỗi khi một người muốn làm gì thì người 
kia phải đi theo. Suốt đêm họ không ngủ [342]. Hôm sau, khi nghe tin họ bị giam, bạn bè trong thành 
phố gởi vào nhà giam cho họ những gì cần đế ngủ và mọi thứ cần thiết khác. Nhiều người đến thăm họ, 
và kẻ hành hương tiếp tục nói chuyện về Thiên Chúa. 

Cha Frias cao đắng [343] đến hỏi riêng từng người, và kẻ hành hương trao cho cha ấy tất cả tập vở, tức 
là cuốn Linh Thao [344], đế cha ấy xem xét. Cha ấy hỏi họ có bạn cùng chí hướng không, họ trả lời có, 
và cho biết địa chỉ. Ngay lập tức, cha ấy ra lệnh cho người đi bắt Caceres và Arteaga, nhưng không 
bắt luanico [345], và tống giam. Sau này Iưanico vào dòng tu [346]. Người ta không nhốt hai người sau 
ở phòng trên với hai người trước, nhưng ở bên dưới với các thường phạm. Ớ đây, hơn lúc nào hết, kẻ 
hành hương không chịu nhờ đến luật sư hay biện lý. 

68. Mấy ngày sau, kẻ ấy bị triệu tập đến trước 4 thấm phán: đó là các tiến sĩ Sanctisidoro [347], 
Paravinhas[348], Frias [349], và người thứ tư là cha Frias cao đắng. Cả bốn vị đều đã đọc tập Linh Thao. 
Các vị này hỏi kẻ ấy về nhiều điều, chang những về Linh Thao, mà cả về thần học, thí dụ hiếu các điều 


33 



Những Bước Đường Theo Chúa - Hôi Kỷ Thánh I-Nìĩã 


khoản đức tin về Chúa Ba Ngôi, về bí tích Thánh Thế thế nào. Trước hết, kẻ ấy nói lời mào đầu [350]. 
Tuy nhiên, theo lệnh của các thấm phán, kẻ ấy nói thế nào mà các vị ấy không bắt lồi được chi hết. Cha 
Frias cao đắng, luôn luôn tỏ ra khó hon các vị khác, hỏi cả một câu về giáo luật [351]. Bị buộc phải trả 
lời mọi câu hỏi, kẻ ấy luôn luôn mở đầu bằng việc lặp lại là mình không biết ý kiến của các tiến sĩ về 
các điểm ấy. Ke đến, các vị ấy ra lệnh cắt nghĩa Điều Răn Thứ Nhất như kẻ ấy vẫn thường làm. Kẻ ấy 
mở máy, nói dài dòng và rất nhiều thứ về Điều Răn Thứ Nhất, đến nồi các vị ấy không còn muốn hỏi 
thêm gì nữa. Trước đó, khi nói về Linh Thao, các vị ấy tỏ ra lưu ý đặc biệt đến chỉ một điểm ở phần 
đầu: khi nào một ý nghĩ là tội nhẹ, và khi nào là tội trọng? Vì kẻ ấy chưa được học mà dám quả quyết. 
Kẻ ấy đáp: "Xin quí cha cứ xét những điều con nói có đủng không, nếu không đủng, xỉn cứ kết án." Cuối 
cùng các vị ấy đi mà không kết án chi hết. 

69 . Trong số nhiều người đến thăm kẻ ấy trong tù, có Don Francisco de Mendoza, hiện là hồng y 
ở Burgos [352]. Lần ấy, vị này cùng đến với cha Frias cao đắng. Thân mật như bạn bè, vị ấy hỏi ở tù 
thấy thế nào, có nặng nề không; kẻ hành hưong đáp: "Xin trả lời anh bạn như tôi mới trả lời một bà tỏ 
ra xót xa vì thấy tôi bị giam. Tôi đã nói thế này: Như vậy là bà không ước ao bị giam vì yêu mến Chúa. 
Bà cho bị giam là ghê gớm lắm sao ? Đối với tôi, xin thưa bà là ở Saỉamanca này chưa có đủ gông cùm 
xiềng xích đâu, tôi còn ước ao chịu hơn nữa vì yêu mến Chúa." 

Trong thời gian ấy, có hôm tất cả những người bị giam giữ trốn khỏi nhà tù, nhưng hai người bạn cùng 
chí hướng bị giam với họ lại không trốn. Sáng hôm sau, người ta thấy chang còn ai, chỉ còn họ bên trong 
các cửa đã mở toang, mọi người đều rất cảm phục, và người ta bàn tán nhiều ở thành phố. Ngay tức khắc, 
người ta cho họ đến ở tù trong nguyên một lâu đài gần đó [353]. 

70 . 22 ngày sau khi bị bắt, họ được triệu tập đế nghe phán quyết. Họ không sai lỗi gì trong cách 
sống cũng như trong lời giảng dạy, vì thế họ được tiếp tục làm như trước, nghĩa là dạy giáo lý và nói 
những điều thuộc về Thiên Chúa, với điều kiện là không bao giờ được xác định một hành vi nào đó là 
tội trọng hay tội nhẹ, bao lâu họ chưa học xong 4 năm [354]. Sau khi tuyên đọc bản án, các vị thấm phán 
tỏ ra rất thiện cảm, như thế các vị ấy muốn làm cho họ chấp nhận. Kẻ hành hưong nói bản án ra thế nào, 
mình sẽ thi hành như vậy, nhưng sẽ không chấp nhận. Vì họ không bị kết án chi cả, thế mà bị người ta 
bịt miệng không cho giúp đỡ các linh hồn theo cách thức của họ [355]. Tiến sĩ Frias tỏ ra rất cố gắng 
thuyết phục, và tỏ ra rất tình cảm, nhưng kẻ hành hưong một mực nhắc lại là chỉ tuân lệnh bao lâu còn 
thuộc quyền tài thấm của giáo phận Salamanca thôi. Họ được trả tự do ngay lập tức [356]. 

71 . Thế là kẻ ấy quyết định đi Paris để theo đuổi việc học [357]. Tại Barcelona, khi suy xét nên đi 
học không và đi học bao nhiêu năm, quan tâm duy nhất của kẻ ấy là muốn biết sau khi học sẽ gia nhập 
một dòng tu hay sè đi noi này noi khác trên thế giới. Và khi nghĩ đến việc gia nhập một dòng tu, kẻ ấy 
cảm thấy ngay ước ao chọn một dòng tu nào suy thoái và ít được cải tổ, vì nếu kẻ ấy gia nhập dòng tu 
chính là đế chịu đau kho hon. Kẻ ấy tin rằng Thiên Chúa cũng sẽ giúp đỡ họ vì Thiên Chúa ban cho kẻ 
ấy lòng tin tưởng sắt đá là mình sẽ dề dàng chịu được tất cả những gian khố và tất cả những sỉ nhục 
người ta có thể gây ra [358]. 

Tại Salamanca, thời gian bị giam giữ đã không làm phai nhạt noi kẻ ấy những ước nguyện mưu ích cho 
các linh hồn. Chính vì thế, kẻ ấy đã quyết định đi học và qui tụ những người cùng chí hướng cũng như 
giữ những bạn cùng chí hướng đã có. Sau khi quyết định đi Paris, kẻ ấy thỏa thuận với họ là họ sẽ ở lại 
chờ kẻ ấy; còn kẻ ấy sẽ xem có thể tìm được phưong tiện để họ đi học được không [359]. 

72 . Nhiều người nổi tiếng đã hết sức năn nỉ kẻ ấy đừng đi, nhưng không sao thuyết phục được. Chưa 
đầy 15 hay 20 ngày sau khi được thả, kẻ ấy một mình ra đi [360], mang theo mấy quyến sách trên một 


34 



Những Bước Đường Theo Chúa — Hồi Kỷ Thánh I-Nìĩã 


con lừa nhỏ [361]. Đến Barcelona [362], kẻ ấy được mọi người từng quen biết cố can ngăn đừng sang 
Pháp, vì chiến sự dữ dội đang diễn ra ở đó [363]. Họ nêu lên những thí dụ rất rõ ràng, cả đến cho rằng 
người Tây Ban Nha bị xiên đế nướng. Nhưng kẻ ấy không hề mảy may sợ sệt. 

73 . Một mình và đi bộ, kẻ ấy lên đường đi Paris [364], và tới noi vào khoảng tháng 2. Tôi nghĩ đó là 
năm 1528 hay 1527. Trong khi Cha bi giam ỞAÌcaỉá thì hoàng tử Tây Ban Nha chào đời. Điều này cho 
phép đinh niên đai tất cả các biến cố, ngay cả trước đó. [365] Kẻ ấy trọ với mấy người Tây Ban Nha 
khác và theo các lóp học cổ văn tại Montaiguy [366]. Trước đây do học vội học vàng quá [367], nên kẻ 
ấy bị mất căn bản. Kẻ ấy cùng học với các trẻ em [368], theo chưong trình và phưong pháp Paris [369]. 

Ngay khi đến, kẻ ấy đã được một nhà buôn trả cho 25 đồng escudos theo một tín phiếu mang từ 
Barcelona tới [370]. Kẻ ấy trao cho một người Tây Ban Nha cùng nhà trọ giữ giùm. Nhưng chỉ ít lâu 
sau, người này tiêu xài hết, không sao hoàn lại được. Thế là sau Mùa Chay [371], kẻ hành hưong trắng 
tay, một phần do chính mình đã tiêu, một phần vì lý do nêu trên. Kẻ ấy bắt buộc phải đi ăn xin và ngay 
cả phải rời nhà trọ [372]. 

74 . Kẻ ấy được nhận vào nhà tế bần Saint-Jacques [373], bên kia chồ Các Thánh Anh Hài [374]. Ớ 
đó bất tiện cho việc đi học, vì nhà tế bần cách học viện Montaigu khá xa [375], mà kẻ ấy phải về nhà tế 
bần trước khi đố chuông Truyền Tin thì cửa mới còn mở, và phải chờ trời sáng mới ra khỏi nhà tế bần 
được [376]. Vì thế kẻ ấy không theo dự đầy đủ các tiết. Một bất tiện khác là kẻ ấy phải đi ăn xin 
để sốn [377]. 

Từ khoảng gần 5 năm, kẻ ấy không bị đau dạ dày nữa, nên bắt đầu gia tăng các việc đền tội và hãm mình. 

Sống ở nhà tế bần và ăn xin được ít lâu, kẻ ấy thấy việc học hành không tiến bộ bao nhiêu, nên tự hỏi 
phải làm gì. Vì thấy trong các học viện có những sinh viên giúp việc cho một số phụ khảo [378] và có 
giờ đế học, nên quyết định tìm một chồ làm [379]. 

75 . Kẻ ấy tự nghĩ mình sẽ hình dung giáo viên là Đức Kitô, và mỗi sinh viên được gọi bằng tên của 
một tông đồ, thí dụ Phêrô, Gioan... và dự định này làm cho kẻ ấy vui thích. " Khi giảo viên ra lệnh, mình 
sẽ nghĩ là Đức Kitô ra lệnh cho mình và khi một người khác ra lệnh, mình sẽ nghĩ là thánh Phêrô ra 
lệnh cho mình" [380]Kẻ ấy bỏ ra nhiều công đế tìm một chồ làm. Kẻ ấy nhò anh Castro [381], nhờ một 
đan sĩ Chartreux [382], vì người này quen biết nhiều giáo viên, và nhờ những người khác nữa, nhưng 
không ai tìm được việc cho kẻ ấy. 

76. Không tìm ra giải pháp, có lần kẻ ấy được một tu sĩ người Tây Ban Nha cho biết là tốt hon mồi 
năm nên đến miền Flanders, bỏ ra hai tháng, có thế ít hon, và trở về với tiền đủ đế học cả năm [383]. Kẻ 
ấy trình bày với Thiên Chúa, và thấy điều ấy tốt. Theo lời khuyên ấy, hằng năm kẻ ấy mang từ Flanders 
về số tiền tạm đủ sống. Có một lần kẻ ấy sang cả nước Anh và nhận được của bố thí nhiều hon các 
năm khác [384]. 

77 . Từ khi đi Flanders về lần đầu, kẻ ấy bắt đầu dành nhiều thời giờ hon để nói chuyện về đời sống 
thiêngliêng [385]. Kẻ ấy hướng dẫn Linh Thao gần như đồng thời cho ba người [386], đó 
1 ầPeralta [387] Castro ở Sorbonne [388], và một người Basco tên 1 ầAmador [389] đang học ở Sainte- 
Barbe [390]. Cả ba thay đối đời sống rất nhiều. Có gì họ cho người nghèo hết, kế cả sách, và bắt đầu đi 
xin ăn tại Paris. Họ đến sống tại nhà tế bần Saint-Jacques, noi trước đây kẻ ấy đã ở, nhưng sau đó kẻ ấy 
đã rời đi vì những lý do đã nói trên [391]. Họ gây ra một vụ chấn động ở đại học, vì hai người trước là 
những người xuất sắc và rất nổi tiếng. Ngay lập tức, các sinh viên Tây Ban Nha làm dữ với hai người 


35 



Những Bước Đường Theo Chúa - Hôi Kỷ Thánh I-Nìĩã 


giáo viên [392], nhưng dù thuyết phục, dù lý luận thế nào cũng không ép hai người trở về đại học được. 
Một hôm, họ kéo đến đông đảo, mang theo cả hung khí, lôi hai người ra khỏi đó [393]. 

78 . Đưa hai người về đại học rồi, họ thỏa thuận với hai người như sau: hai người trước hết phải học 
xong đã, sau đó mới thực hiện ý định. 

Castro sau đó về Tây Ban Nha, giảng thuyết tại Burgos một thời gian, rồi vào dòng Chartreux tại 
Valencia. Peralta đi hành hưong Giêrusalem, đi bộ [394], nhưng đến Ý thì bị một người bà con làm sĩ 
quan giữ lại, dần đến gặp Đức Giáo Hoàng và được Đức Giáo Hoàng khuyên nên trở về Tây Ban Nha. 
Nhưng chuyện vừa kế mấy năm sau mới xảy ra, chứ không phải liền sau đó. 

Tại Paris, nhất là giữa cộng đồng Tây Ban Nha, người ta xầm xì với nhau nhiều về kẻ ấy [395]. Giáo 
sư de Gouvea [396] tố cáo kẻ ấy đã làm cho Amador, sinh viên của học viện mình, mất trí. Vì thế, ông 
ấy quyết định: hề kẻ ấy đặt chân đến Sainte-Barbe, ông sẽ cho đảnh đòn công khai về tội dụ dồ 
sinh viên [397]. 

79 . Anh chàng Tây Ban Nha từng ở chung nhà trọ với kẻ ấy lúc đầu, và đã tiêu xài tiền của kẻ ấy 
mà không hoàn lại, một hôm về Tây Ban Nha qua ngả Rouen [398]. Đang khi ở Rouen chờ tàu, anh ta 
ngã bệnh. Kẻ hành hưong nhận được thư của anh ta báo tin, thì ước ao đi thăm và giúp anh ta. Đồng 
thời kẻ ấy nghĩ là mình đến gặp anh ta như vậy sẽ cảm hóa được anh ta đế anh ta ha bỏ thế gian mà xả 
thân phục vụ Thiên Chúa [399]. Muốn được vậy, kẻ ấy dự tính sẽ đi bộ 28 dặm [400] từ Paris đến 
Rouen, đi chân không, và không ăn uống chi hết. Khi cầu nguyện về việc này, kẻ ấy thấy mình run sợ. 
Cuối cùng, kẻ ấy đến nhà thờ Saint-Dominique [401]. Tại đó, kẻ ấy quyết định thực hiện những điều đã 
dự tính, và điều trước đó kẻ ấy rất sợ là mình thử thách Thiên Chúa lúc ấy tan biến đi [402]. 

Hôm sau, vào buối sáng kẻ ấy lên đường, kẻ ấy thức dậy rất sớm. Lúc bắt đầu mặc áo, kẻ ấy cảm thấy 
ghê rợn đến nồi làm như không sao mặc được. Bất kế, kẻ ấy ra khỏi nhà và cả thành phố trước khi trời 
sáng rõ. Cái sợ đeo bám kẻ ấy đến tận Argentueil, một làng cách Paris 3 dặm trên đường đi Rouen [403]. 
Theo người ta nói thì ở đó có cái áo của Chúa Giêsu [404]. Kẻ ấy đi qua làng, trong lòng vẫn xao xuyến. 
Nhưng khi kẻ ấy leo lên một sườn đồi thì sự xao xuyến bắt đầu tan biến. Thay vào đó, kẻ ấy thấy 
hứng khởi, hăng hái và vui mừng đến nồi bắt đầu reo hò giữa cánh đồng và nói lớn với Chúa... Tối hôm 
ấy, đã qua được 14 dặm [405], kẻ ấy đến trọ, cùng với một người hành khất, tại một nhà tế bần. Hôm 
sau, kẻ ấy ở trọ qua đêm tại một kho thóc. Ngày thứ ba, người ấy đến Rouen. Trong suốt thời gian ấy, 
kẻ ấy không ăn không uống chi hết, đúng như đã quyết định từ trước [406]. 

Tại Rouen, kẻ ấy an ủi người bệnh và giúp anh ta xuống tàu thủy về Tây Ban Nha. Kẻ ấy nhờ anh ta 
chuyến thư gởi các bạn cùng chí hướng ở Salamanca, tức là Calixto, Caceres và Arteaga [407]. 

80 . Những bạn cùng chí hướng ấy về sau thế nào, xin nói ngay để khỏi phải nhắc lại nữa. 

Như họ đã thỏa thuận trước, từ Paris, kẻ hành hưong thường xuyên viết thư cho họ về việc khó đem họ 
đến Paris học được [408]. Kẻ ấy có viết thư cho Dona Leonor Mascarenhas [409], xin bà viết thư cho 
triều đình vua Bồ Đào Nha đế xin một suất học bống tại Paris do nhà vua ban. Bà có gởi thư cho Calixto, 
tặng một con la đế đi đường và tiền đế chi tiêu. Calixto đến triều đình Bồ Đào Nha, nhưng cuối cùng 
không đi Paris [410]. Anh ấy về lại Tây Ban Nha rồi đến Ân Độ của hoàng đế [411] cùng với một phụ 
nữ đạo đức [412]. Sau đó, anh về lại Tây Ban Nha, rồi đi Ãn độ nữa. Cuối cùng, anh ấy quay về Tây 
Ban Nha, lần này đã giàu có, làm cho mọi người từng quen biết anh ấy ở Salamanca trước kia đều ngạc 
nhiên. 


36 



Nhũng Bước Đường Theo Chúa - Hôi Kỷ Thánh I-Nìĩã 


Caceres về quê ở Segovia sống như thế đã quên mất ý định ban đầu. 

Arteaga được phong làm nghĩa sĩ [413]. Sau đó, khi Dòng Tên đã được thành lập ở Rôma, anh ấy được 
đề cử làm giám mục ở Ân Độ [414]. Anh ấy viết thư cho kẻ hành hưong đế nhường chức vụ ấy cho một 
anh em trong Dòng. Kh i kẻ ấy từ chối, anh ấy thụ phong giám mục, rồi sang Ân Độ của hoàng đế, nhưng 
chết trong hoàn cảnh khá lạ thường. Lúc bị bệnh, anh ấy có hai chai đế đựng nước giải khát, một chai 
nước do thầy thuốc chỉ định, chai kia đựng nước có chất độc. Người ta cho anh ấy uống lộn chai có chất 
độc, thế là anh ấy chết [415]. 

81 . Từ Rouen, kẻ hành hưong trở lại Paris và được biết là sau vụ Castro và Peralta, người ta đồn 
thối tùm lum những điều bất lợi cho kẻ ấy và thanh tra giáo lý đã đặt vấn đề [416]. Không muốn chờ 
đợi thêm, kẻ ấy đến gặp vị thanh tra, cho biết là kẻ ấy nghe nói vị ấy muốn gặp, và vị ấy muốn gì kẻ ấy 
cũng sẵn sàng. Viên thanh tra là cha Ory, tu sĩ dòng Thánh Đaminh [417]. Kẻ ấy xin vị thanh tra giải 
quyết nhanh cho, vì kẻ ấy có ý định bắt đầu các khóa học triết lý vào lề thánh Rêmi [418]. Nhưng trước 
hết, kẻ ấy muốn mọi chuyện ốn đã, đế có thế học hành tốt hon. Vị thanh tra không gọi lại kẻ ấy lần nào. 
Vị ấy chỉ nói là quả thực người ta có nói về những điều kẻ ấy đã làm v.v...[419] 

82 . Sau đó ít lâu đến lề thánh Rêmi vào đầu tháng 10 [420]. Kẻ ấy bắt đầu học triết lý [421] dưới 
sự hướng dần của một giáo viên tên là Juan Pena [422]. Kẻ ấy dự tính chỉ giữ các bạn cùng chí hướng 
đã quyết tâm phục vụ Thiên Chúa, không chiêu mộ thêm, đế có thế thuận lợi hon cho việc 
học hành [423]. 

Vừa bắt đầu theo các giảng khóa, các cám dồ trước kia đã đến khi kẻ ấy học Latinh ở Barcelona lại tấn 
công kẻ ấy. Khi nghe giảng, không sao kẻ ấy tập trung chú ý được, vì nhiều ý nghĩ đạo đức cứ lởn vởn. 
Nhận thấy nếu cứ tiếp diễn như vậy, việc nghe giảng sẽ không ích lợi mấy, nên kẻ ấy đến với giáo viên 
và hứa không bao giờ vắng mặt, nhưng sẽ dự tất cả khóa học bao lâu còn có được bánh mì và nước lã đế 
sống. Sau khi kẻ ấy hứa, tất cả những ý tưởng đạo đức vô duyên cũng cuốn gói ra đi, và kẻ ấy được yên 
ổn theo đuổi việc học. 

Trong giai đoạn này, kẻ ấy gặp cha Phanxicô Xavier và cha Favre mà kẻ ấy dùng Linh Thao đế dần đến 
đời sống phục vụ Thiên Chúa [424]. 

Trong thời gian học hành này, kẻ ấy không bị tấn công như trước kia. về việc này, tiến sĩ Frago [425] một 
hôm nói với kẻ ấy là ông ngạc nhiên thấy kẻ ấy được yên ổn, không bị ai làm phiền. Kẻ ấy đáp : " Đơn 
giản là vì tôi không nói chuyện với ai về những điều thuộc về Thiên Chúa, nhưng khi học xong, tôi sẽ 
bắt đầu lại như trước kia." 

83. Hai người đang nói chuyện với nhau thì có một tu sĩ đến xin tiến sĩ Frago tìm giúp một chỗ trọ, 
vì chồ người ấy ở đang có nhiều người chết, người ta cho là do dịch hạch. Đúng là dịch hạch đã bắt đầu 
hoành hành ở Paris rồi. Tiến sĩ Frago và kẻ hành hưong muốn đi xem nhà. Họ dần theo một phụ nữ am 
hiếu vấn đề. Bà này vào nhà và xác nhận đúng là dịch hạch. Kẻ hành hưong cũng muốn vào xem người 
bệnh, vừa an ủi vừa đặt tay vào vết thưong của người ấy. Sau khi an ủi và khuyên bảo người bệnh, kẻ ấy 
ra về một mình. Kẻ ấy bắt đầu cảm thấy đau ở bàn tay, và có cảm tưởng như mình bị dịch hạch. Điều 
tưởng tượng ấy mạnh đến nồi không sao xua đuối được, cho đến khi kẻ ấy thọc bàn tay vào miệng, xoay 
qua xoay lại mà nói: "Đã bị dịch hạch ở tay thì cho bị ở miệng luôn!" Ngay sau đó, điều tưởng tượng 
kia và cả việc đau tay nữa cùng biến mất [426]. 


37 



Nhũng Bước Đường Theo Chúa - Hôi Kỷ Thánh I-Nìĩã 


84 . Nhưng khi về lại học viện Sainte-Barbe, nơi kẻ ấy ăn học, những người trong học viện biết là kẻ 
ấy đã vào nhà người nhiễm dịch hạch, nên chạy trốn và không chịu cho kẻ ấy vào. Kẻ ấy buộc lòng phải 
ở bên ngoài mấy ngày. 

Ớ Paris có một thói quen là trong năm thứ ba triết học, muốn nhận bằng cao đẳng, phải 'lẩy đá' [427] như 
người ta nói và vì phải trả lệ phí 1 escudo cho việc này, nên nhiều sinh viên nghèo không thực hiện được. 
Kẻ hành hương phân vân chang biết có nên làm không. Thấy mình dùng dằng mãi không xong, kẻ ấy 
quyết định xin ý kiến giáo viên của mình. Ông này khuyên kẻ ấy là nên, vì thế kẻ ấy lẩy. Tuy nhiên, có 
không ít người phê bình kẻ ấy, ít là một người Tây Ban Nha chỉ trích [428]. 

Trong thời gian ở Paris này, kẻ ấy bị đau dạ dày [429], cứ hai tuần lại bị đau khoảng một giờ, và bị sốt 
nữa. Một lần cơn đau kéo dài đến 16 hay 17 giờ. Sau này khi đã hoàn tất chương trình triết học [430], 
kẻ ấy học mấy năm thần học, và thu nhận các bạn cùng chí hướng [431], nhưng bệnh tình ngày càng 
nặng hơn. Kẻ ấy đã tìm thầy chạy thuốc khắp nơi, nhưng không có kết quả. 

85 . Các thầy thuốc xét là không có gì ích lợi cho kẻ ấy hơn khí hậu quê nhà. Các bạn cùng chí hướng 
cũng khuyên như vậy, mà còn thúc giục nữa. 

Ngay từ thời gian ấy, tất cả đã quyết định phải làm gì: đi Venezia và Giêrusalem, để xả thân mưu ích 
cho các linh hồn. Neu không được phép ở lại Giêrusalem, họ sẽ trở về Rôma, đến trình diện vị Đại Diện 
Đức Kitô [432], đế ngài sử dụng họ ở đâu ngài xét là sẽ tôn vinh Thiên Chúa hơn và mưu ích cho các 
linh hồn hơn. Họ cũng sẽ quyết định sẽ chờ tàu thủy ở Venezia một năm. Neu trong năm ấy không có 
tàu đi Phương Đông, họ sẽ không bị ràng buộc với lời khấn đi Giêrusalem nữa, và sẽ đến trình diện Đức 
Giáo Hoàng, v.v...[433] 

Cuối cùng, các bạn cùng chí hướng thuyết phục được kẻ hành hương, một phần cũng vì kẻ ấy có thể dàn 
xếp công việc cho các bạn trong nhóm quê ở Tây Ban Nha. Mọi người đồng ý là sau khi sức khỏe khá 
hơn, kẻ ấy sê đi lo công việc cho các bạn, rồi đến Venezia chờ các bạn [434]. 

86. Đó là năm 1535, mà theo chương trình, các bạn cùng chí hướng sẽ lên đường năm 1537, vào lễ 
Thánh Phao lô Trở Lại [435]. Nhưng vì chiến tranh bùng nổ, họ lên đường vào tháng 11 năm 1536 [436]. 

Sắp lên đường thì kẻ hành hương được tin mình đã bị tố cáo với vị thanh tra giáo lý và một phiên tòa 
sắp được mở ra đế kết án [437]. Nghe vậy, mặc dầu chưa bị triệu tập, kẻ ấy tự mình đến gặp vị thanh tra 
và nói với vị ấy về điều mình nghe được, rồi thêm là mình sắp đi Tây Ban Nha và mình có các bạn cùng 
chí hướng. Vì thế kẻ ấy xin được xét xử [438]. Vị thanh tra [439] xác nhận là có người tố cáo, nhưng vị 
ấy thấy chang có gì quan trọng. Vị ấy chỉ muốn xem tập Linh Thao. Sau khi đọc, vị ấy ca ngợi lắm và 
xin kẻ hành hương cho mình một bản. Điều này đã được thực hiện. Tuy nhiên, kẻ ấy lại xin tiến hành 
xét xử, để có bản án. Vì vị thanh tra từ chối, kẻ ấy đi mời một viên kiếm sát và các nhân chứng đến gặp 
vị ấy, và viên kiểm sát lập biên bản về toàn bộ sự việc [440]. 

87 . Sau việc đó, kẻ ấy cỡi một con ngựa nhỏ mà các bạn cùng chí hướng đã mua cho, và một mình 
lên đường về quê [441]. Trên đường, kẻ ấy cảm thấy sức khỏe khá hơn. về đến Tỉnh [442] kẻ ấy bỏ 
đường lớn, theo đường núi, vì ít người qua lại hơn [443]. Đi được một quãng ngắn, kẻ ấy thấy có hai 
người mang vũ khí tiến lại phía mình. (Con đường này nổi tiếng về những vụ ám sát). Sau khi đã đi 
quá, họ quay lại đuổi theo kẻ ấy, nên kẻ ấy chột dạ. Tuy nhiên, kẻ ấy hỏi họ, và được biết họ là người 
giúp việc của anh kẻ ấy, và ông anh gởi họ đi đón kẻ ấy. Hình như lúc kẻ ấy đến Bayonne [444], bên 
Pháp, có người đã nhận ra kẻ ấy [445]. Thế là hai người giúp việc đi trước dần đường, kẻ ấy theo sau, 
vẫn trên con đường cũ. Trước khi đặt chân vào phần lãnh địa của gia đình, kẻ ấy gặp lại họ. Họ một 


38 



Nhũng Bước Đường Theo Chúa - Hôi Kỷ Thánh I-Nìĩã 


mực nài nỉ kẻ ấy theo họ về nhà người anh, nhưng họ không lay chuyến được kẻ ấy. Kẻ ấy đến trọ tại 
nhà tế bần 1^1, và vào giờ thích họp thì đi xin ăn trong vùng lân cận. 

88. Tại nhà tế bần, kẻ ấy bắt đầu nói những điều về Thiên Chúa cho nhiều người đến thăm, và nhờ 
on Chúa, nhiều hoa trái đã trố sinh. Vừa đến nơi, kẻ ấy quyết định mỗi ngày dạy giáo lý cho trẻ em. 
Anh của kẻ ấy phản đối: chang ai thèm đến đâu! Nhưng ngay từ đầu, có nhiều người đến nghe, kế cả 
người anh [447]. Ngoài giáo lý, kẻ ấy còn giảng, vào các Chúa Nhật và ngày lễ, đế giúp những người 
phải đi bộ mấy dặm đến để nghe [448]. 

Kẻ ấy cũng cố gắng xóa bỏ một số lạm dụng, và nhờ ơn Chúa giúp, đã sửa chữa được điều này điều kia. 
Thí dụ về nạn bài bạc [449], kẻ ấy thuyết phục được người phụ trách tư pháp ra lệnh cấm và có những 
biện pháp đế thi hành luật. Có một lạm dụng khác là các cô gái trong vùng luôn luôn đế đầu trần, và chỉ 
đội khăn khi đã kết hôn. Nhưng có nhiều phụ nữ làm nhân tình của các linh mục hay những người khác, 
và trung thành với những người đàn ông ấy như thế là vợ họ. Vì thế, thường có những cô nhân tình 
chang xấu hố chi hết khi mình đội khăn vì người này người kia, mà thiên hạ ai cũng biết rõ hết. 

89 . Thói quen ấy sinh ra lắm thứ tội. Kẻ hành hương thuyết phục nhà hữu trách ra luật sẽ phạt như 
tội hình sự tất cả những người đội khăn vì ai đó không phải là chồng mình [450]. Thế là lạm dụng này 
bắt đầu bị xóa bỏ. Đối với người nghèo, kẻ ấy vận động đế có một qui định câng quĩ cấp phát đều đặn 
cho họ những điều cần thiết. Kẻ ấy cũng can thiệp đế người ta ấn định mỗi ngày đố chuông ba lần, sáng, 
trưa và tối, đế mọi người đọc kinh Truyền Tin như tại Rô ma [451]. 

Mặc dầu lúc đầu khỏe mạnh, sau đó kẻ ấy ngã bệnh nặng. Khi bình phục, kẻ ấy quyết định lên đường để 
làm những công việc các bạn cùng chí hướng đã nhờ [452]. Kẻ ấy cũng quyết định lên đường mà không 
mang theo đồng nào trong mình. Anh của kẻ ấy rất bất bình vì quyết định này, lại thêm xấu hố vì kẻ ấy 
đi bộ. Tối đến, kẻ hành hương đồng ý như sau: sẽ cỡi ngựa cùng với người anh và người nhà cho đến 
ranh giới tỉnh. 

90 . Ra khỏi ranh giới tỉnh, kẻ ấy xuống ngựa, không đem theo gì, hướng về Pamplona [453], rồi đi 
Almazan [454], quê của cha Laínez rồi đi Siguenza [455] và Toledo [456]; rồi từ Toledo đi 
Valencia [457]. Tại quê của các bạn cùng chí hướng, kẻ ấy không nhận gì, mặc dầu được cho rất nhiều, 
mà người ta còn năn nỉ nữa [458]. 

Tại Valencia, kẻ ấy gặp được Castro, đan sĩ dòng Xitô [459]. Kẻ ấy muốn đáp tàu đi Genova [460], 
nhưng bạn bè xin đừng đi, vì họ nói tên Râu Đỏ đang ở trên biến cùng với nhiều tàu chiến...[461] Mặc 
dầu họ nói đủ điều đế làm cho kẻ ấy sợ, nhưng không gì làm cho kẻ ấy thay đối ý định. 

91 . Kẻ ấy xuống một chiếc tàu lớn và gặp bão lớn như đã kể trước đây, khi nói về ba lần 
chết hụt [462]. 

Đen Genova [463], kẻ ấy lên đường đi Bologna [464]. Trên đường, kẻ ấy kho cực trăm bề, nhất là có lần 
bị lạc và phải đi bộ dọc theo bờ sông. Nước chảy mãi dưới sâu, đường đi tít trên cao. Càng đi xa, đường 
càng hẹp, hẹp đến nồi tiến không được mà lùi cũng không được. Kẻ ấy bắt đầu phải bò, và tiến được khá 
xa, nhưng rất sợ, vì hề nhúc nhích là thấy như sắp lăn tòm xuống sông. Chưa bao giờ kẻ ấy gặp khó khăn 
phần xác và phải gắng sức đến như vậy. Nhưng cuối cùng cũng thoát nạn. Ngay cửa ngõ Bologna, lúc 
đi qua một chiếc cầu gồ nhỏ, kẻ ấy ngã xuống nước. Đứng lên được thì người ướt nhem và dính đầy bùn, 
làm cho những người gần đó phá ra cười. Vào Bologna, kẻ ấy đi xin bố thí, nhưng không được một xu 
nào, mặc dầu đã đi khắp nơi [465]. Kẻ ấy ở lại Bologna ít lâu vì ốm đau, rồi đi Venezia, vẫn theo 
cách ấy [466]. 


39 



Những Bước Đường Theo Chúa - Hổi Kỷ Thánh I-Nlĩã 


92 . Trong thời gian ở Venezia [467], kẻ ấy hướng dần Linh Thao và nói chuyện về đời sống thiêng 
liêng. Đặc biệt kẻ ấy hướng dần Linh Thao cho một số người có tiếng như cha Pietro Contarini [468], 
cha Gasparo de Dotti [469], một người Tây Ban Nha tên là Rozas [470] Cũng có một người Tây Ban 
Nha nữa là cha Hoces, hên hệ nhiều với kẻ hành hưong [471], và cả với vị giám mục Cette nữa [472]. 
Mặc dầu cha ấy cũng mong tập Linh Thao, nhưng chang khởi sự làm chi hết [473]. Cuối cùng, cha ấy 
quyết định bắt đầu tập, và được 3 hay 4 ngày, cha ấy mới bộc lộ tâm tình với kẻ hành hưong: cha ấy sợ 
là trong Linh Thao sẽ được dạy một giáo thuyết sai lạc, như cha ấy nghe có người nói. Vì thế, cha ấy đã 
đem theo một số sách để có thế tham khảo, nếu bị lừa gạt. Cha ấy được lợi ích rất nhiều nhờ Linh Thao, 
và cuối cùng quyết định theo cách sống của kẻ hành hưong. Chính cha ấy là người qua đời 
trước nhất [474]. 

93. Ớ Venezia, kẻ hành hưong lại bị tấn công lần nữa, vì nhiều người kể là người ta đã đốt hình nộm 
của kẻ ấy ở Tây Ban Nha và ở Paris [475]. Vụ này đi xa đến nỗi người ta mở một phiên tòa đế xét xử, 
nhưng kết quả là kẻ ấy đã thắng. 

Chín người bạn cùng chí hướng đến Venezia đầu năm 1537 [476]. Họ chia nhau đến phục vụ trong các 
nhà tếbần [477]. Sau hai hay ba tháng, họ đi Rôma đế xin Đức Thánh Cha ban phép lành cho chuyến 
đi Giêrusalem [478]. Kẻ hành hưong không đi, vì ngại gặp tiến sĩ Ortiz và cả vị hồng y Thêatinô [479]. 
Các bạn cùng chí hướng từ Rôma trở về [480], mang theo một tín phiếu trị giá khoảng 200 đến 300 
escudos là của bố thí để đi Giêrusalem. Họ chỉ nhận tín phiếu [481]. Sau đó, vì không đi Giêrusalem 
được, họ gởi trả lại những người đã cho. 

Đi thế nào, các bạn cùng chí hướng về lại Venezia như vậy, nghĩa là đi bộ và xin ăn, nhưng chia thành 
ba toán, mồi toán có những người thuộc các quốc tịch khác nhau. Tại Venezia, ai chưa làm linh mục thì 
được phong chức [482], và vị sứ thần, sau này là hồng y Veralla, ban các năng quyền [483]. Họ thụ 
phong với tư cách thanh bần [484], và mồi người khấn thanh bần và khiết tịnh [485]. 


IV 


NHẶN SỨ MẠNG TỪ VỊ ĐẠI DIỆN ĐỨC KITÔ 

94 . Năm ấy không có tàu đi Phưong Đông, vì Venezia và Thổ Nhĩ Kỳ đoạn giao [486]. Thấy rằng 
kh ả năng đi còn xa, họ phân tán trong vùng Venezia để chờ đợi một năm như đã định trước, và nếu một 
năm sau mà không có tàu thì họ sẽ đi Rô ma [487]. 

Kẻ hành hưong cùng với Favre và Laínez đi Vicenza [488]. Tại đó, họ tìm được một căn nhà ở ngoài 
thành phố, không có cửa ra vào cũng không có cửa sổ [489]. Họ ở đó và ngủ trên ít rom họ đem vào. 
Mỗi ngày hai người vào trong thành phố xin ăn hai lần, nhưng được rất ít, nên chỉ sống cầm hoi. Thường 
thì họ ăn một chút bánh mì nướng, khi có; ai ở nhà thì lo nướng bánh. Họ sống 40 ngày như vậy, chẳng 
làm gì khác ngoài cầu nguyện. 

95 . Sau 40 ngày, cha Jean Codure tới, và bốn người quyết định bắt đầu giảng. Bốn người đến bốn 
quảng trường của thành phố, và vào cùng ngày cùng giờ, họ kêu gọi lớn tiếng và dùng mũ đế mời người 
ta tập họp lại nghe giảng. Những bài giảng đó làm đề tài cho người ta chuyện trò với nhau trong thành 
phố, nhiều người xúc động với lòng sốt sắng và cung cấp cho họ tất cả những điều họ cần về vật chất. 


40 


Những Bước Đường Theo Chúa — Hồi Kỷ Thánh I-Nìĩã 


Trong thời gian ở Vicenza, trái với thời gian ở Paris, kẻ hành hương có nhiều thị kiến thiêng liêng, còn 
các an ủi thì vừa nhiều vừa nối tiếp nhau. Trong các chuyến đi, nhất là ở Venezia, khi chuẩn bị thụ phong 
linh mục và khi chuấn bị dâng lễ, kẻ ấy có nhiều cuộc thăm viếng siêu nhiên tương tự như thường có khi 
kẻ ấy ở Manresa. 

Khi còn ở Vicenza, kẻ ấy được tin một người bạn cùng chí hướng [490] bị bệnh nặng gần chết 
ở Bassano [491]. Ngay lúc ấy, chính kẻ ấy cũng đang bị sốt. Bất chấp, kẻ ấy lên đường và đi nhanh đến 
nồi người cùng đi là Favre không theo kịp. Trong chuyến đi ấy, kẻ ấy được Thiên Chúa bảo đảm, và kẻ 
ấy kế cho Favre biết, người bạn cùng chí hướng ấy không chết vì cơn bệnh đó. Quả thật khi hai người 
đến Bassano, người bệnh rất vui và hồi phục nhanh chóng. 

Sau đó, họ quay về Vicenza: cả 10 người ở lại đó trong một thời gian, một số đi xin ăn trong các làng 
quanhvicenza [492]. 

96 . Họ đã quyết định sau một năm mà không có tàu, họ sẽ đi Rôma, cả kẻ hành hương nữa, vì trong 
chuyến trước, hai nhân vật kẻ ấy sợ lại tỏ ra ưu ái các bạn cùng chí hướng. 

Họ chia thành ba hay bốn toán đi Rôma [493] Kẻ hành hương cùng đi với Favre và Laínez. Trong chuyến 
đi, kẻ ấy được Thiên Chúa viếng thăm rất đặc biệt. Sau khi thụ phong, kẻ ấy đã quyết định chưa dâng lề 
trong vòng một năm, đế dọn mình và khấn xin Đức Mẹ thương đặt mình với Con của Mẹ. Và một hôm, 
kẻ ấy đang cầu nguyện trong một nhà thờ, cách mấy dặm nữa thì đến Rôma, kẻ ấy cảm thấy một sự biến 
đối trong tâm hồn và thấy rõ Thiên Chúa Cha đặt mình với Đức Kitô là Con của Người, đến nồi kẻ ấy 
không bao giờ dám nghi ngờ việc Thiên Chúa Cha đã đặt mình với Con của Người. 

Tôi, người viết chuyên này [494 1, đã nói với kẻ hành hương, khi nghe Cha kế, rằng cha Laínez đã kế 
chuyền này với những chi tiết khác. Cha trả lời rằng tất cả những gì cha Laínez kế đều đủng, vì chính 
Cha không nhớ các chi tiết. Trong lúc kế chuyên, Cha biết chắc Cha chỉ kế sư thât. về môt so vấn đề 
khác, Cha cũng nói nỉnrvây [495]. 

97 . Trên đường vào Rô ma, kẻ ấy nói với các bạn cùng chí hướng là mình thấy các cửa số đều đóng 
kín, nghĩa là họ sẽ gặp nhiều trở lực. Kẻ ấy cũng nói: " Chủng ta phải luôn luôn cảnh giác, chỉ nên giao 
tiếp với những phụ nữ noi tiếng thôi. " về điều này, sau đó ở Rôma, cha Phanxicô (Xavier) giải tội cho 
một phụ nữ, và thỉnh thoảng gặp gỡ đế nói chuyện về đời sống thiêng liêng. Sau đó, phụ nữ ấy có thai. 
May là Chúa thương cho người ta khám phá ra kẻ làm bậy. Chuyện tương tự cũng xảy đến cho cha Jean 
Codure với một trong các cô gái là con thiêng liêng: cô này bị bắt gặp cùng với một người đàn ông [496]. 

98 . Từ Rôma, kẻ hành hương đến Monte-Cassino hướng dần tiến sĩ Ortiz tập Linh Thao [497]. Kẻ 
ấy ở đó 40 ngày và trong thời kỳ ấy có lần thấy cha Hoces lên trời. Nước mắt trào ra, kẻ ấy được an ủi 
thiêng liêng rấtnhiều [498]. Kẻ ấy thấy rõ ràng đến nồi nếu nói ngược lại sợ là mình nói dối. Từ Monte- 
Cassino về, kẻ ấy đem theo Francisco Estrada [499]. về lại Rô ma, kẻ ấy vẫn giúp đỡ các linh hồn và vẫn 
ở vườn nho [500]. Kẻ ấy hướng dần Linh Thao cho nhiều người cùng một lúc, người thì ở gần nhà thờ 
Đức Bà Cả, người thì ở gần Ponte Sisto [501]. Rồi các đợt tấn công bắt đầu [502]. Miguel mở đầu bằng 
việc nói xấu kẻ hành hương, và kẻ ấy bị triệu tập đến gặp vị Tống Đốc [503]. Trước hết kẻ hành hương 
cho vị Tống Đốc xem một lá thư chính Miguel đã viết, trong đó anh ta ca ngợi kẻ ấy hết lời. Vị Tống 
Đốc thấm vấn Miguel và kết cục là anh ta bị trục xuất khỏi Rôma. 

Rồi Mudarra và Barreda ra tay: họ rêu rao kẻ hành hương và các bạn cùng chí hướng đã bị trục xuất khỏi 
Tây Ban Nha, Paris rồi Venezia [504]. Cuối cùng, cả hai thú nhận trước mặt vị Tống Đốc và vị đại diện 
Đức Thánh Cha là không có gì đáng trách nơi kẻ hành hương và các bạn cùng chí hướng, cả trong cách 


41 



Những Bước Đường Theo Chúa - Hổi Ký Thánh I-Nlĩã 


Sống cũng như trong lời giảng dạy. Vị đại diện yêu cầu bỏ qua toàn thể sự việc, nhưng kẻ hành hưong 
không đồng ý, đòi phải có phán quyết dứt khoát. Chắng những vị đại diện và vị Tống Đốc, mà cả những 
người ngay từ đầu vẫn bênh vục kẻ ấy, đều không muốn như vậy. Cuối cùng, Đức Thánh Cha về Rô ma 
sau mấy tháng vắng mặt [505]. Kẻ hành hưong gặp ngài ở Frascati [506] đế trình bày sự việc. Được biết 
rõ đầu đuôi, Đức Giáo Hoàng ra lệnh phải có phán quyết bênh vực kẻ ấy. [507] Kẻ hành hưong và các 
bạn cùng chí hướng đã giúp dở đế khởi sự tại Rôma vài ba công cuộc từ thiện, thí dụ nhà cho các dự 
tòng, nhà Thánh Martha, nhà cô nhi. Cha Nadal có thê kê phân còn lại [508]. 


PHỤ LỤC 

99 . Sau khi Cha ngừng kể, vào ngày 20 tháng 10, tôi hỏi Cha về Linh Thao và Hiến Chưong [509], 
vì muốn biết Cha đã viết thế nào. Cha cho tôi biết là đã không soạn toàn bộ Linh Thao ngay một lúc, 
nhưng khi nhận ra những diễn biến trong tâm hồn mình, và thấy là có thế giúp người khác, thì Cha ghi 
lại, thí dụ việc xét mình theo hàng kẻ.[510] Cha nói với tôi là đặc biệt giữa các cách lựa chọn đã được 
rút ra từ sự khác biệt giữa các tác nhân và các ý tưởng mà Cha đã nhận ra tại Loyola, lúc còn 
đau chân [511]. Còn về Hiến Chuông, Cha bảo là tối hôm ấy sẽ nói. 

vẫn hôm ấy, trước bữa tối, Cha gọi tôi và tỏ ra trầm ngâm hon thường lệ. Cha làm như thế ra một tuyên 
ngôn cho tôi, co bản là cho tôi biết Cha thành thật trong tất cả những gì đã kế, chắc chắn không cường 
điệu chút nào, và từ khi bắt đầu phục vụ Chúa, Cha đã nhiều lần xúc phạm đến Chúa, nhưng chưa bao 
giờ chiều theo một tội trọng nào. Hon nữa lòng sốt sắng của Cha, tức là việc Cha dễ dàng gặp được 
Chúa, càng ngày càng gia tăng, hiện nay hon bất cứ lúc nào khác trong suốt cả đời. Bất cứ lúc nào muốn 
gặp Chúa, Cha đều gặpđược [512]. Ngay cả hiện giờ, Cha vẫn có nhiều thị kiến như đã nói trên, tức là 
Cha thấy Đức Kitô như mặt trời [513]. Điều này thường diễn ra khi Cha đề cập những điều quan trọng, 
và các thị kiến ấy xuất hiện đế xácchuẩn [514]. 

100 . Khi dâng lễ, Cha cũng có nhiều thị kiến. Khi Cha soạn Hiến Chuông, Cha cũng rất thường có 
thị kiến. Điều này Cha có thể chứng minh rất dễ dàng vì mỗi ngày Cha đều ghi chép những điều diễn ra 
trong tâm hồn, và Cha đã ghi chép mọi sự. Rồi Cha cho tôi xem một đống rất lớn giấy tờ Cha đã ghi 
chép, và Cha đọc cho tôi nghe kh ả nhiều, hầu hết là nhũng thị kiến xác chuẩn một số điếm trong Hiến 
Chuông. Đôi khi Cha thấy Thiên Chúa Cha, những lần khác Cha thấy Ba Ngôi Thiên Chúa, những lần 
khác nữa lại thấy Đức Mẹ lúc thì chuyến cầu cho Cha, lúc thì xác chuẩn cho Cha. 

Cha đặc biệt nói với tôi về một số điếm Cha dừng lại nhận định trong 40 ngày : mỗi sáng dâng thánh lễ, 
và lần nào cũng chảy nước mắt. Đó chính là việc các nhà thờ có lợi tức không và Dòng có được thụ 
hưởng không. 

101 . Cách Cha tiến hành khi soạn Hiến Chuông là mỗi ngày dâng lề, trình lên Thiên Chúa điểm 
Cha đang đề cập, rồi cầu nguyện về điểm ấy. Và luôn luôn Cha chảy nước mắt khi cầu nguyện và dâng 

lễ. 

Tôi mong được xem tất cả giấy tờ ấy về Hiến Chưong, và tôi xin Cha cho tôi đọc ít lâu, nhưng Cha 
không cho [515]. 


42 


Những Bước Đường Theo Chúa - Hổi Ký Thánh I-Nlĩã 


THAM KHẢO: 

1. Autobiograíía de San Ignacio de Loyola, bản tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý, cùng với giới thiệu và 
chú thích, của Victoriano Larranaga, S.J; trong Obras completas de s. Ignacio de Loyola, Tomo I, 
Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid MCMXLVII. 

2. Le récit du Pèlerin, Autobiographie de Saint Ignace de Loyola, bản dịch tiếng Pháp, cùng với giới 
thiệu và chú thích của A. Thừy, S.J; Desclée de Bouwer 1956. 

3. Trên Đuờng Tìm Chúa (Hồi Ký của thánh I-nhã Loyola), bản dịch tiếng Việt Nam, cùng với giới thiệu 
và chú thích, của Hoàng Văn Lục, S.J; Nhà Tĩnh Tâm Thánh I-nhã, TPHCM 1976. 

4. A Pilgrims Journey, The Autobiography of Ignatius of Loyola, bản dịch tiếng Anh, cùng với giới thiệu 
và chú thích, của Joseph N. Tylenda, S.J; Michael Galpier 1985. 

5. Saint Ignace de Loyola, Récit, bản dịch tiếng Pháp của A. Lauras, chú thích của J.c. Dhôtel, trong 
Ecrits, traduits et présentés sous la dừection de Maurice Giuliani, S.J; Collection Christus n. 76, Desclée 
de Bouwer 1991. 

6. Réminiscences or Autobiography of Ignatius of Loyola, bản dịch tiếng Anh, cùng với giới thiệu và 
chú thích, của A. Munitis và Philip Endean, trong Personal Writings, Penguin Books 1996. 

7. E1 peregrino, Autobiograíìa de San Ignacio de Loyola, bản gốc tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý, Josep 
M. Rambla Blanch, S.J., dần nhập, chú thích và bình giảng, Mensajero - Sal Terrae 1998. 


m Cha L. G. da Câmara gọi thánh I-nhã là Cha (viết hoa). 

J J Thí dụ ở Lời nói đầu, số 2, có vẻ cha ấy nói thánh I-nhã bắt đầu kế vào tháng 9 năm 1553, trong khi 
ở số 2 bản Hồi Kỷ lại nói là đã bắt đầu từ tháng 8. Cũng vậy, số 5 của Lời nói đầu cho biết cha ấy gặp 
thánh I-nhã lần cuối vào hôm truớc ngày rời Rô ma, tức là ngày 22. 10.1555, trong khi số 99 ban Hồi 
Kỷ lại cho là ngày 20. 

^ về cha này, trong thu ngày 21.5.1547, cha Polanco cho biết: "Tôi chắc chắn là cha I-nhã thuong anh 
ấy với lòng trìu mến vuợt trên mức bình thuờng đối với mọi nguời nói chung và cả cách đặc biệt đối với 
anh em trong Dòng Tên." 

^ Vì sổ Rửa Tội của giáo xứ Azpeitia bị thiêu hủy trong một cuộc hỏa hoạn, nên chúng ta không biết 
chính xác ngày sinh của ngài. Ớ số 1, thánh I-nhã nói ngài 26 tuổi khi xảy ra sự kiện Pamplona năm 
1521, tức là ngài phải sinh năm 1495. Ớ số 30, ngài lại nói vào năm 1555, ngài 62 tuổi, tức là ngài phải 
sinh năm 1493. Thực ra, theo lời chứng của bà vú nuôi ngài, và theo những tài liệu mới khám phá gần 
đây, chúng ta chắc đuợc là ngài sinh năm 1491, mặc dầu không biết chính xác ngày và tháng. 


43 




Những Bước Đường Theo Chúa — Hổi Ký Thánh I-Nlĩã 


^ Nghi thức gia nhập hàng giáo sĩ thời xưa: cắt phần tóc trên đỉnh đầu. Đây không phải là chức thánh 
và Hội Thánh đã bỏ từ Công Đồng Vaticanô II. 

^ Sau này, khi xin phép Đức Thánh Cha đi hành hương Giêrusalem, thánh I-nhã khai mình là giảo sĩ 
giáo phận Pamplona. Có lẽ việc ngài chịu chức cắt tóc là có thật, nhưng sau đó ngài không ăn mặc và 
xử sự như một giáo sĩ. Dầu vậy, không hiểu vì sao trong danh sách của giáo phận Pamplona không có 
tên ngài. 

11 Tiếng Ý là Companỉa di Gesu. 

iii p r ị m ị patres: từ đế chỉ thánh I-nhã và các bạn cùng chí hướng đã quyết định lập Dòng Tên. 

^ Hiện số thư của ngài còn giữ được lên đến 6815 lá. 

^ Cha .Teronimo Nadal sinh năm 1507 tại đảo Mallorca, nước Tây Ban Nha, gia nhập Dòng Tên tại 
Rôma năm 1545. Năm 1552, cha được thánh I-nhã cử đi công bố Hiến Chương Dòng Tên (giải thích và 
giải đáp thắc mắc) ở đảo Sicilia, rồi ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Năm 1554, cha được thánh I-nhã 
đặt làm Tổng Đại Diện. Sau khi thánh I-nhã qua đời, năm 1556, cha Nadal sống nhiều năm tại Rôma, 
được cử đi kinh lược nhiều tỉnh dòng. Cha được coi là người am hiểu hạng nhất về thánh I-nhã và về 
linh đạo Dòng Tên. Cha qua đời tại Rôma năm 1580. Giữa Lời nói đầu của cha L.G. da Câmara và Lời 
nói đầu của cha J. Nadal có một vài điều về thời gian không khóp với nhau. Có lẽ cha L. G. da Câmara 
là người trong cuộc, và ghi chép liền sau sự việc, nên chính xác hơn. 

^ Dòng Tên được Đức Thánh Cha Phao lô III phê chuẩn ngày 27.9.1540; Linh Thao cũng được ngài 
phê chuẩn ngày 31.7.1548. Hiến Chương Dòng Tên được thánh I-nhã cơ bản soạn xong năm 1550, nhưng 
đến năm 1558, tức là sau khi thánh I-nhã qua đời, mới được Đại Hội I của Dòng Tên phê chuẩn. 

^ Ý hưóưg rất rõ: ngoài những văn kiện chính thức được Hội Thánh phê chuấn, như Định Thức Thể 
Chế, Linh Thao, Hiến Chương, cha Nadal thay mặt cho anh em bày tỏ ước nguyện có được một bản di 
chúc dưới dạng bản tường thuật những kinh nghiệm thiêng liêng của chính thánh I-nhã, trong cương vị 
của người được Thiên Chúa dùng đế sáng lập Dòng Tên. 

^ Không chính xác, vì suốt năm 1551, cha Nadal ở đảo Sicilia, không gặp thánh I-nhã. 


^ Ngài đánh trống lảng! 


^ Juan Alíbnso Polanco 
^ Ponce Cogordan 

^ Chắc cha Nadal nhớ lộn: thánh I-nhã đã khởi sự từ tháng 8 hay tháng 9 năm 1553. 

^ Đại Hội I Dòng Tên năm 1558. 

^ Chính cha L.G. da Câmara cho biết tập Hồi Kỷ của thánh I-nhã được chép xong tại Genova, miền 
bắc nước Ý, trong tháng 12 năm 1555. Có thế ngay sau đó ngài viết Lời nói đầu này, trước khi thánh I- 
nhã qua đời ngày 31.7.1556, vì (1) không thấy tác giả nhắc đến sự kiện quan trọng ấy; (2) các động từ 
của Lời nói đầu này được dùng ở thì hiện tại. 


44 


Những Bước Đường Theo Chúa - Hổi Ký Thánh I-Nlĩã 


^ Lễ này được bãi bỏ sau Công Đồng Vaticanô II. 

^ Trong suốt lời nói đầu này, cha L.G. da Camâra dùng từ Cha, viết hoa, đế chỉ thánh I-nhã. 

^ Trong năm thánh 1550-1551, thánh Phanxicô Borja, lúc ấy đã vào Dòng Tên rồi, nhưng còn giữ kín, 
nên người ta vẫn gọi là Công Tước xứ Gandía, đến Rô ma hành hưong và đế gặp thánh I-nhã. Trong thời 
gian ấy, thánh nhân lưu trú tại một căn nhà trong kh uôn viên Dòng Tên ở Rôma. Từ đó, người ta quen 
gọi căn nhả ấy là nhà của công tước. 

^ Hành hưong Giêrusalem là một việc chỉ những người đạo đức lắm mới làm; thánh I-nhã sợ người ta 
sẽ coi mình là người đạo đức, và như vậy là roi vào hư danh. 

—Thánh I-nhã được tiếng là nhà linh hướng đại tài. 

^ Từ năm 1552, hai người sát cánh với thánh I-nhã nhất lúc ấy là cha Juan de Polanco và cha Jeronimo 
Nadal đã tha thiết xin ngài kể lại Thiên Chúa đã dẫn đưa ngài thế nào kể từ những ngày đầu tiên, đế làm 
như một bản di chúc cho anh em trong Dòng Tên. Lúc ấy việc soạn thảo Hiến Chưong Dòng Tên đã kể 
như xong, nên ngài không quá bận rộn, mà sức khỏe ngài suy yếu nhiều, hai cha sợ ngài sẽ không sống 
được lâu nữa. 

^ Thánh I-nhã thường rất ngại kể chuyện về mình. 

^ Thấy điều mình kể giúp ích thiêng liêng cho cha L.G. da Câmara, có lẽ thánh I-nhã nghĩ những điều 
ngài kể có thể sẽ giúp ích thiêng liêng cho người khác nữa. 

^Những điều này không được cha L.G. da Câmara giữ lại trong tập Hồi Kỷ, một phần có thể vì sợ 
gưong xâu, nhưng lý do chính có thê là không thuộc lãnh vực Thiên Chúa đã làm cho thảnh I-nhã đê 
Dòng Tên coi là di chúc và giáo huấn. 

^ Bản văn cha L.G. da Camâra ghi lại do thánh I-nhã kể trong ba đợt: (1) trong tháng 9 năm 1553; (2) 
trong tháng 3 năm 1555; (3) trong tháng 9 và tháng 10 năm 1555. Hai đợt trước được chép lại ở Rôma 
bằng tiếng Tây Ban Nha; đợt thứ ba được chép lại ở Genova bằng tiếng Ý. Mồi đợt cha L.G. da Câmara 
đọc cho một người chép tay, do đó xem nét chữ có thế nhận ra được chỗ thay người chép. Tuy nhiên, 
bản gốc đã thất lạc, hiện chúng ta chỉ có những bản sao chép tay. Do đó khó thấy được chính xác chồ 
thay người chép. 

^ Nên nhớ lại câu nói của cha Nadal, người biết rõ cha L. G. da Câmara: "trí nhớ tuyệt vời". 

^ Có thế dịch nguyên văn là sảng lập Dòng. Trong cái nhìn của cha Nadal, những điều thánh I-nhã kể 
sẽ là co sở đế hiểu sâu xa và chính xác các văn kiện chính thức thiết lập Dòng Tên như Định Thức Thể 
Chế, Hiến Chưong và cả Linh Thao nữa. 

^ Học viện Rôma, nay là Đại Học Grêgôriana. 

^ Tức là việc Dòng Tên được Đức Thánh Cha ủy thác việc gởi một Thượng Phụ sang Êtiôpi. 

^ Thánh I-nhã thường xuyên viết và gởi thư, đặc biệt cho các anh em Dòng Tên khắp noi. 


45 


Những Bước Đường Theo Chúa - Hổi Ký Thánh I-Nlĩã 


^ Năm 1555. 

^ Tên ngôi nhà mới mua, ngay sát trụ sở Dòng. 

^ Theo các Qui Tắc về Đoan Trang do thánh I-nhã soạn, khi nói chuyện, không được nhìn thẳng vào 
mặt người khác. 


^ Thật ra lúc ấy thánh I-nhã 30 tuổi. 


^ Khi thuật lại Hồi Ký này cho cha Luis G. da Câmara, thánh I-nhã kín đáo dùng đại từ ngôi thứ ba số 
ít để nói về chính mình. Ở đây chúng tôi dùng từ kẻ ấy. 

^ Đôi khi có người nghĩ thánh I-nhã từng là một quân nhân, một sĩ quan, thậm chí là đại úy. Thực ra, 
ngài chưa hề tham gia quân đội bao giờ. Suốt đời ngài không hề cầm súng bao giờ, kể cả lần ở Pamplona 
ngài sắp kế. Ham mê võ nghệ của ngài chang qua là thích mang gưom và dùng gưom, một phần như 
trang phục bình thường của hiệp sĩ, để làm việc nghĩa hiệp hay để tự vệ, nhưng mặt khác cũng để biểu 
diễn hay thị uy lấy tiếng. Trong gia đình Loyola, người ta cho rằng có ba con đưòưg tiến thân: Hội 
Thánh, hàng hải và triều đình. Hình như cha của thánh I-nhã muốn chọn cho ngài con đường thứ nhất, 
nhưng chính ngài đã chọn con đường thứ ba. 

^ Ngài cho cha L. G. da Câmara biết là lúc mới hoán cải, ngài phải mất hai năm mới khắc phục được 
tính ham danh. 

^ Pháo đài ở thành phố Pamplona, thủ phủ tỉnh Navarra ở đông bắc Tây Ban Nha hiện nay. Cho đến 
thế kỷ XVI, Navarra còn là một vưong quốc độc lập của dân Basco, miếng mồi tranh chấp hên miên 
giữa Pháp và Tây Ban Nha. Năm 1512, vua Fernando của Aragón (Tây Ban Nha) chiếm đóng Navarra, 
và năm 1515 sáp nhập Tây Ban Nha, khiến vua Jean dAlbret phải chạy sang cầu cứu nước Pháp. Mùa 
xuân năm 1521, lợi dụng lúc quân Tây Ban Nha phải rút kh ỏi Navarra đế đi dẹp loạn ở Castilla, vua 
Franois I gởi 12 ngàn quân Pháp, cùng với 26 cồ đại pháo, do công tước André de Foix chỉ huy, đưa vua 
Henri, con của vua Jean d’Albret, về lại Pamplona. Viên phó vưong Manrique vội vã rời Pamplona, vừa 
để giữ lấy mạng, vừa đế xin tiếp viện. Viên chỉ huy trưởng Tây Ban Nha là Pedro de Beaumont cho rút 
toàn bộ số quân hon 1000 tay súng khỏi thành phố. Cùng bỏ chạy với đoàn quân có cả vị giám mục và 
những người Navarra trung thành với triều đình Tây Ban Nha. Trong pháo đài chỉ còn một toán hiệp 
sĩ. Ngày 18.5.1521, dân Pamplona mở cửa thành đón vua Henri và quân Pháp. (Trong đoàn quân này 
cũng có những người Navarra trung thành với vua Henri, đặc biệt có hai anh Miguel và Juan của thánh 
Phanxicô Xavier). Lúc này, toán viện binh từ Guipuzcoa, do anh của thánh I-nhã là ông Martin chỉ huy, 
mới đến. Từ khi đến giúp việc cho phó vưong xứ Navarra, Pamplona là nhiệm sở của thánh I-nhã. Trong 
dịp này, chúng ta không biết rõ ngài đã ở sẵn tại đó hay mới ở đâu về. Chúng ta cũng không biết chắc 
nếu ở noi khác về thì do lệnh trên hay tự ý. Chỉ biết sau khi Pamplona thất thủ, ngài không bị phạt, và 
sau khi Tây Ban Nha tái chiếm Pamplona vào tháng 6, ngài không được thưởng chi hết. Hai anh em ngài 
gặp nhau ở ngoại ô Pamplona. Không được dân Pamplona chấp nhận, và cũng vì không còn hi vọng cứu 
vãn tình thế, ông Martin rút quân. Thánh I-nhã chia tay người anh, cùng với mấy hiệp sĩ khác phóng 
ngựa vào pháo đài. 

^ Người chỉ huy pháo đài lúc ấy là Miguel de Herrera. 


46 


Những Bước Đường Theo Chúa — Hổi Ký Thánh I-Nlĩã 


^ Thánh I-nhã có tài thuyết phục. Trước đó, trong tháng 4, ngài đã thay mặt phó vương thương lượng 
với những người nổi loạn ở tỉnh Guipuzcoa: hòa bình được vãn hồi mà không cần dùng đến súng đạn. Sau 
này, ngài vẫn có tài thuyết phục người khác. 

Ngày 19.5.1521, lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, viên chỉ huy pháo đài dẫn theo ba người khác, 
trong đó có thánh I-nhã, đi thương lượng với quân Pháp. Công tước André de Foix buộc toán hiệp sĩ 
trong pháo đài phải đầu hàng, nếu không thì hôm sau sẽ bị tấn công. Thánh I-nhã cho việc đầu hàng là 
nhục nhã, nên không chấp nhận. Do đó, ngài biết trước là ngày thứ hai 20.5.1521, pháo đài sẽ bị quân 
Pháp tấn công. 

^ Theo thói quen thời Trung cố, khi không có linh mục: dĩ nhiên không có giá trị bí tích. Ớ đây chúng 
ta thấy được hai điều quan trọng.Trước hết, thánh I-nhã cầm chắc cái chết, vì so với đạo quân hùng hậu 
của Pháp đang bao vây bên ngoài, toán người bên trong chỉ như trứng chọi đá. Sau nữa, thánh I-nhã mặc 
dầu sống phần nào bừa bãi, nhưng vẫn giữ đức tin và có lòng đạo. Xưng thú tội với người khác, nhất là 
với một người không phải là linh mục, diễn tả thái độ và bước đầu tiến đến một cuộc thanh luyện sâu xa. 

^ Cuộc tấn công xảy ra ngày 20.5.1521. Thánh I-nhã bị thương khi nào và do đạn gì? Chúng ta biết là 
pháo đài đầu hàng ngày 24. Khởi đầu, quân Pháp bắn súng nhỏ vào pháo đài, chỉ ngày 23 và 24 mới bắn 
trọng pháo. Theo thánh I-nhã kế, đạn đi qua giữa hai chân ngài 1 ầbambarda tức là đạn đại pháo. Một số 
người cho là nếu bị trúng đạn đại pháo, hắn là ngài không chỉ bị thương thôi, nên cho rằng có lẽ ngài 
trứng đạn súng nhỏ trong vòng ba ngày đầu, và đến ngày thứ năm thì pháo đài đầu hàng. 

^ Thánh I-nhã bị gãy chân phải và bị thương nặng ở chân trái. Sau này ngài sẽ đi cà nhắc suốt đời. 

^ Một số bản dịch làm cho người ta có cảm tưởng là thánh I-nhã bị thương thì ngay lập tức pháo đài 
đầu hàng. Thực ra, bản văn chỉ nói 1 ầluego (vừa có nghĩa là ngay lập tức, vừa có nghĩa là sau đó, không 
xác định bao lâu). Dầu sao, thánh I-nhã được coi như linh hồn của cuộc tử thủ. Xem Luis Fernandez 
Martin, S.J., bài Rendicion de la fortaleza de Pamplona, trong Ignacỉo de Loyola en Castỉlla, Valladolid, 
1989, và bài Inigo Lopez de Loyola y el proceso contra Miguel de Herrera, alcaida de la forteleza de 
Pamplona, trong Los anos juveniỉes de Ignigo de Loyoỉa, su ýormacỉon en Castilla, Caja de ahorrros 
popular de Valladolid, 1981. 


^ Bản dịch Latinh khoảng năm 1560 của Coudret thêm: thánh I-nhã vẫn ở nguyên tại phòng vẫn ở trước 
đó, và được các bác sĩ giỏi nhất của quân đội Pháp săn sóc. 

^ Hình như toán hiệp sĩ tại pháo đài Pamplona đầu hàng sau khi thương lượng với quân Pháp, nên quân 
Pháp đối xử tử tế với những người bị thương. Pamplona cách Loyola chừng 70 km. 

^ Có lẽ chưa bằng Quan Vân Trường, trong Tam Quốc Chí, bình tĩnh chơi cò' trong khi Hoa Đà mố vết 
thương, nhưng thánh I-nhã cũng tỏ ra rất can đảm, đúng như một hiệp sĩ. 

^ Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả ngày 24 tháng 6. 

^ Các bí tích dành cho người sắp qua đời: xưng tội, xức dầu thánh, rước Mình Thánh Chúa. 

^ Lễ hai thánh Phêrô và Phao lô ngày 29 tháng 6. 


47 


Những Bước Đường Theo Chúa - Hổi Kỷ Thánh I-Nlĩã 


^4 Vào khoảng 1547-1548, cha J. A. Polanco, thư ký của thánh I-nhã, cho biết khi còn phục vụ triều 
đình, thánh I-nhã đã từng làm thơ về thánh Phêrô. Tất cả đã thất lạc. Cha J. Brodrick bình luận: Chắc là 
nền vãn học thế giới không thiệt hại gì; chỉ tiếc là chủng ta không biết được một người viết vãn không 
xuôi thì làm thơ thế nào! 

^ Cụm từ theo thế gian được thánh I-nhã dùng đế chỉ việc theo đuổi lý tưởng trần tục, như ngài vẫn 
làm trước khi bị thương, thay vì lý tương ngược lại được diễn tả bằng công thức Tin Mừng là theo Đức 
Kỉtô. 

^ Các hiệp sĩ thời thánh I-nhã thường mặc quần ngắn, trên đầu gối, đế dề xoay xở khi chiến đấu. 

^ Ớ đây thánh I-nhã cho thấy hai điều: quyết tâm theo thế gian và khí phách người hiệp sĩ. Mặc dầu 
ngài nhìn nhận đã được chữa lành gần như nhò' một phép lạ, Thiên Chúa chưa lọt được vào trong tim 
của ngài. 

^ Loại tiếu thuyết về những kỳ tích và những mối tình lãng mạn của các hiệp sĩ khá thịnh hành vào 
thời ấy. Vào đầu thế kỷ XVI ở Tây Ban Nha, cuốn tiếu thuyết nối tiếng nhất loại này 1 ầẤmadis de 
Gaula, xuất bản năm 1506, thánh I-nhã nhắc đến ở số 17. Nối tiếng nhất về loại này cho đến nay là 
cuốn Don Quụote de La Mancha củãMiguel de Cervantes ấn hành năm 1606. Thường nhân vật chính 
là một hiệp sĩ, một mình một ngựa, lang thang khắp nơi để làm việc nghĩa hiệp, hành động kiểu quân tử 
Tàu, nhận một phụ nữ quí phái làm bà chúa, vừa thúc đấy hiệp sĩ chiến đấu, vừa đón nhận những thành 
tích của hiệp sĩ. Nói chung loại tiểu thuyết này bị các tác giả linh đạo thời ấy kết án là ủy mị và bệnh 
hoạn. 


Ngược lại với sách về đời sống Đức Kitô và các thánh là thiêng liêng và chân thật. 

^ Tức là cuốn Vỉda de Crìsto của Ludolphe de Saxe, dòng Chartreux (+ 1377), bản dịch Tây Ban Nha 
của Ambrosio Montesino, ấn hành tại Alcalá năm 1502. Tác giả không chỉ kể chuyện về cuộc đời Đức 
Kitô, nhưng bình giảng rộng rãi các trình thuật Tin Mừng, làm chất liệu cho người đọc suy niệm. 

^ Tức là cuốn Legenda aurea hay Flos Sanctorum của Jacques de Vogaríne, dòng Đaminh (+ 1298), 
bản dịch Tây Ban Nha của Gauberto M. Vagad, ấn hành năm 1493 tại Zaragoza, tái bản năm 1511 tại 
Toledo. Tác giả kể về cuộc đời các thánh theo lịch phụng vụ thời ấy, mà đa số là các vị ẩn sĩ và đan sĩ. 
Tác giả ít phân biệt lịch sử với truyền thuyết, và đề cao những việc làm anh hùng khổ hạnh kiểu ăn chay 
và đánh tội. 

^ Theo thói quen đương thời, mồi hiệp sĩ tự chọn cho mình một thiếu nữ dòng dõi quí phái làm bà 
chúa: vì nàng, chàng sẽ lập những thành tích, rồi dâng lên nàng để tỏ lòng ngưỡng mộ, mong được nàng 
chiếu cố. Có thể nói đây là một hình thức lấy lòng người đẹp. 

^ Tiếng Tây Ban Nha là mote. Các hiệp sĩ thường dùng những cách nói văn hoa, bóng bấy, đế nói 
với bà chúa của mình. Có thể đó chỉ là một vài câu văn xuôi ngắn, có thể đó là một vài câu văn vần. 

^ Cao hơn hàng bá tước hay công tước chỉ có hoàng tộc. Người ta không biết rõ người phụ nữ trong 
mộng của thánh I-nhã lúc ấy là ai. Có người nghĩ đến Dona Leonor de Mascarenhas, tùy viên danh dự 
của Hoàng Hậu Isabel, hay Dana Germaine de Foỉx, cháu gái vua Louis XII nước Pháp, hoàng hậu (vợ 
sau) của vua Fernando, ở goá vào tuổi 30 từ năm 1516, hoặc Dona Leonor de Austria, chị gái hoàng đế 
Carlos V, sau này lần lượt là hoàng hậu nước Bồ Đào Nha rồi nước Pháp. Nhiều người cho rằng bà 


48 


Những Bước Đường Theo Chúa — Hổi Ký Thánh I-Nlĩã 


hoàng ấy phải là Dona Catalỉna de Austria, em gái út hoàng đế Carlos V, từ 1525 là hoàng hậu, vợ vua 
Juan III nuớc Bồ Đào Nha. Cô công chúa này sinh năm 1507, nối tiếng là xinh đẹp, bị bà mẹ là thái hậu 
Juana, lúc ấy đã mắc bệnh tâm thần, giữ nhu cầm tù trong dinh ở Tordesillas, gần noi thánh I-nhã làm 
tiểu đồng ở Arevalo. Có thế thánh I-nhã cũng nghĩ đến việc giải phóng cô khỏi chiếc lồng vàng khốn 
khố của bà mẹ. Tuy nhiên, có thế cũng nhu đối với chàng Amadis de Gaula hay chàng Don Quỉjote de 
La Mancha, nguời phụ nữ trong mộng của thánh I-nhã chỉ thuần túy là nguời trong mộng thôi. 

^ Thánh Phanxicô và thánh Đaminh là hai vị thánh sáng lập hai dòng tu khất thực, mở đầu một giai 
đoạn mới trong lịch sử đời tu. Trước đó chỉ có các dòng chiêm niệm, mà thánh I-nhã nhắc đến nhiều 
nhất là dòng Chartreux, rồi đến dòng Xitô. Chắc thánh Phanxicô Assisi phải có ảnh hưởng đáng kế trên 
ngài, vì ở quê ngài, đời sống Công Giáo gần như đồng nghĩa với tinh thần thánh Phanxicô: dòng ba thánh 
Phanxicô, tu viện dòng nhất Phanxicô, đan viện dòng thánh Clara. Đời sống nghèo, đời sống cầu nguyện, 
đời sống huynh đệ, cả đến đời sống thần bí của ngài chắc chắn mang nhiều âm hưởng của đời sống thánh 
Phanxicô Assisi. Điều thánh Đaminh sê ảnh hưởng trên ngài nhiều nhất là việc học hành và hoạt động 
tông đồ. Ngay từ đầu, nếu ngài nghĩ đến đời sống khố hạnh có lẽ chỉ vì ngài muốn thi đua với các thánh; 
nhưng thực ra, chính gưong thánh Phanxicô và thánh Đaminh mới đánh động tâm hồn ngài nhiều. Ngược 
với ý muốn lúc ấy còn thô thiến của ngài, Thiên Chúa đã bắt đầu nhen nhúm điều gì đó mà chính ngài 
chưa ý thức đủ. 

^ Hành hưong Giêrusalem là ước nguyện của nhiều tín hữu Châu Âu đưong thời. Trong cuốn Cuộc 
Đời Đức Kitô, tác giả Ludolphe de Saxe ngay ở những trang đầu tiên đã khích lệ độc giả đến Giêrusalem 
đế chiêm ngắm Đất Thánh, chiêm ngắm các nhà thờ ghi dấu những kỷ niệm trong cuộc đời trần thế của 
Chúa Giêsu. Chắc điều này đã đánh động tâm hồn thánh I-nhã rất nhiều. Sau này, khi lập nhóm bạn cùng 
chí hướng, tiền thân của Dòng Tên, việc hành hưong Giêrưsalem đã trở thành một lời khấn của cả 
nhóm. Mặc dầu điều này các anh em khác trong nhóm không thực hiện, nhưng có người như thánh 
Phanxicô Xavier cho đến cuối đời vẫn nghĩ khi đến được Trung Hoa thì sẽ khởi hành từ đó đi Giêrusalem. 

^ Consolación và desolación là hai từ rất quan trọng thánh I-nhã dùng để diễn tả những cảm nghiệm 
trong đời sống thiêng liêng. Trong cuốn Linh Thao, thánh I-nhã định nghĩa: "Tôi gọi là sự yên ủi thiêng 
liêng khỉ ở trong linh hổn nảy sinh một chuyên động hên trong nào đó mà nhờ nó linh hồn tôi tới được 
độ bốc cháy trong tình yêu mến Đấng Tạo Hoá và Chúa của mình; và khỉ, do đó, đối với bất cứ vật thụ 
tạo nào trên mặt đất, linh hồn không có thế yêu nó ở nơi nó, mà chỉ yêu ở ncri Đấng Tạo Hoá của mọi 
vật thụ tạo đó. Cũng thế, khỉ linh hồn chảy nước mắt kích thích lòng yêu mến Chúa của mình, hoặc bởi 
tại nôi đau đớn vì những tội của mình hay vì sự Tuân nạn của Đức Kitô Chúa chủng ta, hoặc bởi tại 
những điều khác hướng thắng đến việc phụng sự và tán dương Ngài. Sau cùng, tôi gọi là consolacion 
mọi sự gia tăng lòng trông cậy, lòng tin và lòng mến, và mọi sự vui mừng bên trong [nào] kêu gọi và lôi 
kẻo đến những sự trên trời và đến phần rôỉ riêng của lỉnh hồn mình, làm cho lỉnh hồn được an tĩnh và 
bằng yên trong Đấng Tạo Hoá và Chúa của mình”. "Tôi gọi là sự sầu khô thiêng liêng tất cả những gì 
trái ngược với qui tắc thứ ba [trên đây], chang hạn như sự toi tăm của linh hồn, sự roi loạn nơi nỏ, sự 
chuyến động tới những cái thấp hèn và trần tục, sự bất an do những lay động và những cám do khác 
nhau, [sự bất an này] gây ra sự thiếu lòng tin tưởng, không lòng trông cậy, không lòng mến, [vì thế lỉnh 
hổn] thấy mình rất lười biếng, hững hờ, buồn rầu và như bị chia lỉà khỏi Đấng Tạo Hoả và Chúa của 
mình. Vì như sự yên ủi trái ngược với sự sầu khố thế nào, thì các ỷ tưởng xuất phát từ sự yên ủi cũng 
trái ngược như thế với các ỷ tưởng xuất phát từ sự sầu khô." {LT 316-317, bản dịch của Đinh Văn 
Trung, S.J., trong cuốn Những Bài Lỉnh Thao, không ghi noi và năm xuất bản). Hai từ này xuất hiện khá 
nhiều trong các bút tích của thánh I-nhã, đã mang một ý nghĩa độc đáo, rất khó dịch cho chính xác. 
Người Việt Nam thường gọi là sốt sắng va khô khan. Ớ đây chúng ta dùng từ an ủi và sầu khô theo nghĩa 
chuyên môn thánh I-nhã viết trong Linh Thao. 


49 


Những Bước Đường Theo Chúa - Hổi Ký Thánh I-Nlĩã 


™ Espỉritus : thường được dịch là thần khỉ hay tỉnh thần; ở đây, thánh I-nhã dùng theo một nghĩa độc 
đáo: sức mạnh, do tác nhân ngoại nhiên, tác động vào tâm trí con người; chúng tôi dịch tạm là tác nhân. 
Kinh nghiệm về hai tác nhân là bước đầu tiên và căn bản về đời sống thiêng liêng của thánh I-nhã. Trong 
Linh Thao, nhận định các tác nhân là một trong những điếm căn bản cho những người muốn tiến bước 
trên đường thiêng liêng: thánh I-nhã đề ra hai loạt qui tắc đế nhận định các tác nhân, một cho những 
người khởi sự bước vào đời sống thiêng liêng (LT 314-327), một cho những người đang tiến tới trên 
đường thiêng liêng (LT 328-336). 

Phần được in nghiêng và gạch dưới là lời bình của cha L. G. da Câmara, được viết ở lề trong nguyên 
bản. Trong toàn bộ tập này, có 13 lần cha da Câmara thêm vào ít lời bình như vậy. 

17 - J Nen tu đức thời Trung cổ thường nhấn mạnh đến tội lỗi và việc đền tội. Hẳn là nếp sống khố hạnh 
của các vị thánh trong cuốn Flos Sanctorum ảnh hưởng không ít trên suy nghĩ của thánh I-nhã. Dầu vậy, 
như chúng ta sẽ thấy, ngài đã sống khắc khổ không chỉ vì muốn làm việc đền tội, nhưng phần nào như 
muốn thi đua với các thánh. Dần dần, do được soi sáng hon và do đòi hỏi của đời sống tông đồ, quan 
niệm của ngài về việc hãm mình đền tội sẽ thay đổi rất nhiều. Dầu sao, ở đây chúng ta thấy được là ngài 
đã quyết tâm hoán cải và phác họa một nếp sống mới trong tưong lai. 

1 Bắt chước các thánh hắn không phải là điều gì mới trong lịch sử Hội Thánh. Tuy nhiên, vào thời 
Trung Cố, có nhiều gưong xấu trong Hội Thánh, nên việc bắt chước các thánh, hay thâm sâu hon, ước 
nguyện nên thánh, là một điều khá hiếm hoi. Và ở bất kỳ thời đại nào, gưong các thánh cũng có ảnh 
hưởng rất lớn đến tâm hồn các tín hữu. Trong Linh Thao, đến tuần II, cùng với việc chiêm ngắm các 
mầu nhiệm đời sống Đức Kitô, thánh I-nhã khuyên người tập nên đọc Tuyến truyện Các Thánh. 

^ Đen đây, quyết tâm hoán cải của thánh I-nhã đã rõ. Hon nữa, ngài không chỉ chừa bỏ tội lồi, mà còn 
muốn thay đối hắn nếp sống trong tuông lai. Máu hiệp sĩ thúc đấy ngài hào hiệp với Chúa Giêsu như các 
thánh đã làm: hoán cải luân lý và khởi đầu hoán cải thần bí với quyết tâm hành hưong Giêrusalem. 

j 7; ' Mặc dầu vẫn biết là những ước ao này mong manh, thánh I-nhã sẽ luôn luôn coi chúng như dấu chứng 
tỏ đó là một tâm hồn quảng đại.Trong Hiến Chuông Dòng Tên, ngài đòi những người muốn xin vào 
Dòng phải có những ước ao thánh thiện, và nếu vì bản tính yếu đuối nên chưa có được những ước ao 
như vậy, ngài đòi họ phải "ước ao có được lòng ao ước đó” (HC 102). 

^ Xác chuẩn: Chúa xác nhận những điều linh hồn quyết định là đúng; có thể bằng cách ban sự bình an, 
có thể bằng cách ban một thị kiến. Thánh I-nhã hay được Chúa xác chuẩn bằng thị kiến. 

1 Thánh I-nhã không nói về việc hiện ra theo nghĩa thông thường, nhưng là một hình ảnh như một 
cuộc thăm viếng thiêng liêng, nghĩa là ngài được Thiên Chúa ban an cảm nhận sự hiện diện của Người. 
Ngài không nói về xuất xứ, nhưng chỉ nói đến hiệu quả: an ủi và thanh luyện. 

^ Xem quả biết cây. Tuy nhiên thánh I-nhã vẫn còn phần nào dè dặt về nguồn gốc thần linh của thị kiến 
này. 

^ Mưu ích cho lỉnh hồn họ: ngay khi mới hoán cải, thánh I-nhã đã bắt đầu nghĩ đến việc giúp đỡ tha 
nhân, đến hoạt động tông đồ. 

^ Có lẽ trước kia thánh I-nhã chỉ biết nhìn những sự trần gian, chưa đế ý đến trên đầu mình trời vừa 
cao vừa đẹp. 


50 


Những Bước Đường Theo Chúa - Hổi Kỷ Thánh I-Nlĩã 


^ Thành phố miền nam Tây Ban Nha, cách Loyola khoảng 750 km, thời ấy có Đan viện Santa Maria 
de las Cuevas ở ngoại ô, hiện nay không còn nữa. Dòng tu ám ảnh thánh I-nhã nhất là Dòng Chartreux. 

^ Nen tu đức thời Trung cổ thuờng đề cao việc thù ghét và hành hạ thân xác mình. Vả lại, lúc này 
thánh I-nhã mới manh nha những dự tính. Đây là lần duy nhất thánh I-nhã dùng trong tập Hồi Ký; còn 
ở cuốn Linh Thao, không thấy ngài dùng lần nào. Trong thu ngày 27(7).5.1547 gởi cộng đoàn Dòng Tên 
ỏ' Coimbra, Bồ Đào Nha, thánh I-nhã viết: "Bất kỳ ai xử tệ với đền thờ sống động của Thiên Chúa đều 
mắc tội phạm thánh." 

Thị trấn cách Loyola chừng 120 km về phía tây nam, có đan viện Mirạ/ĩores thuộc dòng 
Chartreux. Dòng chiêm niệm này do thánh Brunô (1035-1101) sáng lập tại Pháp năm 1084. Mồi đan sĩ 
Chartreux ở trong một chòi, suốt đời thinh lặng, ăn uống nhiệm nhặt, thuờng xuyên khố chế, cầu nguyện 
riêng, làm việc riêng, chỉ họp nhau dự thánh lễ chung. Sau này tại Paris, mồi Chúa Nhật, ngài và các bạn 
cùng chí huớng đến dự lễ và chia sẻ tại đan viện Chartreux. 

^ Antonio Manrique de Lara, công tuớc Nájera từ năm 1515 và phó vuong Navarra từ 1516 đến 1521, 
cấp trên của thánh I-nhã, mất chức phó vuong sau khi Pamplona thất thủ. 

^ Cỡi la chứ không cõi ngựa: la đi nhẹ nhàng hon ngựa. Có lẽ vì ngài còn đau, cõi la dễ chịu hơn. 

^ Cuối tháng 2 năm 1522. Có hai nguời đầy tớ tháp tùng, theo phong cách quí tộc, chắc do anh ngài ép 
buộc. 

^ Linh mục Pero López, nguời đã cùng với thánh I-nhã tổ chức vụ bạo hành dịp lễ Hóa Trang năm 
1515 dần đến việc cả hai bị truy tố ra tòa. Vị linh mục này làm cha sở giáo xứ Azpeitia từ năm 1520. 

^ Cách Loyola khoảng 4 km về phía nam. 

^ Aránzazu, tiếng Basco, nghĩa là ở trong bụi gai. Đen này cách Loyola khoảng 45 km về phía 
nam. Năm 1468, một chú bé chăn cừu cho biết đã thấy Đức Mẹ hiện ra trong bụi gai tại địa điếm ấy. Dân 
chúng trong vùng đã xây một ngôi đền kính Đức Mẹ Bụi Gai. Nguời ta thuờng đến canh thức tại ngôi 
đền này. Sau này thánh I-nhã cho biết trên đuờng từ Loyola đến Montserrat, ngài đã khấn sống khiết 
tịnh, nhung không cho biết địa điếm và thời gian rõ ràng. Chúng ta phỏng đoán có thể ngài đã khấn trong 
đêm canh thức tại đền Đức Mẹ Bụi Gai.Trong thu gởi thánh Phanxicô de Borja ngày 20.8.1554, thánh 
I-nhã viết: "Khi Thiên Chúa ban ơn cho tôi thay đối đời sổng, tôi nhớ là đã nhận được một số ích lợi cho 
lỉnh hồn tôi khỉ canh thức một đêm ở nhà thờ ẩy." Hiện nay, thay vào một ngôi đền đơn sơ và nhỏ bé 
xua kia là một Vuơng Cung Thánh Đuờng nguy nga tráng lệ đuợc xây cất vào giữa thế kỷ XX. Tuợng 
Đức Mẹ Bụi Gai đuợc đặt ở chính điện. 

^ Có lẽ cả sức mạnh thể xác lẫn sức mạnh thiêng liêng. 

^ Có lẽ là Magdalena, mới kết hôn với Juan López de Gallaiztegui. Đây là nguời chị ruột, cùng tên với 
nguời chị dâu (vợ anh Martin Garcia ở Loyola). 

^ Cách Loyola khoảng 100 km về phía nam. 

^ Luơng bổng trả cho công việc thánh I-nhã đã làm trong năm 1521, ít là vụ dàn xếp hòa bình ở 
Guipuzcoa. Lúc thánh I-nhã đến, viên công tuớc đang ở Nájera, nên ngài trao cho viên quản lý giấy nợ. 


51 


Những Bước Đường Theo Chúa - Hổi Kỷ Thánh I-Nlĩã 


^ Viên công tước mới bị cách chức sau vụ Pamplona thất thủ, nên viên quản lý ngần ngại. 

^ Dĩ nhiên thánh I-nhã không nhận. 

Bản Tây Ban Nha dùng từ imagen : không rõ là ảnh hay tượng. Có lẽ là ảnh hay tượng Đức Mẹ tại 
nhà thờ Navarrete, hay ở một ngôi đền nào gần đó. 

^71 Cách Navarrete khoảng 400 km về phía đông. Đi một mình, không có đầy tớ: dần dần thánh I-nhã từ 
bỏ đời sống cũ mà người đời tha thiết, như thế gian dạy bảo họ (Hc 101). 

CÓ lẽ thánh I-nhã theo lộ trình Logrono, Calahorra, Tudela, Zaragoza, Igualada. 

- - Mà ngài đọc được trong cuốn Tuyển truyện Các Thánh, trong đó hầu hết là các thánh ẩn tu, những vị 
hành xác rất gắt gao, nhiều khi dùng roi đánh vào mình đến chảy cả máu. 

Hơn nữa là một nét đặc trưng trong linh đạo thánh I-nhã. Ban đầu ngài muốn làm hon người khác, 
kể cả các thánh. Sau đó, ngài hiểutheo nghĩa bản thân vượt lên chính mình và đi vào chiều sâu. Trong 
Linh Thao số 97, mọi người có trí khôn đều đáp lại lời Đức Kitô mời gọi, nhưng có những người muốn 
chứng tỏ tình yêu lớn hon, muốn troi vượt trong việc phục vụ Đức Vua muôn đời, sẽ hiến dâng những 
của lễ giá trị hon và cao quí hon. Trong Hiến Chuông Dòng Tên và các thư, thánh I-nhã thường xuyên 
nhấn mạnh đến hơn nữa. Ngài lựa chọn điều này hay điều khác đều vì điều nào hơn. 

Các hiệp sĩ thường thích làm những việc hon người đế chứng tỏ tài ba và lòng dũng cảm của mình, 
đồng thời cũng để lập công hay lấy lòng một phụ nữ mình yêu quí. Đã quyết tâm theo Đức Kitô, thánh 
I-nhã thấy gưong các thánh đã làm những việc hon người như ăn chay, đánh tội. thì ngài muốn bắt chước 
và làm hon cả các thánh. 

- Thánh I-nhã là người suốt đời tha thiết hết lòng muốn Thiên Chúa được tôn vinh. Tôn vinh thường 
liên kết chặt chẽ với thái độ cung kínhvầ thờ lạy mà ngài có đối với Thiên Chúa uy linh. Rất gần với cụm 
từ đê tôn vinh Thiên Chúa (các sô 14, 36, 57, 85) là các cụm từ đê phục vụ Thiên Chúa (các sô 21, 27, 
60, 79, 82), và vì yêu mến Thiên Chúa (các số 17, 60, 69). 

Tây Ban Nha bị người Arập Hồi Giáo cai trị suốt 7 thế kỷ. Trong thời gian ấy, có một số người Tây 
Ban Nha theo Hồi Giáo. Người Tây Ban Nha gọi tất cả những người theo Hồi Giáo là Mô-rô. Khi Tây 
Ban Nha được giải phóng vào thế kỷ XV, một số người Môrô theo Công Giáo, nhưng chỉ theo ngoài 
mặt. Có thể đó là trường họp của người Mô-rô trong câu chuyện này. 

Có lẽ hai người hỏi thăm nhau, và thánh I-nhã cho biết ngài mới viếng Đức Mẹ Bụi Gai và đang đi 
viếng Đức Mẹ Đen ở Montserrat. 

LLL1 Xheo kinh Koran của Hồi Giáo, Đức Mẹ thụ thai do quyền năng của Thiên Chúa, chứ không phải 
do người nam (Sura 3:47). Nhưng trong khi người Công Giáo tin Đức Mẹ đồng trinh cả trong khi sinh 
và sau khi sinh Chúa Giêsu, người Hồi Giáo cho rằng khi sinh Chúa Giêsu, Đức Mẹ không còn đồng 
trinh nữa (Sura 19:22-23). 

Thánh I-nhã nhiều lần tự xưng là kẻ hành hương. Ngài không chỉ dùng khi nói về chuyến hành 
hưong Giêrusalem, mà muốn nói về cả cuộc đời của ngài. Hành hưong là một chiều kích quan trọng 
trong linh đạo Kitô giáo được thánh I-nhã nhấn mạnh đặc biệt. Vì on gọi Dòng Tên là đi đến bất kỳ noi 


52 


Những Bước Đường Theo Chúa — Hổi Ký Thánh I-Nlĩã 


nào trên thế giới để giúp đỡ các linh hồn, theo lệnh Đức Thánh Cha, nên hành hưong gắn liền với đời 
sống các Giêsu hữu. Hành hưong cũng là một thực nghiệm quan trọng trong việc huấn luyện các Giêsu 
hữu. Thánh Phanxicô Xavier, một trong những môn đệ thân tín nhất của thánh I-nhã, sau này sẽ 
nói: "Muốn sống tốt ở đời này, chủng ta phải làm khách hành hương, đế đi bất cứ nơi đâu, đến nơi chúng 
ta có thê phục vụ Chúa. "(Thu gởi cha Francisco Mansilhas ngày 7.4.1545). 

Có lẽ vì thấy Thánh I-nhã nổi giận, mà lại sẵn kiếm và dao găm nữa! 

Thánh I-nhã tự cho là mình có bổn phận bảo vệ danh dự của Đức Mẹ, nhu các hiệp sĩ thuờng có bổn 
phận bảo vệ danh dự của nhũng nguời mình quý mến. 

Phong cách hiệp sĩ: kẻ nào xúc phạm danh dự nguời mình quí mến thì phải dùng kiếm hay dao găm 
để trả thù. 

Khi đọc Cuộc đời Đức Kitô và Tuyến truyện Các Thánh, có lẽ thánh I-nhã đã biết câu Chúa Giêsu 
nói với thánh Phêrô trong Vuờn Dầu: "Hãy xỏ gươm vào vỏ " (Mt 26,52). Vì thế diễn ra sự giằng co trong 
lòng ngài. 

Có lẽ là làng Pedrola, cách Zaragoza khoảng 40 km về phía tây. 

Cách tìm ý Chúa duới cả mức thô thiến! Thực ra không chỉ một mình thánh I-nhã làm nhu vậy. Thời 
Trung Cổ, nhiều nguời tin rằng loài vật biết thánh ý Thiên Chúa. Thánh I-nhã kế chuyện này có ý minh 
họa điều ngài nói ở số 14 là lúc ấy ngài còn tối tăm. Ớ Manresa, ngài sẽ đuợc soi sáng. 

Chắc là Igualada, ngay duới chân Montserrat, địa điểm nối tiếng về vải vóc và may mặc. 

LL —- Trang phục và vật dụng truyền thống của kh ách hành huong. 

Sau 20 ngày đuờng, vuợt qua khoảng 550 km, giờ đây thánh I-nhã sẵn sàng ra mắt Đức Mẹ Đen. 

Nghĩa đen là Núi Cua, vì nhìn từ xa, dãy núi giống hình một luỡi cua. Treo truyền tụng, ngày xua, 
khi còn nhỏ, Chúa Giêsu lúc vui choi đã cua dãy núi ấy ra nhu vậy. Trên núi có một số tu viện, đặc biệt 
có ngôi đền nối tiếng với tuợng Đức Mẹ Đen (La Moreneta, theo cách gọi của dân dị phuong) thu hút 
nhiều kh ách hành huong. Thánh I-nhã bắt đầu lên núi ngày 21.3.1522, lề thánh Biển Đức, tố phụ Dòng 
Biển Đức. Tuợng Đức Mẹ Đen đuợc tạc trong khoảng thế kỷ XII-XIII. Vuông Cung Thánh Đuờng hiện 
nay đuợc xây dựng vào cuối thế kỷ XVI, tuợng Đức Mẹ Đen đuợc đặt tại chính điện từ năm 1592. 

Bộ tiểu thuyết kiếm hiệp nhiều tập nối tiếng đuong thời, tuông tự những Anh hùng xạ điêu, Cô gái 
Đồ Long, Nửa cõi sơn hà ngày nay. 

Chắc thánh I-nhã nhó đến chuyện con trai của Amadis là Esplandian đã canh thức võ trang truớc 
tuợng Đức Mẹ trong dịp đuợc phong hiệp sĩ, nên ngài cũng muốn bắt chuớc. 

Trang phục gồm quần áo, mũ giày, phù hiệu và những phụ kiện khác. Thời thánh I-nhã, đầy tớ của 
một lãnh chúa mang trang phục giống nhau, đế nói lên mình là nguời của ai. Mang trang phục của Đức 
Kitô nghĩa là làm đầy tó' phục vụ đức Kitô, làm môn đệ Đức Kitô. Việc thay đối trang phục, dâng kiếm 
và dao găm cho Đức Mẹ, diễn tả quyết tâm bỏ đời sống cũ, phục vụ vua Tây Ban Nha, đế sống cuộc đời 


53 


Những Bước Đường Theo Chúa - Hổi Ký Thánh I-Nlĩã 


mới, phục vụ Đức Kitô. Sau này thánh I-nhã đòi ai muốn vào Dòng Tên phải mặc trang phục của Đức 
Kitô(HclOĨ). 

1 -Thánh I-nhã đến xin xung tội ở đan viện dòng Biển Đức. Đan viện này nổi tiếng khắp Châu Âu về 
phong trào canh tân. Nhung đối với khách hành huong thì Montserrat nối tiếng với tuợng Đức Mẹ Đen, 
mà nguời ta nói là hay làm phép lạ. Vô số kh ách hành huong đến cầu nguyện truớc tuợng Đức Mẹ 
Đen. Không biết vì Đức Mẹ Đen hay vì đan viện Biến Đức mà thánh I-nhã đến Montserrat. Có lẽ ngài 
đến vì lòng mộ mến Đức Mẹ, nhung Chúa cho ngài đến ngay điếm đang nhen nhúm ngọn lửa canh tân 
trong Hội Thánh đế chuẩn bị ngài góp phần vào công cuộc canh tân Hội Thánh. Ngay trong những ngày 
đầu, ngài gặp một linh mục nguời Pháp tên là Jean Chanon đuợc chỉ định giải tội cho khách hành 
huong. Có lẽ thánh I-nhã đã trình bày ý định xung tội chung cả đời, và cha Chanon trao cho ngài 
cuốn Ejercitatorỉo de la vida espirỉtual (Thực hành đời sống thiêng liêng) do viện phụ Montserrat là 
Garcia Jimenez de Cisneros soạn và in tại đan viện năm 1500, để ngài dọn mình. 

Ba ngày không phải là truờng họp cá biệt, vì thời ấy các tập sinh xung tội lần đầu, khi mới vào đan 
viện, còn lâu hon nữa. Trong ba ngày ấy, thánh I-nhã suy niệm theo các đề tài cuốn Thực hành đời Sống 
thiêng liêng đã dọn sẵn, xét mình, ghi lại các tội lỗi nhó' đuợc trên giấy.Hôm trước lề Truyền Tin, ngài 
đọc bản xét mình cho cha giải tội nghe và nhận an xá giải. 

Thời thánh I-nhã, các nhà thờ, đặc biệt trong các đan viện, thường có nhiều bàn thờ để các linh mục 
dâng lề độc tế, vì lúc ấy chưa có đồng tế như hiện nay. Noi mỗi bàn thờ, có một ảnh tưọưg Chúa Giêsu, 
Đức Mẹ hay các thánh. Hiện nay, tại Vưong Cung Thánh Đường Montserrat, từ ngoài đi vào theo đường 
lên viếng Đức Mẹ Đen, phía tay phải, trên tường ở gian thứ hai, có trưng bày một thanh kiếm tại noi xưa 
kia là noi thánh I-nhã dâng kiếm và dao găm cho Đức Mẹ Đen. Đó là một thanh kiếm phục chế. Thanh 
kiếm được cho là đích thực mà thánh I-nhã đã dâng cho Đức Mẹ hiện được lưu giữ và trưng bày tại nhà 
thờ của Dòng Tên ở số 27 Carrer Casp, Barcelona (Tây Ban Nha).Tại Loyola một thanh kiếm được cho 
là của thánh I-nhã cũng được lưu giữ và trưng bày, nhưng không phải chính thanh kiếm ngài đã dâng 
cho Đức Mẹ Đen. 

~ - 1 Mặc dầu đã dự tính đi Giêrưsalem từ 7 tháng trước, thánh I-nhã chưa cho ai biết, kế cả người nhà 
hay các cha giải tội trước. 

Lễ Truyền Tin, ngày 25 tháng 3. Đây là lễ bốn mạng của đan viện, nên được tố chức long trọng và 
có nhiều khách hành hưong. Thời thánh I-nhã, lề Truyền Tin là lễ kính Đức Mẹ. Sau Công đồng Vaticanô 
II, lề Truyền Tin được trả lại ý nghĩa ban đầu là mừng mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể. 

Trang phục hiệp sĩ, gắn liền với địa vị và danh vọng. 
t^Tức là chiếc áo dài bằng vải bố của khách hành hưong, đã may ở Igualada mấy hôm trước. 

Thánh I-nhã thực hiện đúng theo nghi thức tấn phong hiệp sĩ. Việc cầu nguyện kéo dài suốt 
đêm. Hiệp sĩ phải mặc áo giáp, mang kiếm và dao găm, quỳ bao lâu còn quỳ được. Muốn nghỉ, được 
phép đứng lên, nhưng không bao giờ được ngồi hay nằm. Buổi canh thức chỉ được thực hiện một lần 
trong đời, vào đêm hôm trước ngày được nhận làm người phục vụ một lãnh chúa. Trước khi canh thức, 
phải xưng tội và sau khi canh thức phải rước lễ. Chắc chắn thánh I-nhã muốn trở nên hiệp sĩ hay đầy tớ 
và môn đệ của Chúa Giêsu nhân ngày lễ mừng Chúa nhập thể. 


54 


Những Bước Đường Theo Chúa — Hổi Ký Thánh I-Nlĩã 


0^1 Chắc là sau khi dự lễ và rước lễ, theo đúng nghi thức tấn phong hiệp sĩ. Ngài vội vã ra đi đế kh ỏi ai 
nhận ra ngài đã bỏ quần áo hiệp sĩ để mặc quần áo của khách hành hưong. Trong thư ngày 7.8.1547, 
thánh I-nhã viết: "Ket thân với người nghèo, chủng ta sẽ trở thành bạn của Đức Vua muôn đời" và "Ai 
tự nguyện trở nên nghèo về của cải trần gian sẽ được giàu có về ân huệ của Thiên Chúa". 

Thành phố cảng, phía đông bắc Tây Ban Nha, cách Montserrat 30 km về phía đông nam. Từ 
Barcelona có tàu sang Ý đế đi Giêrusalem. 

Hình như năm 1519, thánh I-nhã đã tháp tùng công tước Najera, đồng thời là phó vưong Navarra, 
đến Barcelona nhân dịp vị này được vua Carlos trao huy hiệu hiệp sĩ Toisón de Oro (ngày 7 tháng 3 tại 
nhà thờ Chính Tòa), nên quen biết một số người ở Barcelona. Ngoài ra, lúc ấy có đoàn tùy tùng đông 
đảo đang theo Đức Giáo Hoàng tân cử Adrianô VI từ Tây Ban Nha đi Rô ma đăng quang, thánh I-nhã sợ 
bị những người trong đoàn ấy nhận ra. 

Cách Montserrat 20 km về phía bắc. Tại sao thánh T-nhẵ đến Manresa? Có phải chỉ đế tránh đoàn 
tùy tùng Đức Giáo Hoàng Ađrianô VI7CÓ phải chỉ dự trù ở lại mấy ngày? Có phải vì sau đó có bệnh 
dịch hạch nên ngài không được phép vào Barcelona? Hình như theo lời khuyên của cha Jean Chanon, 
ngài đến Manresa nghỉ ngơi và tĩnh tâm ít lâu để chuẩn bị đi hành hương Giêrưsalem. Nhưng có lẽ chính 
ngài cũng không ngờ là sẽ ở lại Manresa hơn 10 tháng. 

Thời thánh I-nhã, ở Tây Ban Nha hay có những nhà tế bần, phần nào như một trạm xá dành cho 
người nghèo, . Các nhà tế bần này thường cho những người không nhà không cửa ở trọ. 

Đây là những điều sẽ khởi đầu cuốn Linh Thao sau này. 

Cảnh sát thấy một người hành kh ất có bộ quần áo hiệp sĩ thì nghĩ là người ấy ăn cắp. 

Thánh I-nhã đến Manresa chiều tối ngày 25.3.1522. Bà Inés Pascual nhó' lại hình ảnh ngài trong lần 
gặp đầu tiên tại Manresa : "Không cao lớn mấy, nước da trang trẻo, hồng hào, nét mặt đẹp trai, đặc biệt 
ảnh mắt rất khiêm tốn. dáng vẻ rất mệt mỏi và chân phải khập khiễng. "Lúc ấy Manresa là một trung tâm 
công nghiệp bông vải nhỏ có khoảng 2000 dân, đa số làm nghề trồng, chế biến hay buôn bán bông 
vải.Ngài đến xin ở trọ tại nhà tế bần Santa Lucia bên ngoài tường thành. Đe trả ơn, ngài làm những công 
việc phục dịch tại nhả tế bần. Ban ngày, ngài đến một hang đá gần bờ bắc sông Cardoner, cách Nhà Thò' 
Lớn khoảng 500 mét, để cầu nguyện trong 7 giờ, và đánh tội 3 lần. Ngài dự lễ tại Nhà Thờ Lớn hay tại 
tu viện dòng Đaminh. Cha p. Arrupe viết: "Những ngày tháng ởMaresa, cùng với hàng loạt những soi 
sáng ở Cardoner, tạo nên một bước ngoặt Copernỉc nơi thánh I-nhã (cũng như việc khai sinh và đăc 
sủng Dòng về sau). Sự kiện môi khi cần xác định cụ thê anh em trong Dòng phải phục vụ tha nhân thế 
nào, thánh I-nhã suốt đời nhắc đi nhắc lại chuyện đã xảy ra cho tôi tại Manresa là một lời khắng định 
về liên hệ chặt chẽ giữa những soi sáng ngài nhận được ở đó - mang dấu ấn Ba Ngôi, như chủng ta đã 
thấy - với sự chuyến biến sang đời Sống tông đồ qua những chủ đề trọng tâm của Linh Thao, và với bước 
chuyến từ việc tông đồ cá nhân ban đầu sang việc tông đồ được định chế hóa trong Dòng Tên" {Cung 
cách hành xử của chúng ta, số 22, trong sống đặc sủng thánh ỉ-nhã, Hiển Linh 2001). 

Chắc thánh I-nhã bắt chước gương các vị thánh ẩn tu mà ngài đọc được trong cuốn Tuyển truyện 
Các Thảnh, thí dụ thánh Ônuphriô. Vị thánh này được kế là để tóc mọc dài che kín hết cả người. Dân 
chúng Manresa gọi ngài là Ông bao bo và chàng điên của Đức Kitô. Sau này, ngài rút ra được kinh 
nghiệm từ những việc hãm mình quá đáng ấy. Trong Linh Thao (82-89), cũng như trong các thư gởi các 


55 


Những Bước Đường Theo Chúa - Hổi Kỷ Thánh I-Nlĩã 


học viên Dòng Tên ở Coimbra hay gởi thánh Phanxicô Borja, ngài đều khuyên phải nhận định đế giữ 
điều độ. 

BTH Do hãm mình thái quá trong những ngày đầu ở Manresa, sức khỏe thánh I-nhã phần nào suy sụp, và 
tâm lý phần nào rối loạn. Ma quỉ thừa co đế lừa gạt ngài. Ban đầu, ngài chua biết hình dạng con rắn là 
gì, nhung về sau ngài biết đó là ma quỉ bày trò cám dồ ngài (xem số 31). Dầu vậy, ma quỉ tiếp tục quấy 
rối ngài nhu vậy trong 15 năm, nghĩa là cho tới khi ngài định cu tại Rô ma. 

Trong thu ngày 18.6.1536 gởi nữ tu Teresa Rejadell, thánh I-nhã viết: "Chiến thuật tống quát của kẻ 
thù đối với những nguời bắt đầu muốn phục vụ Thiên Chúa là gợi lên những trở ngại và khó kh ăn. Đó 
là đòn đầu tiên. Thí dụ: làm sao mi có thể sống suốt đời khố hạnh nhu vậy, không gia đình, không bè 
bạn, không của cải, sống đon độc, không lúc nào đuợc nghỉ ngoi? Muốn đuợc rồi linh hồn, cần gì phải 
cực kh o nhu vậy?" Ngài cho biết là ma quỉ chỉ nêu lên những khó khăn, cố làm cho nguời ta nghĩ là 
mình sẽ phải chịu đựng lâu dài, mà không đả động gì đến những an ủi, những nâng đỡ mà Thiên Chúa 
sẽ ban đế nguời ta vuợt qua đuợc. Ngài thêm: "Kẻ thù chẳng quan tâm việc nó nói thật hay nói dối, mục 
đích duy nhất của nó là thắng đuợc chúng ta." 

- ^ Mặc dầu thánh I-nhã lấy lại đuợc bình an, nhung hình ảnh con rắn tuyệt đẹp và ý nghĩ trên đây báo 
hiệu dông tố sắp đến. 

Chắc là Nhà Thờ Lớn. Xua kia, Manresa từng là noi đặt tòa giám mục, và nhà thờ này từng là Nhà 
thờ Chính Tòa. 

Có lẽ thánh I-nhã dùng cuốn Sách Các Giờ Kinh, trong đó có các giờ kinh thần vụ, và thuờng có cả 
Bài Thuong Khó theo thánh Gioan hay Bài Thuong Khó họp tuyến dựa trên 4 Tin Mừng. Năm 1598, 
cha Balduin Delange cho biết là vào năm 1551, thánh I-nhã có nói với cha ấy là ngài đã dùng quyến sách 
ấy lúc ngài mới hoán cải. X. FN 1: 392, 5. Thời ấy, linh mục cử hành thánh lề bằng tiếng Latinh. Hầu 
hết giáo dân không hiểu gì, nên thuờng đọc và suy ngắm cuộc Thuong Khó của Chúa Giêsu. về hát lề 
trọng thể, và hát kinh thần vụ, suốt đời thánh I-nhã vẫn thích. Năm 1554, ngài nói với cha 
Ribadeneứa: "Theo sở thích và thiên hướng cá nhân, chắc tôi ấn định việc hát lê và hát kinh thần vụ 
trong Dòng. Tôi không làm như vậy vì Chúa cho tôi hiếu là Chúa không muốn điều đó: Chúa không 
muốn dùng chủng ta đế ca hát trong nhà thờ, nhưng muốn chúng ta làm những việc khác đế phục vụ 
Chúa." (Scripta de Sancto Ignatio de Loyola, M.I; series 4, vol I, 1904-1918, trang 418). 

d421 Sau này, thánh I-nhã viết trong Qui Tắc Nhận Định Thần Loại: "Chỉ một mình Thiên Chúa Chúa 
chúng ta mới ban cho linh hồn sự yên ủi không có nguyên nhân truớc; bởi vì đặc điểm của Đấng Tạo 
Hóa là vào, ra, thúc đẩy linh hồn, lôi cuốn trọn linh hồn vào tình yêu mến Thiên Chúa uy linh" (LT 330, 
bản dịch của Đinh Văn Trung). 

Thánh I-nhã ngạc nhiên vì lúc ấy còn non nớt, chua từng trải trong đời sống thiêng liêng. Thật ra, 
ngài bắt đầu một giai đoạn khó khăn, thuờng đuợc các tác giả tu đức gọi là giai đoạn thanh luyện: tâm 
hồn cảm thấy tối tăm, khô khan, chán nản, cả đến tuyệt vọng. Thuật ngữ thánh I-nhã dùng đế chỉ tình 
trạng này là sầu khô. Đây là một phần trong diễn biến khá bình thuờng noi một tâm hồn muốn tiến tới 
trên đuờng thiêng liêng. 

l iếng nguời Tây Ban Nha thuờng dùng để chỉ Vua Tây Ban Nha. 


56 


Những Bước Đường Theo Chúa - Hổi Ký Thánh I-Nlĩã 


Các nhà nghiên cứu về tiểu sử thánh I-nhã đã bỏ ra nhiều công sức đế nhận diện nhân vật này, nhung 
cho đến này vần chua có kết quả nào. 

X. 2 Tm 2,3-10. Thánh Phao lô so sánh đời sống của nguời tông đồ với đời sống của một chiến binh, 
một vận động viên, một nông dân. Ngài khuyên nguời môn đệ 'đồng lao cộng khô như một người lỉnh 
giỏi của Đức Kitô Giêsu'vầ chia sẻ: "Tôi cam chịu mọi sự, đế mưu ích cho những người Thiên Chúa đã 
chọn, đê họ cũng đạt tới Ơ 11 cứu độ trong Đức Kitô Giêsu, và được hưởng vinh quang muôn đời. " Thời 
Trung Cố, nguời ta thuờng dùng hình ảnh chiến sĩ, chiến đấu, chiến truờng, đế chỉ nguời hiến thân cho 
Chúa trong đời tu hay đời tông đồ. Bản Định Thức Thể Chế Dòng Tên nói về nguời muốn vào 
Dòng: "chiến đấu cho Thiên Chúa dưới cờ Đức Kitô" (ĐT 1. Trong thu gởi anh em Dòng Tên ở Học 
viện Coimbra, ngày 27(7).5.1547, thánh I-nhã cũng viết: "Hơn bất cứ điều gì khác, anh em phải đảnh 
thức nơi mình lòng yêu mến tỉnh ròng đối với Chúa Giêsu Kitô, lòng ước ao tôn vinh Người và cứu rôỉ 
các linh hồn mà Người đã cứu chuộc. Vì trong Dòng này, anh em là chiến sĩ với một danh hiệu đặc biệt 
và một lương bông đặc biệt." Điều này hoàn toàn không bao hàm ý nghĩa quân sự trong đời tu nói chung, 
hay trong Dòng Tên nói riêng. 

Thời ấy, nguời ta thuờng chỉ xung tội ruớc lễ mồi năm một lần trong mùa Phục Sinh. Việc xung tội 
và ruớc lề hằng tuần có lê do cha Jean Chanon ở Montserrat khuyên thánh I-nhã. Đời sống thiêng liêng 
của ngài tập trung ở bí tích Hòa Giải và bí tích Thánh Thể (tức là thanh luyện và kết hiệp). Sau này, ngài 
và Dòng Tên sẽ cổ võ việc năng xung tội ruớc lễ, cả đến ruớc lễ hằng ngày. Mãi đến đầu thế kỷ XX, 
Đức Thánh Giáo Hoàng Piô X mới cho phép và khuyến khích việc ruớc lễ hằng ngày. 

Nhà Thờ Lớn, lúc ấy không còn là nhà thờ Chính Tòa nữa, nhung dân chúng vẫn quen gọi nhu vậy. 

Chắc là một linh mục kinh sĩ. 

Thánh I-nhã nghĩ là một linh mục tài cao đức trọng sẽ giúp ngài thoát đuợc các bối rối. 

Xua kia thánh Phaolô cũng cảm nhận sâu xa tình trạng bi đát ấy: "Tôi thật là một nguời khốn nạn! 
Ai sẽ giải thoát tôi kh ỏi thân xác phải chết này ?" (Rm 7,24). 

- -- Mặc dầu chua đuợc học và cũng chua có kinh nghiệm, thánh I-nhã đã có linh cảm chính xác về 
phuong thuốc chữa trị bệnh bối rối. 

Khoa su phạm của Chúa: dồn nguời muốn tiến tới trên đuờng thiêng liêng đến chồ phải nhìn nhận 
bản thân không tự cứu đuợc mình (tự độ), mà mọi nguời khác cũng không ai cứu đuợc mình (tha độ), 
đế nguời ấy tìm on giải thoát noi một mình Thiên Chúa. Nhu thánh Phaolô: "Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức 
Kỉtô Gỉêsu, Chúa chủng ta " (Rm 7,25). 

Phải gọi là tu viện mới đúng, nhung thánh I-nhã thuờng không phân biệt đan viện của dòng chiêm 
niệm với tu viện của dòng khất thực. Tu viện này ở cách Nhà Thờ Lớn chừng 500 mét về phía tây, hiện 
nay đã bị phá hủy. 

Có lẽ tuông ứng với 7 giờ kinh thần vụ thời ấy: kinh đêm (nửa đêm), kinh sáng (khoảng 6 giờ), kinh 
giờ ba (9 giờ), kinh giờ 6 (12 giờ trua), kinh giờ 9(15 giờ), kinh chiều (khoảng 18 giờ), và kinh tối 
(khoảng 21 giờ). 

Đe dự giờ kinh đêm của tu viện. 


57 


Những Bước Đường Theo Chúa — Hổi Ký Thánh I-Nlĩã 


Sau này, thánh I-nhã khuyên nguời gặp sầu kh ố chắng nhũng phải trung thành mà còn phải tăng 
cuờng việc cầu nguyện và hãm mình (Lt 319). 

Thánh I-nhã phần nào giống Giona bị xô xuống vực thẳm: "Ngài đã ném con vào vực sâu, giữa lòng 
biến, làn nuớc mênh mông vây bọc con, sóng cồn theo nuớc cuốn, Ngài đế cho tràn ngập thân này" (Gn 
2,4). Chúng ta cũng có thể nghe vang vọng lời cầu xin của nguời lâm con cùng kh ốn: "Từ vực thẳm, con 
kêu lên Ngài, lạy Chúa" (Tv 129,1). Cảm nghiệm vực thẳm là một chặng đuờng rất quan trọng đế một 
nguời biết đặt trọn tin tuởng noi một mình Thiên Chúa. 

1 —-’h Thánh I-nhã bị cám dỗ tự tử. Bản văn nói rõ về một hố sâu (agujero) trong phòng. Thật khó hình 
dung đuợc là có một hố sâu trong một phòng nhỏ tại tu viện. Có nguời nghĩ đó là một lồ trên tuờng. 
Nhung theo thói quen của dòng Đaminh, phòng dành cho kh ách trọ thuờng ở tầng trệt, nên thánh I-nhã 
có lao ra cũng chẳng hề hấn gì! Có nguời phỏng đoán là tu viện xây dựng bên cạnh một vực sâu, lao 
mình ra kh ỏi lồ thì roi xuống vực sâu. Tiếc là tu viện ấy đã bị phá hủy từ lâu, nên chúng ta khó kiếm 
chứng đuợc. 

Có thế nói kinh nghiệm của thánh I-nhã phần nào tuông tự kinh nghiệm Chúa Giêsu cảm thấy bị 
Thiên Chúa bỏ roi trên thập giá: "Lạy Thiên Chúa! Lạy Thiên Chúa! Sao Ngài bỏ rơi con ?" (Mc 15,34). 

Cuốn Tuyển truyện Các Thánh, mà thánh I-nhã đọc ở Loyola, có thuật chuyện thánh Anrê Tông đồ 
nhịn ăn đế cầu xin Chúa thuong một kẻ tội lỗi. Một ông già tên là Nicôla đến gặp thánh Anrê: "Thưa 
thầy, suốt 60 năm qua, tôi luôn luôn ham mê sắc dục. Tôi đã nghe được Tin Mừng và xin Chúa ban ơn 
thanh sạch. Nhưng ỷ tưởng xấu vân luôn luôn ở trong đáy lòng tôi, nên khi bị cám dô, tôi lại ngựa quen 
đường cũ. Một hôm, dục vọng bừng lên, tôi quên mất Tin Mừng vân mang trên mình, tôi đến nhà chứa, 
gặp một cô gái xấu, nhưng cô này nói ngay.o ng già, đi ra khỏi đây, đừng đụng vào tôi. Không đuợc 
buớc qua cửa, vì tôi thấy noi ông những điều kỳ diệu. Rất ngạc nhiên về lời cô gái, tôi nhớ có mang Tin 
Mừng trong người. GIỜ đây, thầy là bạn của Thiên Chúa, xin cầu nguyện cho tôi. " Nghe vậy, thánh Anrê 
bắt đầu cầu nguyện, từ giờ thứ ba đến giờ thứ chín. Khi chồi dậy, ngài không muốn ăn và tự nhủ: "Tôi 
sẽ không ăn gì hết cho tới khi biết Chúa thương đến ông già ấy." Sau khi nhịn ăn 5 ngày, ngài nghe có 
tiếng nói: "Anrê, con xin ơn cho ông già được rồi đấy; nhưng cũng như con đã hãm mình bằng việc ăn 
chay, nếu muốn được cửu, Ông ấy cũng phải thanh luyện bằng việc kiêng thịt và đền tội." Trong sáu 
tháng, ông già chỉ ănbánh mì và uống nuớc lã. Sau đó, đầy công phúc, ông ấy đã đuợc an nghỉ. Còn 
thánh Anrê thì nghe có tiếng nói: "Nhờ lời cầu nguyện của con, Ta đã tìm lại được người đầy tớ đi 
lạc." Thánh I-nhã muốn bắt chuớc để đuợc Chúa ban an. 

Thánh I-nhã làm hết cách, chỉ sợ một điều là phạm tội. 

Ma quỉ cố vớt vát lần chót. 

"Đặc điểm của Thiên Chúa và của các thiên thần của Ngài trong những thúc đẩy của Ngài và của 
các thiên thần là ban sự hoan hỉ và niềm vui thiêng liêng chân thật, trong khi gạt bỏ đi mọi sự buồn rầu 
và xáo động do kẻ thù gây ra; đặc điếm của kẻ thù này là chiến đấu chống lại sự hoan hỉ và sự yên ủi 
thiêng liêng kia bằng cách đua ra những lý do (chỉ có dáng vẻ) bề ngoài, những cái xảo diệu và những 
lừa đảo liên tiếp" (Lt 329, bản dịch của Đinh Văn Trung). 

Thánh I-nhã thấy rõ chính mình cũng nhu không ai khác làm đuợc gì: chính Chúa đã thuong giải 
thoát ngài. Có thể so sánh tâm trạng của ngài với tâm trạng của nguời bị lưu đày được Chúa giải 


58 


Những Bước Đường Theo Chúa - Hổi Ký Thánh I-Nlĩã 


thoát: "Khỉ Chúa dẫn tù nhân Sion trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu 
cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng" (Tv 125,1-2). 

Nguyên văn là giúp đờ các linh hồn. Đừng hiếu cụm từ này theo nghĩa chỉ giúp phần hồn chứ không 
giúp phần xác. Cụ thể là chính thánh I-nhã thuờng giúp đỡ nguời khác cả về phần hồn cũng nhu phần 
xác. Phải hiếu chính xác là giúp đõ' nguời khác. Đây là lần đầu tiên thánh I-nhã nói về giúp đờ các lỉnh 
hồn, điều sẽ làm ngài bận tâm suốt đời, coi đó là điều đặc trung Chúa muốn ngài thực hiện để phục vụ 
Đức Kitô. 

Trong số những sách mà thánh I-nhã đã đọc và suy niệm tại Manresa, có cuốn Guong Chúa 
Giêsu. Ngày nay, chúng ta biết tác giả là Thomas a Kempis, nhung vào thời thánh I-nhã, nguời ta nghĩ 
tác giả là Jean Gerson, nguyên chuởng ấn Đại Học Paris. Thánh I-nhã gọi thân mật cuốn Guong Chúa 
Giêsu là Cuốn Gerson Nhỏ: "Tại Manresa, lần đầu tiên tôi được đọc Cuốn Gerson Nhỏ, và từ đó không 
có cuốn sách đạo đức nào tôi thích hơn. " Cha L. G. da Câmara cũng cho biết suốt đời, ngày nào thánh 
I-nhã cũng đọc một chuông trong cuốn Guong Chúa Giêsu. X. FN 1: 584. 

Thánh Phaolô cảnh giác: "Chỉnh Satan cũng đội lốt thiên thần sảng láng" (2 Cr 11,14). Đen giai 
đoạn này, thánh I-nhã tỏ ra đã thành thạo về nhận định thần loại. Sau này, ngài khuyên nguời tập Linh 
Thao: "Chủng ta phải chủ ỷ nhiều đến diễn biến của các ỷ tưởng và nếu phần khởi đầu, phần giữa và 
phần cuối, tất cả đều thật là tốt, hướng về sự thiện trọn vẹn, thì là dấu hiệu của thiện thần; nhưng nếu 
diễn biến của các ỷ tưởng (do thần) đưa tới, kết thúc bằng một điều nào đó xẩu hoặc làm cho đãng trí, 
hoặc bang một điều nào đó không tốt bằng điều mà trước đó linh hổn đã định làm, hoặc nếu diên biến 
đó làm cho linh hồn suy nhược hoặc lo lẳng hoặc bối rối bằng cách cất khỏi linh hồn sự bằng yên, sự 
êm lặng và sự an tĩnh mà linh hồn đã có trước kia, thì là dấu hiện rõ ràng điều đó đến từ ác thần, kẻ thù 
chong lại ích lợi và phần rỗi đời đời của chúng ta " (Lt 333, bản dịch của Đinh Văn Trung). Trong thư gởi 
nữ tu Teresa Rajedell ngày 11.9.1536, thánh I-nhã viết: "Điều sau đây thường xảy ra cho những người 
siêng năng cầu nguyện hay chiêm niệm. Họ thấy khó ngủ vì ngay khỉ lên giường, họ nghĩ về đề tài suy 
ngắm, và cứ nghĩ về điều ấy, nên không ngủ được. Chỉnh kẻ thù lợi dụng lúc ấy đế gợi lên trong tâm tri 
họ những ỷ tưởng lành thánh. Nó chỉ nhắm một mục đích là làm cho người ta mất ngủ đế thế xác mệt 
mỏi. Phải dứt khoát tránh. Muốn làm được điều này đỉềukỉa thì thế xác phải mạnh khỏe. Nếu chị ốm 
yếu, tôi không biết chị sẽ làm được gì. Thế xác mạnh khỏe có thế giúp rất nhiều đế người ta làm điều tốt 
hay điều xấu: những kẻ hư hỏng với thói quen xấu sẽ làm điều xấu, còn những người hoàn toàn sống 
cho Chúa và có thói quen tốt sẽ làm điều tốt. " 

Ở đây, thánh I-nhã khám phá một qui tắc hết sức quan trọng trong thuật nhận định thần loại: an ủi 
không có nguyên nhân truớc (Lt 336). 

d221 CÓ thế nói đến đây, giai đoạn thanh luyện đã hoàn tất. Thánh I-nhã bắt đầu đuợc Thiên Chúa soi 
sáng bằng những chân lý mặc khải. 

LLtil Thánh I-nhã bắt đầu đuợc Thiên Chúa đua vào kinh nghiệm thần bí. 

d221 Trong các sách kinh thời ấy thuờng có những lời cầu nguyện với riêng từng Ngôi trong Ba Ngôi 
Thiên Chúa. Chắc thánh I-nhã đọc các kinh ấy. 

vẫn là tu viện dòng Đaminh. 


59 


Những Bước Đường Theo Chúa — Hổi Ký Thánh I-Nlĩã 


Một họp âm thường gồm ba nốt chính, thí dụ do-mi-sol hay fa-la-do. Mỗi phím đàn vẫn là một nốt 
riêng, nhưng ba phím làm thành một họp âm: ba trong một, và một mà ba. 

Biểu hiện đầu tiên về ơn nước mắt, rất thường gặp trong toàn bộ đời sống thiêng liêng của thánh I- 
nhã (x. các số 33, 98, 100, 101), mà chúng ta không thấy có trường họp tưong tự trong nền văn học tu 
đức Công Giáo. Các nhà nghiên cứu ghi nhận trong tập Nhật Kỷ Thiêng Liêng sau này của thánh I-nhã, 
có 175 lần đề cập việc ngài chảy nước mắt. Trong thư gởi Nicolas Gaudano (Rôma 22.11.1553), thánh 
I-nhã cho biết: "Đừng nằng nặc xỉn ơn nước mắt: đó là điều không cần thiết, không tuyệt đối tốt hay 
thích hợp đối với mọi người... Một số người được ơn này vì nơi họ những rung động ở phần thượng đăng 
của linh hồn có hồi ứng ở phần hạ đắng, hoặc vì Thiên Chúa thấy điều ấy thích hợp với họ nên ban cho 
họ. Dầu sao, điều ấy không làm cho họ có đức ái lớn hơn, hoặc khiến họ làm được nhiều điều tốt hơn 
những ai không được ơn ấy, tuy đức ái ở phần thượng đắng của những người này không hề kém. " (Ep 
V, 513). 

I97H Mầu nhiệm Ba Ngôi là CO' sở, đồng thời là đỉnh cao của nền thần bí của thánh I-nhã. Điều này rõ 
ràng nhất trong tập Nhật ký thiêng /iêngcủã ngài. Xin cũng đọc thêm bài "Nguồn hứng Ba Ngôi trong 
lỉnh đạo thánh I-nhã "của cha p. Arrupe, S.J; trong Sống đặc sủng thánh I-nhã, Hiến Linh 2001. 

---9 Mọi loài thụ tạo đều xuất phát từ Thiên Chúa Duy Nhất và Ba Ngôi. 

*- '"9 Mấy lần thánh I-nhã nói không nhớ hết được chi tiết các on đã nhận (x. số 96). 

999 XemMt 3,8.10; 7,17-19; 13,8; Lc 3,8-9; 6,43; 13,9. Đây là điều rất quan trọng trong linh đạo thánh 
I-nhã: hiệu quả tông đồ sẽ chi phối các qui định co bản về đời tu trong Dòng Tên. 

9991 Nguyên văn là tiếp xúc với các linh hồn. 

999 Thay đối bên ngoài thứ ba, sau thay đối về ngủ nghỉ (số 26) và về ăn uống (số 27). Thánh I-nhã thay 
đối do hai nguyên nhân: on an ủi và kết quả tông đồ. Trong thư gởi cha Antonio Araoz, S.J., ngày 
31.10.1547, thánh I-nhã viết: "Xác cũng như hồn đều do Chúa, phải gìn giữ đế phục vụ Thiên Chúa chi 
tôn. Vì vậy, phải lo đàng hoàng cho cả hai, vì yêu mến Đấng là Tạo Hóa và Chúa chủng ta." 

999 Sau mầu nhiệm Ba Ngôi và mầu nhiệm Sáng Tạo, thánh I-nhã được on soi sáng về mầu nhiệm Thánh 
Thể. 

999 X. Các số 41, 48. 

99il Cha J Dc Guibert nhấn mạnh hai nét : (1) các thị kiến này rất nghèo về hình ảnh; (2) tuy nhiên, các 
thị kiến này ảnh hưởng sâu xa và lâu dài noi thánh I-nhã. Theo tác giả này, chúng ta không giải thích 
được thấu đáo nếu đó chỉ là những thị kiến bằng hình ảnh, cho dù có nguồn gốc ngoại nhiên. Nội dung 
của các thi kiến ấy được diễn tả qua những hình dạng thị giác và theo mức độ những hình ảnh này có thể 
bộc lộc được. Nhưng các hình ảnh thánh I-nhã thuật lại chỉ có thể cho ngài biết những chân lý so sài 
nhất về Ba Ngôi. Giả như đó chỉ là những ảo giác thì lại càng khó giải thích hon nữa. Do đó, phải nhìn 
nhận là ngay từ Manresa, các ân huệ thánh I-nhã nhận được thực chất là những on soi sáng cao trọng, 
đó Thiên Chúa trục tiếp phú ban cho trí khôn ngài, còn các hình ảnh ngài ghi nhận chỉ là hiệu ứng của 
on soi sáng ấy trên một tâm hồn dễ rung động nhưng thiếu hình ảnh tượng trung thích họp với bình diện 
nhận thức này (La Spỉrỉtualỉté de la Compagnie deJésus, Esquisse hỉstorique, Rome 1953, trang 13-14). 


60 


Những Bước Đường Theo Chúa - Hổi Ký Thánh I-Nlĩã 


CÓ lẽ là nhà thờ tại đan viện Thánh Phao lô An Tu, dòng Xitô, ở phía đông nam Manresa. 

4^41 Sự kiện này diễn ra vào cuối tháng 8 hay đầu tháng 9 năm 1522, thuờng đuợc gọi là ơn Soi Sáng 
Cardoner. Đây là cao điểm của 'giảo án'mà 'thầy gi ào' Thiên Chúa dành cho 'học trò' l-nhà. Hình nhu 
những gì Thiên Chúa ban không phải là điều này hay điều kia, nhung là một ánh sáng siêu nhiên mãnh 
liệt giúp thánh I-nhã xác tín về các chân lý đức tin đã đuợc dạy truớc đó, đồng thời xác tín về an gọi 
tông đồ ngài đã bắt đầu nhận ra. Điều này chắng những đuợc coi là cốt lõi của Linh Thao, mà còn đuợc 
coi là hạt giong sẽ nảy nở thành Dòng Tên. Có thế so sánh với kỉnh nghiệm Giođan : phần nào nhu Chúa 
Giêsu khi chịu phép rửa, thánh I-nhã đuợc Thiên Chúa cho biết kế hoạch cứu độ và vai trò mình phải 
thể hiện trong kế hoạch ấy. Xem p. Cantin, L 'ỉllumỉnatỉon du Cardoner, Sciences ecclésiastiques, lanvier 
1955; p. Arrupe, ơn Soi Sáng Cardoner, trong bài Nguồn hứng Ba Ngôi của đặc sủng thảnh I-nhẫ, Hiển 
Linh 2001. 

4441 Xem số 19 về vật thế hình dáng con rắn có nhiều điếm lấp lánh nhu con mắt. 

4451 Nhờ ánh sáng của on nhận đuợc tại Cardoner, thánh I-nhã nhận ra con ran đẹp vẫn thuờng xuất hiện 
chính là ma quỉ đến cám dồ ngài. Phần nào như Chúa Giêsu trong hoang mạc nhận ra ma quỉ cám dồ về 
vinh hoa trần gian đã xua đuối: "Xéo đi" (Mt 4,11). 

4421 Có lẽ vào mùa hè năm 1522. Thánh I-nhã hãm mình thái quá nên bị bệnh, chúng ta cũng chang lấy 
gì làm lạ, 

4221 Trước đây thánh I-nhã khốn kh o mấy tháng vì thấy mình tội lồi. Giờ đây đến cám dồ ngược lại : 
ngài thấy mình thánh thiện! Có thể đây là tiếng chuông báo hiệu Chúa sắp dẫn ngài vào trường huấn 
luyện đức khiêm tốn. 

4211 Xem số 91. 

4221 Sau cơn bệnh này, thánh I-nhã xin từ nhiệm Be Trên Cả Dòng Tên (xem thư ngày 30.1.1551), nhưng 
các cha đầu tiên không chấp thuận. 

4221 Nhân dịp gần chết ở Manresa, thánh I-nhã liên tưởng đến hai lần gần chết khác. Cả ba lần ngài đều 
không sợ chết. Tuy nhiên, chúng ta thấy rõ những bước tiến thiêng liêng. Lần đầu, ngài không sợ, vì 
nghĩ mình là người công chính. Lần thứ hai, ngài không sợ, nhưng hối tiếc vì đã phí phạm on Chúa. Lần 
thứ ba, ngài vui mừng, hắn là vì chết thì được kết hiệp trọn vẹn và vĩnh viễn với Chúa. Cái tôi của ngài 
dần dần nhường chồ cho Chúa. 

4211 Lúc này thánh I-nhã được dân chúng Manresa quí mến, nên chính làng đứng ra lo việc chữa trị. Ngài 
được đưa đến nhà ông Antonio Benito Ferrera. Ngài nhớ rõ gia đình này vì sau đó một người con trong 
gia đình sẽ giúp việc cho ông Baltasar da Faria là đại diện vua Bồ Đào Nha tại Rô ma từ năm 1543 đến 
năm 1551, mà thánh I-nhã quen biết. 

4221 Trước đó, thánh I-nhã đã giúp nhiều người, đặc biệt là các phụ nữ, học giáo lý và tập cầu nguyện. 
Người ta rất kính trọng ngài, gọi ngài là ông thảnh. 

4211 Thánh I-nhã thường chỉ mặc một cái áo dài, đầu trần, chân không, nên các bà thấy là phải ăn mặc 
đầy đủ hon mới chịu nổi cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông. 


61 


Những Bước Đường Theo Chúa — Hổi Ký Thánh I-Nlĩã 


kTTd LÚC thánh I-nhã khỏe lại, có thế làm việc tông đồ được, thì mùa xuân đã đến. Đây là thời gian thuận 
tiện đế đáp tàu từ Barcelona sang Ý, xin phép Đức Thánh Cha tại Rô ma, rồi phải đến Venezia vào mùa 
hè để đáp tàu hành hương đi Giêrusalem. Manresa đã để lại dấu ấn không bao giờ phai mờ được nơi 
thánh I-nhã và trong Dòng Tên. Tính từ ngày rời Barcelona đến ngày trở lại Barcelona lần đầu, thánh I- 
nhã dành ra xấp xỉ một năm cho cuộc hành hương. Ngài chỉ ở trên Đất Thánh 18 ngày. So với thời gian 
ở Manresa, ngài không được nhiều ơn đặc biệt lắm. Tuy nhiên, ngài thuật lại chuyến đi khá kỳ. Tại sao 
? Chắc không phải chỉ vì đã lớn tuổi, ngài miên man với quá khứ. Chính ngài nói đó là thời gian ngài 
thực tập đức tin, đức cậy và đức mến. Đó là những ngày tháng không hẳn là được soi sáng và an ủi mãnh 
liệt, trái lại phải trải qua nhiều gian khổ và nguy hiểm, lúc được đón tiếp và giúp đỡ, lúc bị từ chối và 
xua đuổi. Đó là điều ngài chờ mong nơi các Giêsu hữu, những người sẽ phải đi đây đi đó khắp mặt đất 
để giúp đỡ các lỉnh hồn. Chính vì vậy, trong Hiến Chương Dòng Tên, ngài ấn định hành hương là 
một thực nghiệm cho tập sinh, điều trước đó chưa từng có trong các dòng tu. 

Chính xác là khoảng giữa tháng 2. 

1 Một số người theo tiễn chân thánh I-nhã đến tận cầu Vilomara trên sông Llobregat, cách Manresa 5 
km. 

Cách Manresa chừng 50 km về phía đông nam. Lúc ấy Barcelona là một thành phố có 30.000 dân 
và có tường thành dài 5 km bao quanh. Tại Barcelona, ngài ở trọ nhà bà Inés Pascual (ngài đã quen tại 
Manresa), gần bến cảng. Theo José Ignacio Tellechea Idígoras, có lẽ bà Inés Pascual là người phụ nữ 
duy nhất trên đời được thánh I-nhã gọi là mẹ ựgnatius of Loyola, The Pilgrim saint, Loyola University 
Press, Chicago, 1994, trang 228). Cha w. J. Young, S.J., cho biết "Thánh I-nhã luôn luôn coi bà như là 
mẹ của ngài, và hết sức kỉnh trọng bà”(Letters of St. Ignatỉus of Loyola, Loyola University Press, 
Chicago, Illinois 1959, trang 4). 

Thánh I-nhã không nói rõ là ngài đi Giêrusalem, chỉ nói đi Rôma thôi, vì sợ cám dồ hư vinh, nên 
người ta nghĩ cần phải biết tiếng Ý. 

L=^Công tước xứ Cardona là người thuộc hàng quí phái và nổi tiếng nhất ở xứ Catalunya. Ngoài ra, 
thánh I-nhã biết em gái hay chị của công tước, vì đó chính là vợ của công tước xứ Nájera mà ngài từng 
giúp việc. 

Nguyên văn: có các nhân đức. Đe ý: (1) chiều sâu thiêng liêng của chuyến hành hương: ba nhân đức 
đối thần; (2) thánh I-nhã đặt đức mến lên đầu. 

Không chịu có người cùng đi, không có tiền mà được người ta cho đi tàu, chỉ còn phải mang bánh 
mì khô đủ cho mình ăn, thế mà thánh I-nhã phải bối rối. Điều then chốt là vì ngài muốn chỉ trông cậy và 
tin tưởng nơi một mình Thiên Chúa thôi. Chắc chắn thái độ của ngài phần nào 'cực đoan', nhưng phải 
nhớ là ngài đang muốn thực tập đức cậy, đức tin và đức mến. Xưa kia tổ phụ Abraham quyết định hiến 
tế Isaac chang phải là 'cực đoan' sao? "Con chồn có hang, con chim có tô, Con Người không có chô dựa 
đầu " (Lc 9,58) chắng phải là 'cực đoan' sao? Đây không còn phải là vấn đề họp lý nữa, nhưng là đòi hỏi 
siêu lý. Đúng là "trái tỉm có những lý lẽ mà lý trí không hiểu được" (Pascal). Thánh I-nhã đang được 
Thiên Chúa huấn luyện để có kh ả năng làm tông đồ trong bất kỳ hoàn cảnh nào, như thánh Phaolô: "Tôi 
Sống thiếu thốn cũng được, mà Sống dư dật củng được. Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hay 
túng bấn, tôi đã tập quen cả. Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết." (P14,12-13). Sau này, 
trong thư gởi cha Nicolas Bobadilla năm 1543, thánh I-nhã viết: "Neu đôi khỉ phải thiếu thốn, tôi nghĩ 


62 


Những Bước Đường Theo Chúa - Hổi Ký Thánh I-Nlĩã 


rằng Thiên Chúa có ỷ thử tôi, cho tôi cơ hội đế có công phúc hơn trong việc phục vụ, ca ngợi và tôn vinh 
Người." 

1^1 Thánh I-nhã sợ nếu nói đi hành hương Giêrusalem sẽ được người ta coi là đạo đức, thánh thiện. Đây 
chính là đề tài trao đối giữa ngài và cha L. G. da Câmara, sau đó dẫn đến việc ngài kế lại cho cha ấy 
chép tập Hồi Ký này. 

Vì nếu người ta biết một nhà quí tộc, một hiệp sĩ, từ bỏ đời sống thế gian để sống nghèo và chuyên 
chăm cầu nguyện, ngài sê được người ta kính nể, ca ngợi. 

Đây là những đồng tiền có mệnh giá thấp nhất ở Tây Ban Nha, tương tự tờ 100 đồng ở Việt Nam, 
đồng cent ở Hoa Kỳ. 

Sau này, trong thư gởi Jacobo Crescenzi ngày 14.6.1544, thánh I-nhã viết: "Với lời kh ấn thanh bần, 
tôi không muốn đồng tiền nào lẻng xoẻng trong túi khi mình chết." 

Khoảng giữa tháng 3 năm 1523. 

^Xem số 21. 

Cha Ribadeneira cho biết trong hai năm đầu, kế từ khi hoán cải, hễ nghe nói ở đâu có một người 
được tiếng là thánh thiện, thánh I-nhã liền tìm đến, chủ yếu là đế xem hai bên có tâm đầu ỷ hợp 
không (FN II, 327-328). Có lẽ như trước kia Chúa đã dồn thánh I-nhã chỉ cậy dựa nới một mình Chúa 
để thoát bệnh bối rối, thì nay Chúa cũng đòi thánh I-nhã chỉ cậy dựa vào một mình Chúa trong đời sống 
thiêng liêng và ơn gọi tông đồ (xem số 35). Dần dần, Chúa sẽ cho ngài tìm được những người tâm đầu 
ý hợp như Phêrô Favre, Phanxicô Xavier... 

1 Thành phố cảng của Ý, cách Rôma khoảng 130 km về phía nam, cách Napoli khoảng 90 km về phía 
bắc. 


Vào thế kỷ XVI, bệnh dịch hạch hoành hành khá thường xuyên tại Châu Âu và làm rất nhiều người 
chết. 

Thánh I-nhã nối máu hiệp sĩ! May là ngài đã dâng kiếm và dao găm cho Đức Mẹ Đen ở Montserrat 
rồi! Bênh vực những người bé mọn, thế cô sức yếu, sẽ vẫn là một trong những nét nổi bật trong cuộc đời 
và trong linh đạo thánh I-nhã. 

Bệnh dịch thường làm cho nhiều người chết, nên các thành phố ở Ý đóng cổng, chỉ cho ai có giấy 
chứng nhận sức khỏe tốt được phép vào. Gần Gaeta, về hướng bắc, có hai làng là Paliano, thuộc quyền 
công tước Ascanio Colonna, và Fondi, thuộc quyền công tước Vespasiano Colonna. Không biết thánh I- 
nhã nói đến làng nào. 

Vợ viên công tước. 

Đây là đồng tiền có mệnh giá thấp nhất ở Ý lúc ấy, tương tự tờ 100 đồng ở Việt Nam hiện nay. 

^ Ngày 29.3.1523. 


63 


Những Bước Đường Theo Chúa - Hổi Ký Thánh I-Nlĩã 


Theo thói quen thời ấy, khách hành hương đi Giêrusalem trước hết phải xin phép và nhận phép lành 
của Đức Thánh Cha. Thánh I-nhã nhận được phép ngày 31 tháng 3. Văn kh o Rôma còn giữ được tên 
ngài: "Inigo de Loyola, giảo sĩ giảo phận Pamplona". Đức Thánh Cha Ađrianô VI, người Hà Lan, từng 
là thầy dạy hoàng đế Carlos V, đang làm thủ tướng Tây Ban Nha thì được bầu làm Giáo Hoàng ngày 
9.1.1522. Lúc thánh I-nhã ở Montserrat, thì Đức Thánh Cha Ađrianô VI đang ở Barcelona chuân bị sang 
Rôma đăng quang. Hơn 450 năm sau ngài mới lại có một vị Giáo Hoàng khác không phải là người Ý: 
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II hiện nay. 

1^1 Thành phố cửa biển ở đông bắc Ý. Thời ấy, do thỏa ước giữa Đe quốc Ottoman (Thổ Nhĩ Kỳ) và 
cộng hòa Venezia, tàu hành hương từ Châu Âu đi Giêrusalem đều xuất phát từ Venezia. 

Ngày 13 hay 14 tháng 4 năm 1523. 

^===1 6 hay 7 ducats thực ra còn xa mới đủ để trả tiền vé tàu. 

Hẳn là người kia tưởng thánh I-nhã bị bệnh dịch hạch. 

Làng cửa biến, cách Venezia chừng 30 km về phía nam. 

Thành phố trong đất liền, cách Chioggia chừng 3 km về phía tây. Padova có phân khoa y học cấp 
giấy chứng nhận sức khỏe. 

Xem số 29. Đối với thánh I-nhã, việc Chúa Giêsu hiện ra trên đường đến Padova mang ý nghĩa chính 
Chúa che chở ngài trong cuộc hành hương, không cần lo âu về tiền bạc hay giấy chứng nhận sức khỏe. 

Khoảng ngày 14.5.1523, sau 4 tuần đi bộ và một chuyến đò ngắn. Venezia là một thành phố cửa 
biến. Thời ấy Venezia là một quốc gia độc lập. 

Thánh I-nhã không muốn đến xin viên sứ thần của Tây Ban Nha giúp đỡ, vì muốn đặt trọn tin tưởng 
nơi Thiên Chúa. 


- Thật ít có ai Vô lý' và 'cứng đầu' như thánh I-nhã! Ngài là hạng 'điếc không sợ sủng' chăng? Người 
ta có thể lý giải hai cách: (1) chỉ dựa trên những lý do tự nhiên, ngài quả là một kẻ lỳ lợm, ngang bướng; 
(2) có một ánh sáng và sức mạnh thần bí soi dần và thúc bách ngài. Sau này, thí dụ về việc có người đòi 
đối danh hiệu Đoàn Giêsu, ngài cũng 'lỳ lợm' và 'ngang bướng' như vậy: ngài đã thực sự có một xác tín 
thần linh. 

Như loài ong đi hút nhụy hoa, sau đó cho mật ngọt. 

Đúng ra làn Thống Lĩnh, người đứng đầu Nhà Nước Cộng Hòa ở Châu Âu thời Trung cổ. Viên 
Thống Lĩnh này tên là Andrea Gritti (1455-1538) vừa mới nhậm chức hôm 5.10.1523, tức là chỉ mấy 
ngày trước. 

Lúc ấy, Venezia vừa mới tiếp thu đảo Sýp, phía đông Địa Trung Hải, nên có ba thống đốc được gởi 
đến ba địa điểm Linassol, Larnaka và Famagusta. 

Ngoài khơi tây nam Thố Nhĩ Kỳ hiện nay. Đảo này bị người Thố Nhĩ Kỳ chiếm vào tháng 12 năm 
1522. Thố Nhĩ Kỳ, dưới danh xưng Đe quốc Ottoman, đạt tới đỉnh cao sức mạnh dưới thời Suleyman I 


64 


Những Bước Đường Theo Chúa — Hồi Ký Thánh I-Nlĩã 


(1520-1566), trở nên mối đe dọa nguy hiếm cho Châu Âu. Vì chỉ còn lại 21 người hành hương, con số 
quá ít đối với chiếc tàu hành hương đã dự trù, nên những người hành hương được đưa xuống hai tàu 
buôn: 13 người trên chiếc tàu nhỏ mà thánh I-nhã gọi là 'tàu hành hương', còn 8 người kia, trong đó có 
thánh I-nhã, trên tàu Negrona mà thánh I-nhã gọi là 'tàu các thong đốc'. 

^ Ngày 29.6.1523. 

^Ngày 14.7.1523. 

Nay là Larnaka. Theo nhật ký của p. Fussli, người Thụy Sĩ cùng đáp chuyến tàu Negrona với thánh 
I-nhã, trên tàu có đoàn thủy thủ 32 người và nhiều hành khách gồm các quan chức chính quyền, vợ con 
và gia nhân họ, và các nhà buôn. Ngày 14 tháng 8, tàu cập bến cảng Famagusta trên đảo Sýp. Các viên 
thống đốc lên bờ tại đó. Đáng lẽ tàu sẽ chạy tiếp đến Beyrouth ở Libăng, rồi những người hành hương 
sè đi đường bộ đến Giêrusalem. Nhưng được tin Beyrouth có bệnh dịch hạch, thuyền trưởng quyết định 
cho tàu dừng lại. 8 người hành hương phải đi bộ gần 50 km đến Larnaka. 

Vần theo Fussli, viên thuyền trương tàu hành hương định bỏ 13 người hành hương trên đảo Sýp, 
nhưng 7 người trên tàu Negrona đồng ý trả mỗi người 20 ducats cho chuyến khứ hồi Đảo Sýp-Jaffa. Được 
một món tiền lớn, viên thuyền trưởng tàu hành hương cho cả thánh I-nhã đi miễn phí. 

1111 Thị trấn ven biển Địa Trung Hải, cách Giêrusalem chừng 55 km về hướng tây bắc. vẫn theo Fussli, 
tàu cặp bến Jaffa ngày 25.8.1523. Trước khi những người hành hương lên bờ, viên thuyền trương phải 
đi Ramle báo tin cho các tu sĩ dòng Thánh Phanxicô, là những người phụ trách các Nơi Thánh, rồi đi 
Giêrusalem xin giấy thông hành và xin người Thố Nhĩ Kỳ cùng đi đế bảo vệ an ninh. Đoàn hành hương 
đặt chân đến Đất Thánh ngày 31 tháng 8 và đi bộ theo toán bảo vệ chờ sẵn. Đường từ Jaffa đến 
Giêrusalem có thể đi khoảng một ngày là tới, nhưng vì người Thổ Nhĩ Kỳ làm khó nên phải đi mất 4 
ngày. 

Đoàn hành hương đến Giêrusalem ngày 4 tháng 9. Tại Giêrusalem, đoàn trọ tại nhà tế bần Thánh 
Gioan, gần nhà thò' Mồ Thánh, nơi khách hành hương thường trọ. Hôm sau, đoàn được các tu sĩ dòng 
Thánh Phanxicô hướng dẫn theo hành trình truyền thống đế thăm các Nơi Thánh: Núi Sion, Nhà Tiệc 
Ly, Cột Đá nơi Chúa Giêsu bị đánh đòn, tu viện Đức Mẹ An Giấc, dinh Khanna, dinh Caipha, dinh 
Philatô (ngày nay đã được chuyển thành các nhà nguyện), nhà thờ Mồ Thánh. Mồng 6 là Chúa Nhật, 
đoàn dự lễ tại nhà thờ Mồ Thánh, buối chiều đi Đường Thánh Giá. Mồng 7, đoàn viếng Bêthania và Núi 
Ôliu. Mồng 8 và mồng 9, đoàn đi Bêlem. Mồng 10, viếng thung lũng Giôsaphát và suối Kedron. Suốt 
đêm 11 (thứ sáu), đoàn ở trong nhà thờ Mồ Thánh. Ngày 12 và 13, đoàn nghỉ ngơi. Ngày 14 đi Giêrikhô 
và sông Giođan (ở đó có người tắm, có người uống nước sông). Vì có 500 kỵ binh Thố Nhĩ Kỳ từ Damas 
đến Giêrusalem vào ngày 16, nên đoàn được khuyên ở nguyên trong nhà cho đến hôm rời Giêrusalem, 
tức là ngày 23. 

Tại Loyola, thánh I-nhã nghĩ về cuộc hành hương Giêrusalem như một việc đền tội, sau đó trở về và 
tiếp tục sống khố hạnh trong một dòng đan tu hay ở ngoài, chưa nghĩ đến việc ở lại Giêrusalem đế thường 
xuyên viếng các Nơi Thánh và giúp đỡ các linh hồn. Tại Manresa, thánh I-nhã đã 'giúp đờ các lỉnh 
hồn' bằng việc giúp một số người học giáo lý và tập cầu nguyện. Tuy nhiên, đến Giêrusalem, ngoài việc 
ước ao được thường xuyên viếng các Nơi Thánh, ngài nghĩ cách giúp đờ các lỉnh hồn đáng ước ao nhất 
có lẽ là truyền giáo cho người ngoại đế họ nhận biết và tin kính Chúa Giêsu. Ngài sẽ truyền ý tưởng này 
cho các cha đầu tiên làm nên Đoàn Giêsu hay Dòng Tên. Theo bản dự thảo Định Thức Thế Chế (năm 
1539), và được Tòa Thánh phê chuan năm 1540, Dòng Tên được thành lập đế truyền bá đức tin; mãi 10 


65 


Những Bước Đường Theo Chúa - Hổi Ký Thánh I-Nlĩã 


năm sau, trong bản Định Thức Thế Chế năm 1550, mới thêm bảo vệ và truyền bá đức tin. Ai nghĩ Dòng 
Tên được thành lập để đương đầu với phong trào Tin Lành là không đúng. 

2 1 Thánh I-nhã rất cưoưg quyết với ý định thánh thiện của mình, nhưng coi quyết định của bề trên có 
thấm quyền là ý muốn của Chúa, nên ngài vâng lời. 

Phiến đá mà theo truyền tụng Chúa Giêsu đã đứng trên đó trước khi lên trời vẫn được giữ nguyên ở 
đó. Dấu chân bên trái đã bị xóa gần hết vì khách hành hương hôn kính, nhưng dấu chân bên phải vẫn 
còn khá rõ. Thánh I-nhã tin đó là nơi Chúa Giêsu lên trời, để lại dấu chân trên đá. Nhưng có lẽ không 
chỉ là ngài tò mò. Ngài kết thúc Linh Thao với mầu nhiệm Thăng Thiên, mà trước khi lên trời, Chúa 
Giêsu cử các tông đồ đi khắp cùng mặt đất. Ngài không muốn trở về như một người bị trục xuất, nhưng 
như một tông đồ được Chúa Giêsu cử đi. 

Làng Betphaghê ở triền núi Ôliu. 

Cha A. Thiry viết: "Có lẽ đây không chỉ là nét cảm động của lòng sùng kính thánh I-nhã có đối với 
Ngôi Lời Nhập Thể. Hình như ngài muốn biết rõ Chúa Giêsu nhìn về phần nào của thế giới khi cử các 
môn đệ đi." Sđd trang 88, cước chú 2. Chắc chắn khi biết không được phép ở lại Giêrưsalem, và phải đi 
ngay hôm sau, thánh I-nhã vừa tiếc nuối vừa hoang mang. Hình như ngài muốn trở lại xem vết chân 
Chúa Giêsu để hiếu là Chúa nhìn về hướng nào và đòi ngài phải nhìn về cùng một hướng với Chúa. Ngài 
sè được chuẩn y khi bị bắt, bị dần đi và thấy Chúa Giêsu luôn ở với mình. Hướng Chúa muốn ngài theo sẽ 
là Hội Thánh, cụ thế là người Kitô hữu thắt đai đang lôi ngài đi, và Chúa sẽ luôn luôn ở với ngài trong 
hướng ấy. Hướng này sau thị kiến La Storta sẽ một lần nữa không cho ngài đến Giêrusalem như ngài 
mong ước, mà đến Rôma, nơi có vị Đại Diện Đức Kitô trên trần gian. 

Từ quen dùng để chỉ giáo dân người Syri giúp việc tu viện Núi Sion của dòng Thánh Phanxicô tại 
Giêrusalem. Như chúng ta biết là ngày 16 tháng 9, một đoàn kỵ binh từ Damas đã đến Giêrusalem. Đoàn 
quân này rất thù ghét người Công Giáo. Thậm chí họ đòi chiếm đóng tu viện Núi Sion. Do đó, các tu sĩ 
lo lắng khi nghe tin thánh I-nhã lên núi Ôliu một mình. 

Có lẽ thánh I-nhã chìm ngập trong vui sướng vì thấy mình được Chúa Giêsu cử đi và Chúa luôn ở 
với mình. Xem Mt 28,19-20. Hoặc ngài hồi tưởng xưa kia Chúa Giêsu cũng bị bắt ở núi Ôliu và cũng bị 
điệu đi như vậy, và sung sướng vì mình được nên giống Chúa. Trong Linh Thao, thánh I-nhã khuyên 
người tập xin ơn khiêm nhường loại ba, tức là yêu mến Chúa Giêsu đến mức ước ao chia sẻ đau khổ và 
sỉ nhục với Chúa 

Đêm 23.9.1523. Trên đường đi Jaffa, đoàn bị những người Bedouins tấn công và lấy mất đồ ăn. Đen 
Ramle, đoàn bị những người Thố Nhĩ Kỳ bắt nhốt và phải chịu đói chịu khát 3 ngày. Cuối cùng, đoàn 
đến Jaffa ngày 2 tháng 10. Hôm sau, đoàn rời Jaffa đi đảo Sýp. Hầu như thánh I-nhã quên hết những trắc 
trở trên đường, vì lòng tràn ngập niềm vui thiêng liêng. 

Tại Larnaka, ngày 14 tháng 10. 

Theo truyền tụng, sau khi qua đời tại Giêrusalem, xác thánh Giacôbê tông đồ được đưa xuống một 
chiếc tàu ở Jaffa, và không cần chèo hay buồm, tàu này tự động đưa xác vị thánh đến miền bắc Tây Ban 
Nha. 


66 


Những Bước Đường Theo Chúa - Hổi Ký Thánh I-Nlĩã 


Bản tiếng Tây Ban Nha ghi là Apuỉia, khu vực ở miền nam nước Ý. Tuy nhiên, tàu không thế đi từ 
Apulia đến Venezia trong thời gian ngắn, từ thời điểm khắc nghiệt nhất của mùa đông đến giữa tháng 
Giêng, như thánh I-nhã kế. Do đó người ta nghĩ chắc phải là Pulia ở phía nam Trieste, gần Venezia hon 
nhiều. Trong ba chiếc tàu, chỉ có chiếc tàu nhỏ chở thánh I-nhã thoát nạn, nhưng phải mất hai tháng rưỡi 
mới đến được Venezia. Chuyến đi từ Venezia đến đảo Sýp của thánh I-nhã trước đó chỉ mất 25 ngày (từ 
24 tháng 7 đến 19 tháng 8). Chắc chắn chuyến tàu về đã gặp rất nhiều trắc trở. Vì Frussli về bằng tàu 
khác, nên chúng ta không biết thêm chi tiết về hai tháng rưỡi chiếc tàu nhỏ của thánh I-nhã rong duổi 
thế nào. 

Có lẽ là ông Marcantonio Trevisano, nghị sĩ của Venezia. Dinh ông này ở đầu vưong cung thánh 
đường Thánh Marcô. Giulii (số ít là giulio) là những đồng tiền bằng bạc chế tạo thời Đức Thánh Cha 
Giuliô II (1503-1513). 10 giulii đổi được 1 ducat. 

1 Nguyên văn bằng tiếng Latinh là 'quỉd agendum'. Thánh I-nhã dự định ở lại Giêrusalem đế viếng 
các Noi Thánh và đế truyền giáo cho người Hồi Giáo, nhưng không được phép của giáo quyền, nên phần 
nào hụt hẫng. Ngài lại tiếp tục lần mò để tìm hiểu ý Chúa. 

Điều thánh I-nhã xác tín là Chúa muốn ngài giúp đờ các linh hồn, tức là hoạt động tông đồ. Ngài 
định thực hiện bằng việc truyền giáo cho người Thổ Nhĩ Kỳ ở Giêrusalem, nhưng Chúa không muốn. Vì 
chưa biết phải thực hiện ở đâu, thực hiện thế nào, ngài thấy nên đi học 'đê có thê giúp đỡ các lỉnh hồn Đối 
với thánh I-nhã mục đích tông đồ luôn luôn rõ ràng, chỉ phưong thế thực hiện là cần suy xét thôi. Tại 
Manresa, ngài đã thay đổi cách sống đế có thế giúp đõ các linh hồn. Giờ đây, ngài quyết định đi học, 
vần là đế có thể giúp đỡ các linh hồn.Tại Barcelona, người ta nói tiếng Tây Ban Nha, và thánh I-nhã có 
nhiều người giúp đõ trong việc ăn học, nên ngài quyết định về lại đó. Trong thư gởi anh em Dòng Tên 
ở Coimbra, Bồ Đào Nha, ngày 27(7).5.1547, sau khi nói về việc hoàn toàn hiến thân cho Đức Kitô, ngài 
thêm: "Hãy săn sàng bằng cách miệt mài cố gắng làm cho mình trở nên những khi cụ thích hợp 
cho ân sủng Thiên Chúa." Đối với ngài, đó chính là mục đích của việc học. 

Thành phố cửa biến đông bắc nước Ý, cách Venezia chừng 250 km, qua Padova, Ferrara và Parma. 

Nhà thờ Chính Tòa, dâng kính thánh George. 

Từ khi rời gia đình, thánh I-nhã chỉ sống nhờ của bố thí. Thỉnh thoảng ngài cũng chia sẻ với người 
khác. Tại Ferrara, ngài ngẫu nhiên trở thành người bố thí, cho đến khi tay trắng lại hoàn trắng tay. 

: lil 7ÚC là quân đội hoàng đế Carlos V của Tây Ban Nha. Pháp và Tây Ban Nha lúc ấy đang tranh dành 
Milano ở miền bắc nước Ý. May là vào đầu năm 1524, hai bên đang trong giai đoạn hòa hoãn. 

Nhất định không chịu theo sự khôn ngoan của loài người! 

Xem số 49. 

Lần đầu tiên thánh I-nhã có thị kiến về Đức Kitô trong cuộc Thưong Khó: Đức Kitô bị dẫn đi ở đây 
có thế là khúc dạo đầu của Đức Kitô vác Thánh Giá tại La Storta sau này. 

bị bắt, bị trói và bị dần đi, thánh I-nhã, thường hay đọc bài Thưong Khó, lại mới ở Giêrưsalem về, 
liền nhớ đến Chúa Giêsu bị bắt, bị trói, bị dần đi. Ngài không lo, không tìm cách thoát, chỉ nghĩ mình 
đang theo Chúa. Ngài vui thích vì thấy mình được giống Chúa Giêsu. 


67 


Những Bước Đường Theo Chúa - Hổi Kỷ Thảnh I-Nlĩã 


^21 Trong tiếng Tây Ban Nha, có ba cách đế xưng hô ở ngôi thứ hai: cách thân mật, cách đơn sơ và cách 
trang trọng. Thuộc tầng lóp quí tộc, lại được huấn luyện ở các dinh phủ, thánh I-nhã từng nói năng hoa 
mỹ và xưng hô cầu kỳ, theo kiếu nói đại nhân, tại hạ, đức ông, chúa công, tướng quân, lệnh bà, công 
nương... Trở thành môn đệ Chúa Giêsu, ngài cho là mình bắt chước Chúa và các tông đồ khi xưng hô 
đơn sơ như người bình dân. 

t^Đây là cách phản ứng agere contra (làm ngược lại) đế thắng một cám dồ như thánh I-nhã hướng dần 
cho người tập Linh Thao (Lt 97 và 325). 

Phần nào thánh I-nhã giống Chúa Giêsu ở dinh Hêrôđê: làm như kẻ khù khờ và bị coi là mất trí, 
không đáng để người ta bận tâm. Xem Lc 23,8-11. 

Có lẽ từ sáng đến tối. 

Lần trước thánh I-nhã bị lính Tây Ban Nha bắt, lần này bị lính Pháp bắt. 

Làng cửa biến đông nam nước Pháp. 

Dân tộc Basco ở hai bên dãy núi Pyrênê, phía nam thuộc Tây Ban Nha, phía bắc thuộc Pháp. Viên 
sĩ quan quân đội Pháp này cũng là người Basco như thánh I-nhã. Vậy là 'bà con họ hàng cả'! 

Tướng Rodrigo Portuondo (bản văn của cha L. G. da Câmara viết là Portundo, nhưng đúng ra phải 
viết là Portuondo) là người dân tộc Basco, chỉ huy các tàu chiến của Tây Ban Nha. Tỉnh Viscaya ở sát 
tỉnh Guipuzcoa. 

Vua Tây Ban Nha. 

^Thánh I-nhã thường tháp tùng Thống Đốc đến triều đình (lúc ấy triều đình Tây Ban Nha di động) và 
có lẽ ngài gặp viên tướng đồng hương ở Sevilla. 

Lại chang tốn đồng nào! 

Đô đốc Andrea Doria, người Ý, quê tại Genova, nhưng phục vụ vua Pháp, nên cho tàu chiến Pháp 
truy kích tàu chiến Tây Ban Nha. 

Cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 năm 1524. Thánh I-nhã sau này sẽ viết: "Tôi mắc nợ Barcelona hơn 
bất kỳ thành phố nào khác trên thế giới" (Thư gửi Diego Cazador, Venezia 12.2.1536). 

Bà này là một phụ nữ giàu có và đạo đức nối tiếng ở Barcelona. Một hôm thấy thánh I-nhã ngồi với 
trẻ em ở nhà thờ Sants Just i Pastor, đế chăm chú nghe giảng, bà cảm động và mời ngài về nhà dùng 
bữa. Nghe ngài nói chuyện về Chúa và đời sống thiêng liêng, bà và chồng rất thích, nên giúp đỡ ngài về 
đời sống vật chất. Bà là ân nhân hàng đầu của ngài trong 2 năm ngài ăn học tại Barcelona cũng như sau 
này khi ngài ở Paris. Thánh I-nhã sau này viết về việc bà giúp ngài: "Cả đến cha mẹ cũng không lo cho 
con cải hơn được" (Thư gửi Diego Cazador, Venezia 12.2.1536). Năm 1543, sau khi chồng qua đời, bà 
đến Rô ma cùng với hai người bạn gái, Frances Cruyllas và Lucretia Brandina, và năm 1545, cả ba được 
Đức Thánh Cha cho phép tuyên khấn trong Dòng Tên. Sau đó vì một số rắc rối, cả ba được giải lời khấn 
năm 1546. Bà trở về Barcelona năm 1547, gia nhập tu viện Santa Marỉa de Jerusalen, và qua đời tại đó 
năm 1554. Hiện nay, tại cộng đoàn Dòng Tên số 3 Carrer Palau, Barcelona, trong nhà nguyện từng là 


68 


Những Bước Đường Theo Chúa — Hổi Ký Thánh I-Nlĩã 


nhà nguyện Triều Đình, nơi tôn kính Đức Mẹ Chiến Thắng, còn lưu giữ và trưng bày một cái nệm và 
một cái ghế thánh I-nhã từng sử dụng tại nhà bà Isabel Roser. 

Cử nhân Jeronimo Ardevol nhận lời đề nghị của bà Isabel Roser dạy thánh I-nhã học tiếng Latinh, 
điều bắt buộc phải biết đế có thể học các môn khác. 

1 Thánh Bênađô (1074-1153) là vị thánh nổi tiếng nhất dòng Xitô, mặc dầu không phải là vị sáng lập, 
nên nhiều người gọi dòng Xitô là dòng Thánh Bênađô. Dòng chiêm niệm Xitô được thành lập tại Pháp 
năm 1098, do thánh Rôbertô, tách khỏi dòng Thánh Biển Đức, chủ trương sống nghèo, tự lực mưu sinh, 
nhấn mạnh đến đời sống phụng vụ như thánh lễ và hát kinh thần vụ. Dòng Xitô có đan viện Thánh Phao lô 
Ãn Tu tại Manresa, gần nơi thánh I-nhã được ơn Soi Sảng Cardoner. Đen đây, thánh I-nhã quyết định 
đi học, nhưng hình như vẫn muốn giữ nguyên nếp sống ở Manresa. 

Ban đầu, thánh I-nhã học riêng một mình. Năm 1525, thầy Ardevol trở thành giảng viên đại học 
Barcelona, nên ngài đến lóp học chungvới các thiếu niên. 

Thời ấy, ở Châu Âu, muốn học lên cao thì phải học tiếng Latinh. Thánh I-nhã lúc ấy rất sốt sắng với 
việc đạo đức. Việc học thì không phải là dề: ngài đã trên 30 tuổi rồi, mà tiếng Latinh lại rất hóc búa. Việc 
ngài bị cám dồ bỏ học là chuyện thường tình. 

Nhà thờ lớn ở Barcelona, gần cảng. Trong thời gian 2 năm ăn học tại Barcelona, thánh I-nhã ở trọ 
nhả bà Inés Pascual. Ngài đã quen bà trong thời gian ở Manresa. Bà có một cửa tiệm nhỏ tại Barcelona, 
gần nhà thờ Đức Mẹ Biến. Ngài được bà cho ở trong một phòng nhỏ.Hằng ngày, ngài đi xin ăn trên 
đường phố, không phải vì bà Roser hay bà Pascual không lo được, nhưng vì ngài muốn sống bằng của 
bố thí.Xin được gì, ngài giao hết cho bà Pascual. 

Ớ đây chúng ta có thế lưu ý 2 điều: (1) Thánh I-nhã nhận ra đó là cám dỗ, và (2) cách ngài vượt 
thắng được. 

Trong thời gian đi học ở Barcelona, thánh I-nhã vẫn dành nhiều thời giờ đế cầu nguyện, vẫn làm 
việc hãm mình, và giúp đỡ các linh hồn bằng việc dạy giáo lý, hướng dần Linh Thao cũng như gặp gỡ 
riêng. Mấy năm sau ngài mới nhận ra là như vậy việc học hành không đạt kết quả tốt. 

Thị xã ở Tây Ban Nha, cách Barcelona chừng 500 km về phía tây nam, cách Madrid chừng 30 km 
về phía đông. 

uyi Xrong thời gian ở Barcelona, thánh I-nhã gặp được ba người trẻ cũng ước ao giúp đỡ các linh hồn 
như ngài: Calỉxto de Sa (hình như quê ở Segovia, Tây Ban Nha, đã hành hương Giêrusalem năm 1524, 
trước khi gặp thánh I-nhã); Lope de Caceres (quê ở Segovia, Tây Ban Nha, từng giúp việc cho phó 
vương xứ Catalonia); và Juan de Arteaga (quê ở Estepa, Tây Ban Nha). Tạm biệt Barcelona, ngài đi bộ 
một mình đến Alcalá đế tiếp tục việc học. Hình như tại Barcelona ngài chưa tha thiết gì lắm với các bạn 
cùng chí hướng, nên không thấy nhắc đến lần nào, và cũng không đem theo khi đi Alcalá. 

Đối với đa số dân chúng, người mạnh khỏe như thánh I-nhã mà đi xin ăn thì đúng là đáng chê cười 
và khinh bỉ. Chắc chắn ngài biết điều ấy. Dầu vậy, ngài vẫn muốn làm như thế để thực sự đặt hết tin 
tưởng nơi Thiên Chúa. 

Antezana là tên người sáng lập. Tên chính thức của nhà tế bần ấy là Đức Mẹ Từ Bỉ. 


69 


Những Bước Đường Theo Chúa - Hổi Ký Thánh I-Nlĩã 


CÓ lẽ không chỉ là thương hại, nhưng phần nào cảm phục thánh I-nhã. 

Tọa lạc bên bờ sông Henares, thị xã Alcalá hãnh diện với trường đại học được Đức Hồng Y Ximenes 
de Cisneros, Tống Giám Mục Toledo, thành lập năm 1508. Đen năm 1526, khi thánh I-nhã đến, Alcalá 
đã trở thành một trung tâm văn hóa nổi tiếng rồi. 

1 Mặc dầu thánh I-nhã học ba môn, nhưng hình như ngài không đăng ký chính thức, nên trong danh 
sách sinh viên không thấy có tên ngài. Có lẽ ngài chưa có chương trình lâu dài mà chỉ muốn học tắt một 
số điều đế có thế dạy giáo lý và hướng dần Linh Thao. Môn biện chứng tức là luận lý học. Domingo 
Soto (1494-1560) từng là giáo sư tại Alcalá trước khi vào Dòng Đaminh năm 1524, là tác giả 
cuốn Summulae, sách giáo kh oa luận lý học mà thánh I-nhã dùng; cuốn này mãi đến năm 1529 mới được 
ấn hành, nhưng có lẽ đã được sử dụng tại Alcalá từ trước. Môn vật lý tức là triết học về thiên nhiên hay vũ 
trụ luận. Sách giáo khoa là bộ Physicorum lỉbrỉ VIII của thánh Albertô Cả (1200-1280), được soạn trong 
các năm 1245-1248, là bản bình giải rộng rãi triết lý về thiên nhiên của Aristốt. Tôn sư các Luận Đe là 
tước hiệu người ta dùng để gọi nhà thần học Pierre Lombard (1095-1160). Bộ Sententiarum lỉbrỉ IV, 
được hoàn tất năm 1157, trình bày có hệ thống nền thần học kỉnh viện, đã trở thành sách giáo khoa chính 
về thần học suốt thời Trung cổ. 

1^1 Chắc không phải Linh Thao 30 ngày, nhưng là một số những bài tập được gọi là nhẹ: cắt nghĩa các 
điều răn, phân biệt tội trọng với tội nhẹ, các cách cầu nguyện và xét mình, việc xưng tội và rước lề hằng 
tuần. 

Có thế thánh I-nhã ám chỉ điều cha Polanco thuật lại: "Trong một phần căn nhà nơi ngài ở, (nhà này 
có ma), trong khi ban đêm lo lắng sợ hãi, ngài thấy là vô cớ, ngài không chịu thua, nhưng kêu cứu Chúa. 
Ngài bắt đầu vừa nghĩ vừa nói lớn đế thách thức ma quỉ: được Chúa cho phép làm gì thì cứ làm, ngài 
sẵn lòng chịu mọi sự Chúa muốn, ma quỉ chắng làm được gì ngoài quyền phép Chúa. Với thái độ kiên 
quyết ấy, và với lòng tin cậy vững vàng, chẳng những đêm ấy ngài thoát khỏi nỗi sợ hãi ma quỉ mà từ 
đó đêm đến ngài không còn sợ gì nữa" (FN II, 145). 

Một linh mục quê ở Estella, tỉnh Navarra, lúc ấy đang ở với anh là Miguel, chủ một nhà in ở 
Alcalá. Sau này, theo lời khuyên của thánh I-nhã (trong thư viết tại Venezia ngày 16.11.1536: "Con nghĩ 
Linh Thao là điều tốt nhất trên đời này đê giúp một người thu được lợi ích cho mình cũng như đế người 
ẩy đem lại ích lợi cho người khác. "), cha ấy tập Linh Thao 30 ngày do cha J. Domenech hướng dần, rồi 
vào Dòng Tên, và làm cha giải tội cho thánh I-nhã tại Rô ma một thời gian. 


A;1 |'ỳ- Barcelona tới. 

L-+1 Mặc dầu sống nhờ của bố thí, thánh I-nhã vẫn lo giúp đỡ người nghèo. Sau này trong Định Thức 
Thể Chế cũng như trong Hiến Chương Dòng Tên, ngài luôn luôn dành chồ cho hoạt động bác ái đi kèm 
với việc giúp đỡ các linh hồn về đời sống thiêng liêng. Hiện nay, chiều k íchthăng tiến công bình được 
Dòng Tên coi là điều sinh tử đối với Dòng. 

Một số phụ nữ và trẻ em tập họp đây đó nghe thánh I-nhã dạy giáo lý hay dạy cầu nguyện: đó là 
điều lạ thường ở Alcalá. Chắng những vậy, còn có những người xỉu, ói mửa, hoặc làm những việc khác 
thường. Người ta thắc mắc về ngài, về các bạn cùng chí hướng, và việc họ dạy giáo lý. Vì mọi người 
trong nhóm đều mặc quần áo vải thô may cùng một kiểu, nên vô tình người ta đế ý. Không phải là linh 
mục, lại giảng dạy ngoài đường: có người nghĩ là họ theo phái Luther, tức là Tin Lành; có người lại nghĩ 


70 


Những Bước Đường Theo Chúa - Hổi Kỷ Thánh I-Nlĩã 


họ thuộc nhóm Thần khải, tiếng Tây Ban Nha 1 ầ Alumbmdos, chủ trương tiếp xúc trực tiếp với Chúa 
Thánh Thần, không cần qua giáo quyền hay nghi lễ. Cả hai đều là đối tượng của Tòa Án Giáo Lý. 

Một tổ chức của chính quyền Tây Ban Nha, buộc mọi người dân phải theo giáo lý Công Giáo, và 
phạt, có khi là tử hình, những người bị kết án là lạc giáo hay ly giáo. 

Alcalá thuộc Tổng Giáo Phận Toledo. 

12251 Có hai vị thanh tra đến Alcalá họp với vị Tống Đại Diện của Đức Tống Giám Mục tại Alcalá là cha 
Juan Rodriguez de Figueroa làm thành Ban Thanh Tra. Ban này họp ngày 19.11.1526, triệu tập 4 nhản 
chứng đế hỏi về cách sống và nội dung giảng dạy của thánh I-nhã và các bạn cùng chí hướng. Ket quả 
Ban Thanh Tra thấy là không có gì sai trái, nên không triệu tập thánh I-nhã và các bạn cùng chí hướng. 
Hai vị thanh tra trở về Toledo và giao cho cha Figueroa thông báo cho thánh I-nhã và các bạn cùng chí 
hướng. 

12221 về sau, Hoàng đế Carlos V bố nhiệm cha Figueroa làm nhiếp chính vương quốc Napoli, rồi chủ tịch 
Hội Đồng Hoàng Gia Castilla. 

t^Ngày 21.11.1526. 

12212 Nghĩa là Gioan Nhỏ, có lẽ đế phân biệt với Juan de Arteaga là Gioan lớn, tên thật là Jean Reynald, 
mới vào nhóm tại Alcalá. 

12221 Có lẽ thánh I-nhã ngầm than phiền: ngài và các bạn đâu có lồi gì mà bị giáo quyền áp đặt kỷ luật. 

12221 Thánh I-nhã luôn luôn muốn thi hành ý Chúa, mà Chúa Giêsu nói với các tông đồ: "Ai nghe anh em 
là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai 
Thầy" (Lc 10,16), nên hễ giáo quyền ra lệnh là ngài tuân hành. 

^ Ngày 6.3.1527. 

12221 Cha Figueroa triệu tập ba nhân chứng, nhưng cả ba đều ca ngợi cách sống cũng như việc giảng dạy 
của thánh I-nhã, nên chang có vấn đề gì. 

12221 Cha Bartholomé de Bustamente gia nhập Dòng Tên năm 1552. Trước đó, cha ấy từng là thư ký của 
Đức Tổng Giám Mục Toledo, nên có thể kể cho cha L. G. da Câmara về điều này. 

12221 Ngày 18 hay 19 tháng 4, tức là hôm thứ năm hay thứ sáu Tuần Thánh. 

12251 Có lẽ cha Manuel Miona, cha giải tội của thánh I-nhã tại Alcalá và sau này tại Paris. Cha này sẽ gia 
nhập Dòng Tên năm 1545. 


12221 Chỉ đổi địa điểm! 

12221 Vợ của viên quan coi công kh o Castilla, nổi tiếng là bác ái và sùng kính Thánh Thể. 

12211 Có lẽ thánh I-nhã nhớ lời Chúa Giêsu: "Anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo 
nghĩ phải bào chữa cách nào" (Lc 21,14). 


71 


Những Bước Đường Theo Chúa - Hổi Ký Thánh I-Nlĩã 


Cùng với một kiếm sát viên. 

Ngầm ý nghi ngờ thánh I-nhã dạy giáo lý đạo Do Thái. Ớ Tây Ban Nha có nhiều người, vì chính 
quyền ép buộc, bên ngoài theo Công Giáo, nhưng vẫn ngầm giữ đạo Do Thái. Thánh I-nhã trả lời: "Các 
ngày thứ bảy, con làm việc kính Đức Mẹ, không giữ điều gì khác. Vả lại, ở quê con, tỉnh Guỉpuzcoa, 
không có ai theo đạo Do Thái." FN 1: 174. 

Được triệu tập ra trước thấm quyền tư pháp, Thánh I-nhã trước đó đã phải thề. Neu dịch thành câu 
trực tiếp, như bản dịch Latinh làm, thì thánh I-nhã nói thế này: " 'Nhăn danh lời đã thề, xin thưa là không." 

' 1 Theo truyền tụng, Chúa Giêsu trên đường lên Đồi Sọ đã được một phụ nữ gọi là Vêrônica lau mặt 
cho, và tấm kh ăn ấy, có in hình khuôn mặt Chúa, được giữ tại một ngôi đền tại Jaen, miền Andalucia, 
cách Alcalá khoảng 500 km về phía nam. Thực ra một số noi khác cũng tự nhận là lưu giữ tấm khăn ấy. 

Bà Maria del Vado và cô con gái là Luisa Velasquez, cùng với cô giúp việc là Catalina đột ngột biến 
kh ỏi Alcalá. Tiến sĩ Pedro Ciruelo, người bảo trợ họ, biết là họ thường tiếp xúc với thánh I-nhã, nên nghi 
ngài xúi giục họ. Ông tố cáo với cha Tổng Đại Diện. Chính cha này ra lệnh bắt giam thánh I-nhã. 

Chắc hai mẹ con ấy đã bày tỏ ước nguyện với thánh I-nhã, và vì ngài khuyên làm điều khác, nên họ 
cứ đi mà không cho ngài biết. 

Nhưng thánh I-nhã vẫn bị giam tiếp. 

Cách Alcalá khoảng 150 km về phía tây bắc, bên kia dãy núi Guadarrama. 

Thánh I-nhã có tài vận động, thí dụ cho Calixto được thả, và sau này nhiều điều khác quan trọng 
hon nữa, nhưng nhất định không vận động cho mình. Ngài luôn luôn đòi hỏi mọi sự, về phần ngài, phải 
trắng đen rõ ràng, trước là vì ngài muốn chia sẻ với Chúa Giêsu, sau là ngài sợ thiệt hại đến hoạt động 
tông đồ. 

- Ngày 21.5.1527 (FN 1: 448). Họ đến gặp cha Tổng Đại Diện và cho biết hai mẹ con đi hành hưong 
đến Jaen để viếng đền Thánh Nhan. Rồi họ đi Guadalupe đế cầu nguyện trước một tượng Đức Mẹ hay 
làm phép lạ. Họ cũng cho biết là họ tự ý đi chứ không phải do thánh I-nhã khuyên. 

Tức là mặc áo chùng thâm, đội mũ vuông đen. Sau này, chỉ còn các linh mục và chủng sinh mặc 
như vậy. 

Thánh I-nhã nói 4 năm, nhưng bản án chỉ nói 3 năm (xem FN 1: 450, số 31). Có lê ngài nhớ lộn với 
bản án 4 năm ở Salamanca sau này (xem số 70). 

^ Ngày 21.6.1527. 

Đức Tống Giám Mục đến hoàng cung tại Valladolid, cách Alcalá khoảng 200 km về phía tây bắc, 
để rửa tội cho hoàng tử Felipe, con trai hoàng đế Carlos V, sinh ngày 21.5.1527. (Sau này hàng tử sẽ kế 
vị cha, tức là vua Felipe II của Tây Ban Nha). Đức cha Alonso de Fonseca, làm Tống Giám Mục Toledo 
từ năm 1524 đến năm 1534, là một người đầu óc cởi mở, chuộng học thức, thậm chí gần như đõ' đầu cho 
Erasme, một học giả bị Hội Thánh nghi ngờ về giáo lý. 


72 


Những Bước Đường Theo Chúa - Hổi Ký Thánh I-Nlĩã 


Vì ở ngoài tổng giáo phận Toledo. 

Do cha Tống Đại Diện của ngài tại Alcalá. 

Xem cước chú về cách xưng hô ỏ' số 52. 

Vậy là thánh I-nhã đã quyết định bỏ Alcalá đi Salamanca trước khi gặp Đức Tống Giám Mục Toledo. 
Các bạn cùng chí hướng đã đến Salamanca trước ngài. Ngài đi gặp Đức Tổng Giám Mục đế làm gì ? 
Có lẽ chỉ đế chứng tỏ ngài hoàn toàn tuân phục giáo quyền. Biết đâu chẳng vì vậy mà ngài và các bạn 
được trở về Alcalá! ít là để sau này, nhờ vị Tống Giám Mục này đã biết, ngài đõ' bị khó khăn trong hoạt 
động tông đồ. Có lẽ chính thái độ cởi mở của Đức Tống Giám Mục làm ngài hi vọng. Tuy nhiên, về sau 
không thấy ngài nhắc lại vị này nữa. 

Ngài thành lập học viện Thánh Giacôbê ỏ' Đại Học Salamanca. Vào thời thánh I-nhã, học viện hiếu 
là một phân viện đại học có kỷ túc xácho sinh viên. 

Giữa tháng 7 năm 1527. Thánh I-nhã đi bộ, như thường lệ, vượt qua hon 100 km từ Valladolid đến 
Salamanca ở phía tây nam. Tại sao ngài quyết định đi Salamanca? Chúng ta có thể phỏng đoán: (1) 
Salamanca nằm ngoài thấm quyền Tống Giáo Phận Toledo, nên ngài có thế tiếp tục làm việc tông đồ (2) 
Đại học Salamanca là đại học nổi tiếng nhất ở Tây Ban Nha thời ấy: ngài hi vọng sẽ học hành đàng 
hoàng hon đế làm việc tông đồ tốt hon. 

Trong khi thánh I-nhã đi Valladolid, 4 người bạn cùng chí hướng đã đến Salamanca 
trước. Từ nhóm ở câu này trong bản văn Tây Ban Nha là compania. Sau này ở Vicenza, năm 1537, với 
một nhóm khác, thánh I-nhã và các bạn cùng chí hướng sẽ tự xưng là Companỉa de Jesủs mà chúng ta 
sẽ dịch là Đoàn Giêsu. Chúng ta thấy ngay từ đây compania chỉ có nghĩa là một nhóm các bạn cùng chí 
hướng tông đồ, không dính chút nào đến ý nghĩa quân sự như đôi khi có người nghĩ. 

Thánh Stêphanô. Tu viện gồm đa số các cha là giáo sư đại học nối tiếng là một trung tâm trí thức 
và một thành trì bảo vệ giáo lý chân chính. 

1 Ban đầu, cụm từ vừa apostolỉca (đời song tông đồ) chỉ đời sống nghèo khó cộng đoàn trong các 
cộng đoàn tu sĩ, theo gưong cộng đoàn tín hữu tiên khởi tại Giêrusalem. về sau, từ khi các dòng tu khất 
thực, đặc biệt dòng Đaminh ra đời, cụm từ này mang ý nghĩa là đi rao giảng như các thánh Tông Đồ. 

Nghe có vẻ vô tội vạ, nhưng đây là cái bẫy hết sức nguy hiểm. Nhóm thần khải cho rằng họ được 
Chúa Thánh Thần soi sáng trực tiếp, không cần phải học. Neu nhận là do Chúa Thảnh Thần, thánh I-nhã 
và các bạn cùng chí hướng sẽ bị kết án là alumhrados, và có thế bị tử hình. Chắc thánh I-nhã biết điều 
này. 

Hoặc là thánh I-nhã thấy không biết phải trả lời thế nào, há miệng mắc quai, nên im lặng thì hon; 
hoặc là ngài không chịu trả lời một người không muốn tìm hiếu sự thật, chỉ tìm cách đế kết án ngài và 
các bạn. 

Học giả người Hà Lan (1446-1536) là học giả nổi tiếng nhất Châu Âu vào đầu thế kỷ XVI. Các đối 
thủ của ông cho rằng ông công kích các định chế co bản của Hội Thánh, và dọn đường cho phong trào 
Tin Lảnh. 


73 


Những Bước Đường Theo Chúa - Hổi Kỷ Thánh I-Nlĩã 


Thánh I-nhã biết rằng các vị này chưa phải là đại diện chính thức của giáo quyền. 

Nguyên văn bằng tiếng Latinh: Charỉtas ỉncỉpỉt a seipso. 

Hình như là nhà giam ở Tòa Giám Mục, chứ không phải ngay tại tu viện dòng Thánh Đaminh. 

Cha Polanco nói phòng ấy tối om, và có rất nhiều loại thủ vật (FN 1: 175-176). 

Chắc không phải vì sợ hay buồn, nhưng vì có rất nhiều loại thủ vật! 

Cha Martin Frias, Tổng Đại Diện của Đức Giám Mục Salamanca, được gọi là cao đang đế phân biệt 
với một thấm phán khác cùng tên, được gọi là tiến sĩ. 

Đây là lần đầu tiên Linh Thao được đề cập như một tài liệu viết. 

Thánh I-nhã không nói tại sao Gioan Nhỏ không bị bắt. Có lẽ vì còn ở tuổi vị thành niên. 

Cha Nadal cho biết Gioan Nhỏ vào dòng Phanxicô. FN 1: 458, số 6. 

Có lẽ là Fernando Rodriguez de San Isidoro. 

Không biết là ai. 

Có lẽ là Francisco de Frias. 

Xem số 62, câu cuối. 

Chắc lúc ấy thánh I-nhã không biết chút gì về giáo luật. 

Sinh năm 1508, làm hồng y năm 1545, làm giám mục Burgos năm 1550 và qua đời năm 1560. Lúc 
đến gặp thánh I-nhã trong tù ở Salamanca, vị này mới 19 tuổi và đang dạy tiếng Hilạp tại đại học 
Salamanca. 

Cả bốn người, dưới hình thức quản thúc tại chồ. 

Bản án này nhẹ hon bản án ở Alcalá nhiều: được phép làm việc tông đồ, chỉ không được xác định 
hành vi nào là tội trọng, hành vi nào là tội nhẹ. Dầu vậy, thánh I-nhã cho biết chỉ tuân lệnh chứ không 
đồng ý! Thánh I-nhã có biết là các vị thấm phán Salamanca đang được Thiên Chúa dùng đế dẫn ngài 
đến chồ làm linh mục đế được quyền giúp đỡ các lỉnh hồn hon, kể cả theo cách thức của ngài không? 

Điểm bị đặt vấn đề là một phần của Linh Thao, cách thức giúp đỡ các lỉnh hồn độc đáo của thánh I- 
nhã, nên ngài đấu tranh đến cùng. 

Khoảng 20 đến 22 tháng 8 năm 1527. 

Paris lúc ấy có chừng 300.000 dân, một trong những thành phố lớn nhất Châu Âu. Tại sao thánh I- 
nhã chọn Paris? Trước hết có lẽ vì ngài muốn tránh Tây Ban Nha. Tòa Án Giáo Lý ở Tây Ban Nha lúc 
ấy nổi tiếng là khắt kh e nhất. Ngoài ra, ở Tây Ban Nha, ngài bị lôi kéo vào việc tông đồ, vừa thiệt hại 


74 


Những Bước Đường Theo Chúa — Hổi Ký Thánh I-Nlĩã 


đến việc học, vừa dễ bị Toà Án Giáo Lý làm phiền. Ớ Pháp, vì không biết tiếng Pháp, ngài không hoạt 
động tông đồ được, nên có thể tập trung vào việc học hành. Tích cực hon, lúc ấy, với 4000 sinh viên từ 
nhiều nước, Đại Học Paris có tính quốc tế nhất Châu Âu, và phưong pháp học hành cũng tân tiến nhất. 
Trong thư viết vào cuối tháng 6 năm 1532, gởi cho người anh là Martin García, về việc ông này muốn 
gởi con đến Paris học, thánh I-nhã cho biết: "Muốn tiến tới trên đường học vấn, em chắc là trong khắp 
Hội Thánh không ở đâu người ta được trang bị tốt như ở đại học này. " Trong thư ngày 24(?).9.1539, 
ngài thêm: "ơ đó, chỉ trong ít năm, cháu sẽ tiến bộ hơn ở các đại học khác trong nhiều năm. Ngoài ra, 
các sinh viên ở xứ ẩy ngay thẳng và đức độ hơn. " Ớ Paris ngài cũng hy vọng sẽ tìm được thêm một số 
bạn cùng chí hướng đế công việc tông đồ có thế được mở rộng và hữu hiệu hon. Phần nào Tây Ban Nha 
đã trở nên chật hẹp và ngột ngạt đối với một người linh cảm cả thế giới đang chuyển mình. Sâu xa hon, 
Thiên Chúa đang dẫn ngài đến chồ trở thành khí cụ đế thực hiện một dự án đặc biệt mà chính ngài chưa 
biết. 

Cho đến lúc này, thánh I-nhã chưa thể nghĩ đến một đời tu kh ác hon những hình thức đã có. Ngài 
phân vân giữa gia nhập dòng tu và đi đây đi đó để làm việc tông đồ. Dòng Tên sẽ là một dòng tu mà các 
thành viên sê đi đây đi đó để làm việc tông đồ. Sau này, khi Dòng Tên đã được Tòa Thánh phê chuẩn, 
ngài sẽ viết trong Hiến Chuông: "Chủng ta được kêu gọi đế đi nơi này nơi khác và sống ở bất kỳ nơi nào 
trên thế giới chủng ta có hi vọng phục vụ Thiên Chúa hơn và giúp các linh hồn hiệu quả hơn " (HC 304). 

Hai ý hướng song hành rất rõ: học hành và qui tụ những người cùng chí hướng. Cả hai nhắm cùng 
một mục đích là đế giúp đõ' các linh hồn hon. Chắc chắn đến đây thánh I-nhã đã bỏ ý định gia nhập một 
dòng tu có sẵn, nhưng chọn vế thứ hai là đi đây đó trên thế giới đế giúp đỡ các linh hồn. Trong thư gởi 
ông M. s. de Morrano ngày 22.2.1549, thánh I-nhã viết: "Dòng Tên có thế nói là phải đặt sẵn một chân 
trên đường đế mau mắn đi từ nơi này đến nơi khác. " 

Giữa tháng 9 năm 1527. Thánh I-nhã ở Salamanca từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 9. Trong thời gian 
ấy, ngài bị tù 22 ngày. Ngài chưa kịp ghi danh vào học viện dành cho sinh viên nghèo của Đức Tống 
Giám Mục Fonseca! 

Thánh I-nhã đi bộ, con lừa chở sách vở. 

Thay vì đường gần hon là về quê rồi sang Pháp, ngài chọn đường xa hon: đến Barcelona rồi đi 
Pháp. Có lẽ vì ngài muốn tránh gặp người quen. Hon nữa Barcelona đã trở nên thân thiết với ngài vì ở 
đó ngài có nhiều người quen biết từng giúp đõ ngài bước đầu. 

Chiến tranh thực ra chưa tái phát giữa hoàng đế Carlos V của Tây Ban Nha và vua Franois I của 
Pháp, nhưng tình hình đã trở nên căng thắng vì Pháp không tôn trọng hiệp ước Madrid 1526: giữ lại 
miền Bourgogne và đưa quân đội vào Ý. 

Lộ trình có thế là Barcelona, Perpignan, Narbonne, Carcassone, Toulouse, Limoges, Bourges, 
Orléans, Paris: tống cộng chừng 1100 km. Thánh I-nhã khởi hành vào đầu tháng Giêng và đến Paris đầu 
tháng 2, tức là đi ngay giữa mùa đông. 

Chúng ta biết chắc chắn đó là năm 1528 chứ không phải 1527. Vua Felipe II của Tây Ban Nha sinh 
tại Valladolid ngày 21.5.1527. về ngày thánh I-nhã đặt chân đến Paris, thì trong thư gởi bà Inés Pascual 
ngày 3.3.1528, ngài viết: "Nhờ thời tiết tốt và sức khỏe hoàn hảo, nhờ ân huệ và lòng nhân từ của Thiên 
Chúa, tôi đến thành phố Paris này ngày 2 tháng 2, đế tiếp tục việc học cho tới khỉ Chúa truyền lệnh 


75 


Những Bước Đường Theo Chúa — Hổi Ký Thánh I-Nlĩã 


khác”. Chúng ta cũng có thế ghi nhận hai điều nơi thánh I-nhã khi đếnParis : (1) học ; (2) chờ lệnh 
Chúa. Ngài sẽ đạt được cả hai. 

1^1 Đại học Paris lúc ấy gồm hơn 50 học viện, mỗi học viện gần như một phân hiệu, tức là một trường 
đại học nhỏ, có qui chế riêng, có ký túc xá riêng. Lúc thánh I-nhã đến, năm học đang dở dang. Ngài ghi 
tên theo học tại học viện Montaigu. Học viện này được thành lập vào thế kỷ XIV do Đức Tống Giám 
Mục Aycelin de Montaigu. Đây là một trong những học viện có nhiều sinh viên Tây Ban Nha và Bồ Đào 
Nhatheo học. Những sinh viên nối tiếng nhất của học viện này, cho đến lúc ấy, là Erasme, Rabelais và 
Calvin. Riêng Jean Calvin, một trong những người sáng lập phong trào Tin Lành, vừa rời học viện này 
được mấy ngày thì thánh I-nhã đến. Khi nhập học, ngài nhận ra vốn liếng Latinh của ngài còn kém, nên 
quyết định học lại từ đầu. 

^ 1 Một mặt khác, lúc ấy thánh I-nhã dành nhiều thời gian đế xin ăn, đế làm việc tông đồ, lại còn bị 
thấm vấn và bị bắt giam nữa. 

Vì thánh I-nhã học lại từ đầu, nên trong lóp có cả những trẻ em mới 10 tuối. 

Chương trình và phương pháp học ở Paris được coi là chặt chẽ và tiến bộ nhất thời đó. Ớ Tây Ban 
Nha chủ yếu là thầy giảng trò nghe.Tại Paris, có hội thảo thường xuyên và thi cử đều đặn. Đây cũng là 
một phần lý do khiến thánh I-nhã chọn theo học tại Paris và sau này các trường của Dòng Tên cũng theo 
phương pháp này. 

Khi thánh I-nhã rời Barcelona, các ân nhân ở đó trao cho ngài một tín phiếu trị giá 25 escudos có 
thể đối ở Paris. Mỗi escudo đủ cho một sinh viên ăn học một tháng tại Paris. số tiền này có thế giúp 
ngài ăn học trong khoảng 2 năm. Theo thánh I-nhã trong thư tháng 6 năm 1532 gởi người anh, số tiền 
cần cho một sinh viên ăn học trong một năm tại Paris là 50 ducats. 

1TT1 Le Phục Sinh năm ấy vào ngày 12 tháng 4. 

Tưởng là sau 6 năm, thánh I-nhã được yên tâm học hành, thế mà lại phải tiếp tục đi ăn xin. 

1 Tên đầy đủ là Saint Jacques aux Espagnoìs (Thánh Gỉacôbê cho người Tây Ban Nha), được thành 
lập từ thế kỷ XIV dành cho khách hành hương đi viếng đền thánh Giacôbê ở Compostela, Tây Ban Nha. 

Gồm một nghĩa trang và một nhà thờ cùng mang tên Các Thánh Anh Hài, hiện nay còn vết tích là 
phố Innocents. Người ta cho thánh I-nhã ở trong một phòng dành cho kh ách hành hương. Ngài trở 
thành chuyên gia ở trọ nhà tế bần! 

Khoảng 2 km, băng qua sông Seine. 

Nhà tế bần chỉ mớ cửa khi mặt trời mọc và đóng cửa lúc mặt trời lặn, mà tiết học đầu tiên ở lóp là 4 
giờ sáng, và tiết cuối là 7 giờ tối.Thánh I-nhã luôn luôn mất những tiết đầu và những tiết cuối. 

LlZi Xhánh I-nhã đã cố thu xếp để dồn mọi nồ lực vào mục đích chính là học, nhưng cây muốn lặng mà 
gió chẳng ngừng. 

Phụ khảo là những người đang tập sự làm giáo sư. Thánh Phanxicô Xavier cũng có thời gian làm 
phụ khảo, và cũng có người giúp việc. 


76 


Những Bước Đường Theo Chúa - Hổi Ký Thánh I-Nlĩã 


Trước đây, mặc dầu có người muốn giúp đỡ, thánh I-nhã nhất định đi xin ăn. Giờ đây, ngài thấy phải 
ưu tiên cho việc học. 

Thánh I-nhã quả là giàu óc tưởng tượng. Tuy nhiên, chúng ta có thế lưu ý hai điều : (1) ngài sẵn 
sàng với tư thế của một người hầu hạ cả giáo viên cũng như các sinh viên; (2) ngài đặt tất cả vào trong 
bầu khí thiêng liêng chứ không chỉ thuần túy là một phưong tiện kiếm tiền. 

Juan Castro, thánh I-nhã gọi là cao đắng Castro, lúc ấy đang dạy tại học viện Sorbonne và đang dọn 
luận văn tiến sĩ. 

0 đan viện Notre-Dame de Vauvert. Mỗi Chúa Nhật, thánh I-nhã đến đó để xưng tội và dự lề. Sau 
này, cả các bạn cùng chí hướng cũng làm như vậy. 

Nước Bỉ và Hà Lan hiện nay. Thời thánh I-nhã, miền này thuộc quyền cai trị của Tây Ban Nha, nên 
có nhiều người Tây Ban Nha đến làm ăn sinh sống. Đặc biệt hai trung tâm thưong mại Bruges và Antwerp 
có nhiều nhà buôn giàu có người Tây Ban Nha. Nói chung, người Tây Ban Nha hay bố thí hon người 
Pháp. 

j ư Thánh I-nhã đi tất cả 3 chuyến: (1) Mùa Chay năm 1529 ; (2) mùa hè năm 1530 ; và (3) Mùa hè năm 
1531. Trong chuyến cuối, ngài đến Luân đôn. Sau đó, ngài không phải đi nữa, vì các ân nhân gởi tiền 
đến Paris cho ngài. 

Được các ân nhân giúp đỡ, thánh I-nhã bỏ nhà tế bần, dọn đến ở một phòng trọ nào đó trong khu đại 
học, chúng ta không xác định được. 

Mồi người riêng rẽ. 

Pedro de Peralta, quê ở giáo phận Toledo (Tây Ban Nha), nhận bằng cử nhân năm 1529, sau đó về 
Toledo làm kinh sĩ nhà thờ chính tòa, và trở thành một vị giảng thuyết nối tiếng: luôn luôn quí mến thánh 
I-nhã và Dòng Tên. 

Juan Castro, sinh tại Burgos (Tây Ban Nha) năm 1485, gặp thánh I-nhã lúc đang làm phụ khảo tại 
học viện Sorbonne, nhận bằng tiến sĩ năm 1532 ; sau đó về Tây Ban Nha vào đan viện Chartreux Porta 
Caelỉ (Cửa Trời) tại Valencia, làm tu viện trưởng năm 1542, qua đời năm 1556. 

Amador de Elduayen, người cùng tỉnh Guipuzcoa với thánh I-nhã, ghi danh vào học viện Sainte- 
Barbe năm 1526. 

Sau này, thánh I-nhã cũng sẽ đến nội trú tại học viện Sainte-Barbe. 

Hình như họ tự ý làm như vậy, không có ý kiến của thánh I-nhã, vì không lẽ ngài để cho các bạn roi 
vào tình trạng ngài đã cố gắng thoát ra. 

ii:Tl Tức là Peralta và Castro. 

Hình như lúc ấy thánh I-nhã đi Rouen như ngài sắp kế. 

Chắc là bắt chước thánh I-nhã hay theo lời khuyên của ngài. 


77 


Những Bước Đường Theo Chúa - Hổi Kỷ Thánh I-Nlĩã 


Người ta nghĩ là hai giáo viên ấy mất trí và qui tội cho thánh I-nhã. 

Giám đốc học viện Sainte-Barbe. 

Đánh đòn công khai: người có lồi phải cởi trần, quì gối; các giáo sư và sinh viên lần lượt mồi người 
đến đánh một roi vào lưng. Có lê sau này vị giáo sư này hiếu rõ đầu đuôi hon, nên thánh I-nhã không bị 
nhục hình ấy. ít lâu sau, ngài sẽ đến nội trú tại Sainte-Barbe mà không gặp khó khăn nào. 

Cách Paris khoảng 140 km về phía đông bắc. Chắc dự tính đi đường biển. 

Từ đầu đến đây, bản gốc viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Từ chỗ này cho đến hết, bản gốc viết bằng 
tiếng Ý. 


^ 1 Mồi dặm của thánh I-nhã tuông đưong 5 km. 


Thánh Đaminh. 

Thí dụ này cho thấy thánh I-nhã không phải là người duy ý chí như đôi khi có người nghĩ. Trước 
hết, ngài nhận ra một co may tông đồ. Ke đến, ngài suy tính phải làm thế nào đế đạt mục tiêu: ngài dùng 
cả các phưong tiện siêu nhiên và tự nhiên. Nhưng ngài cảm thấy rất sợ là mình thử thách Thiên Chúa, 
nên đến nhà thờ cầu nguyện. Cuối cùng, ngài quyết định dứt khoát trước mặt Chúa. Ngài khác người 
duy ý chí ở chồ ngài là con người kết hiệp thâm sâu với Thiên Chúa. Ai không biết đời sống thiêng liêng 
của ngài thì chỉ nghĩ ngài duy ý chí thôi. 

Thực ra là khoảng 10 km. 

Theo truyền tụng, Đức Mẹ đã dệt cho Chúa Giêsu một cái áo dài đến gót chân, không có đường may 
nào. Khi Chúa Giêsu bị đóng đinh, các lý hình đã bắt thăm, ai trúng thì lấy áo ấy. Cuối cùng, áo ấy được 
chuyển đến Argentueil. 

'-’- 1 Tức là nửa đường. 

Có lẽ ý chí con người chưa đủ, phải có một sức mạnh siêu nhiên mới làm được như vậy. 

Thánh I-nhã không cho chúng ta biết tên người đã lấy tiền của ngài, và cũng không cho biết sau này 
anh ta thế nào. Có lẽ ước nguyện của ngài là giúp anh ta tận hiến cho Chúa không thành công, nhưng 
câu chuyện này cho chúng ta thấy rõ hon khuôn mặt tông đồ và thần bí của ngài. 


Một mình thánh I-nhã cũng đã khó rồi! 


Phụ nữ quí tộc Bồ Đào Nha (1503-1584). 

Calixto có được học bổng không? Chúng ta không biết. 

Các từ Ẩn Độ trong số 80 này đều nghĩa là Mêhicô. Khi tìm ra Châu Mỹ năm 1492, Colombo tưởng 
đó là Ãn Độ. Vì thế trong thời gian đầu, người ta gọi Châu Mỳ là Ãn Độ. 

Tên là Catalina Hernandez, người Salamanca. 


78 


Những Bước Đường Theo Chúa - Hổi Ký Thánh I-Nlĩã 


Nhiều người dịch là hiệp sĩ. Nguyên văn là comendatore : tước dành cho một giáo sĩ được hưởng 
vinh dự và bống lộc như một hiệp sĩ. 

Chính xác là giáo phận Chiapas ở Mêhicô. 

Khi thánh I-nhã bắt đầu đi học tại Barcelona, có ba thanh niên muốn chia sẻ cách sống của ngài. 
Đen Alcalá thêm người thứ tư và thế là một nhóm các bạn cùng chí hướng thực sự thành hình. Qua cuộc 
khủng hoảng Salamanca, nhóm đứng vững. Đen Paris, một nhóm thứ hai thành hình, nhưng mau chóng 
tan rã. Rồi tất cả các bạn cùng chí hướng trong nhóm đầu tiên cũng mồi người một ngả. Tại sao? Có lẽ 
ban đầu ngài nghĩ mọi sự đều đon giản và dễ dàng. Nhóm thứ nhất gồm 4 thanh niên vừa ít tuối vừa ít 
học, chưa chín chắn về an gọi. Nhóm thứ hai gồm 3 người lớn tuổi hon và có học hon, nhưng vội vàng 
quá. Rút kinh nghiệm, ngài sẽ tuyển chọn kỹ lưỡng hon, huấn luyện đầy đủ hon. Nhóm thứ ba sẽ là 
những người cùng với ngài thành lập Dòng Tên. 

Có người nói là tiến sĩ Pedro Ortiz (1501-1548), lúc ấy ở học viện Montaigu và là người bảo trợ của 
Peralta, đã tố cáo thánh I-nhã trước Tòa Án Giáo Lý, làm cho thánh I-nhã hoi ngại gặp ông. Tuy nhiên, 
sau này, làm đại diện hoàng đế Carlos V tại Rôma, chính ông xin Đức Thánh Cha Phaolô III cho thánh 
I-nhã và các bạn cùng chí hướng làm linh mục, và sau này tập Linh Thao với thánh I-nhã. 

Cha Matthieu Ory, giáo sư thần học tại tu viện Saint-Jacques của dòng Đaminh. 
t^Ngày 1 tháng 10. 

Thế là vụ Castro và Peralta coi như đã giải quyết xong. 

Cuối tháng 9 năm 1529, thánh I-nhã đến ghi danh vào học viện Sainte-Barbe. Học viện này được 
thành lập năm 1460, thu nhận sinh viên đủ mọi quốc tịch, nhưng có nhiều sinh viên Tây Ban Nha. Từ 
năm 1526, học viện này được vua João III của Bồ Đào Nha bảo trợ và tiến sĩ Diego de Gouvea, người 
Bồ Đào Nha, làm giám đốc. Hiện nay tại khuôn viên học viện ấy, người ta xây một ngôi trường cấp hai 
vẫn mang tên cũ: cống vào ở số 4 Rue Valette, gần điện Panthéon. 

Yào thời ấy, giai đoạn triết học kéo dài 3 năm, mỗi năm có một chủ nhiệm. Các giáo sư chỉ làm một 
công việc là bình giảng các tác phấm của Aristốt. Các môn chính là luận lý, siêu hình, đạo đức. Các môn 
phụ gồm có toán, địa lý, thiên văn. 

Người Tây Ban Nha, ở cùng phòng với thánh I-nhã, vừa dạy triết lý ở Sainte-Barbe, vừa tiếp tục học 
y khoa. 

14221 Có lẽ lúc ấy thánh I-nhã chưa biết là tất cả những người mà ngài gọi là các bạn cùng chí hướng, ở 
nhóm Tây Ban Nha cũng như nhóm Paris, đều sê mỗi người một ngả. Còn nhóm thứ ba thì ngài không 
muốn nghĩ tới, vì sợ ảnh hưởng đến việc học. Nhưng đúng là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. 

14241 Đây là biến cố rất quan trọng, nhưng lúc thánh I-nhã thuật, anh em Dòng Tên ở Rô ma ai cũng biết 
rồi, nên ngài chỉ nói phót qua. Tại ký túc xá học viện Sainte-Barbe, ngài ở chung phòng với giáo viên 
Juan Pena và hai sinh viên là Phêrô Favre và Phanxicô Xavier. Chân phước Phêrô Favre sinh năm 1506 
tại xóm Le Villaret, miền Savoie, nước Pháp, đến Paris học năm 1525. Thánh Phanxicô Xavier cũng 
sinh năm 1506 tại miền Navarra, nước Tây Ban Nha, cũng đến Paris học năm 1525. Giáo viên Juan Pena 
xin thánh Phanxicô Xavier kèm thánh I-nhã, nhưng ngài đấy cho chân phước Phêrô Favre. Chang bao 


79 


Những Bước Đường Theo Chúa - Hổi Ký Thánh I-Nlĩã 


lâu, chân phước Phêrô Favre được thánh I-nhã thu phục. Mấy năm sau, đến phiên thánh Phanxicô Xavier. 
Hai vị này sẽ là bước đầu của nhóm các bạn cùng chí hướng thứ ba, hạt nhân của Dòng Tên sắp được 
kh ai sinh. 

Jeronimo Frago, người Tây Ban Nha, giáo sư Kinh Thánh tại học viện Sorbonne, thầy dạy thánh I- 
nhã và thánh Phanxicô Xavier. 

Cơn dịch hạch thánh I-nhã đề cập ở đây khởi sự tại Paris năm 1531, nhưng đạt tới cao điểm vào 
tháng 8 năm 1533. Quả là ngài giàu tưởng tượng. Tuy nhiên, chắc là về mặt tự nhiên, ngài hoảng sợ. 
Neu cứ để cái sợ như vậy chi phối thì ngài làm sao có thế đáp lại tiếng Chúa mời gọi được! Ngài có cách 
của ngài, đó là chiến thắng bản thân (Lt 21). Trong Linh Thao cũng như trong Hiến Chương Dòng Tên, 
ngài cũng nêu nguyên tắc này đế áp dụng vào những điều giác quan sợ hay ngại. Ngài đang được Chúa 
dạy bảo, nên có những điều ngài làm mà chúng ta không nên bắt chước. Tuy nhiên, bài học ngài rút ra 
được, tức là nguyên tắc chiến thang bản thân, là bài học chung cho mọi người muốn tiến tới trên đường 
thiêng liêng. 

Tại đại học Paris, chương trình triết học kéo dài 3 năm rưỡi. Tốt nghiệp năm thứ hai, sinh viên được 
lấy bằng cao đắng; tốt nghiệp cuối khóa 3 năm rưỡi thì được lãnh bằng cử nhân. Muốn nhận bằng, sinh 
viên phải lẩy đá. Người ta không lưu giữ được nội dung chính xác của từ rất sinh viên này. Thời đó, tại 
đại học Coimbra ở Bồ Đào Nha, có thói quen sau đây. Muốn được lãnh bằng, ứng viên phải đến trước 
mặt các giám khảo. Khi các giám khảo ngồi trên ghế giáo sư, ứng viên phải ngồi trên một hòn đá trước 
mặt mồi giám khảo để trả lời các câu hỏi được nêu lên. Khi trả lời xong một giám khảo, ứng viên lại đến 
ngồi trên một hòn đá khác trước mặt một vị giám khảo khác đế tiếp tục. Ngồi trên một hòn đá trước mặt 
giám khảo diễn tả sự khiêm tốn của trò trước mặt thầy. Có thể ở đại học Paris cũng vậy chăng? 

Tại sao thánh I-nhã phân vân? Ngài đã quyết định sống nghèo khó và khiêm tốn. Bỏ tiền ra đế lấy 
bằng có phải là giàu có và ham danh không? Tuy nhiên, có lẽ việc 'lẩy đả' đòi sinh viên phải cố gắng 
học hành chu đáo hoư, nên ngài muốn coi đó là dịp đế học hành đến nơi đến chốn. Hình như ngài hơi 
buồn vì người ta không hiếu mình trong việc này. 

Bệnh này sẽ kéo dài cho đến khi thánh I-nhã qua đời. Thực ra không phải là ngài đau dạ dày, nhưng 
sau khi ngài qua đời, bác sĩ giải phẫu tìm thấy những viên sỏi trong thận và trong túi mật của ngài. Thời 
ấy người ta chưa biết đến bệnh sỏi thận hay sỏi mật, nên chỉ nghĩ là đau dạ dày. 

Khoảng tháng 4 năm 1533. 

Từ năm 1533 đến năm 1534, thánh I-nhã thu nhận vào nhóm thêm 4 người nữa: Simão Rodrigues, 
người Bồ Đào Nha, sinh năm 1510; Diego Laínez, người Tây Ban Nha, sinh năm 1512; Alíonso 
Salmeron, người Tây Ban Nha, sinh năm 1515; và Nicolas Bobadilla (tên thật là Nicolas Alonso y 
Perez?), người Tây Ban Nha, sinh khoảng năm 1509. Cả 4 cùng là sinh viên đại học Paris. 

Vicarius trong tiếng Latinh thường được dịch là đại diện, nghĩa là thay mặt, nhưng nghĩa gốc 
là người thay thế. Ớ đây, có lẽ phải hiếu đại diện là người thay thế. 

Đây là sự kiện hết sức quan trọng, nhưng vì cho là mọi người đều biết rồi, nên thánh I-nhã chỉ kể sơ 
qua thôi. 


80 


Những Bước Đường Theo Chúa — Hổi Ký Thánh I-Nlĩã 


Chúng ta nhớ lại là năm 1529, khi đến học viện Sainte-Barbe, vì muốn học hành đến nơi đến chốn, 
thánh I-nhã đã quyết định không lo thunhận các bạn cùng chí huớng nữa, chỉ giữ các bạn cùng chí hướng 
cũ thôi. Nhưng những người cũ lần lượt vuột kh ỏi tầm tay ngài. Trái lại chân phước Phêrô Favre và 
thánh Phanxicô Xavier đúng là hai người bạn cùng chí hướng 'từ trên trời rơi xuống'. Ke đến là 4 người 
nữa.Ngài lần lượt hướng dẫn từng người tập Linh Thao. Hằng tuần, nhóm bạn họp nhau ở đan viện Notre 
Dame de Vauvert, dòng Chartreux, (hiện nay là Vườn Luxembourg) đế cầu nguyện và chia sẻ. Những 
người bạn mới này vừa trưởng thành hơn vì tuổi lớn hơn và có học hơn, vừa được huấn luyện chu đáo 
hơn, nên hên kết với nhau sâu xa hơn và bền chặt hơn hai nhóm trước. Một dự án tông đồ lâu dài thành 
hình: sau khi học xong, họ sẽ làm linh mục, sẽ đi hành hương Giêrưsalem, sẽ hiến thân làm việc tông 
đồ, hoặc là ở Đất Thánh, hoặc là theo sự điều động của Đức Thánh Cha. 

Ngày 15.8.1534, lề Đức Mẹ Lên Trời, cả nhóm, gồm 7 người, đến nhà thờ Montmartre ở Paris đế tuyên 
khấn. Họ đến nhà thò' dâng kính thánh Denis, giám mục tiên khởi của Paris, họp nhau dâng lễ tại nhà 
nguyện dâng kính Đức Mẹ ở tầng hầm. Chân phước Phêrô Favre, lúc ấy là linh mục duy nhất của nhóm, 
chủ sự thánh lề. Trước khi hiệp lễ, lần lượt từng người đọc lời khấn. Có thế tóm tắt nội dung lời khấn 
vào mấy điểm: Sau khi học xong, họ sẽ (1) sống thanh bần; (2) đến Venezia chò' tàu một năm để đi hành 
hương Giêrusalem; (3) nếu được phép ỏ' lại Giêrusalem thì sẽ nhận định xem có nên ở lại đế hoạt động 
tông đồ tại đó không; (4) nếu không đi Giêrusalem được, hoặc nếu đi được nhưng không ở lại, thì sê đến 
Rôma đặt mình dưới quyền sử dụng của Đức Thánh Cha. 

Chúng ta có thế lưu ý hai điều sau: (1) họ không khấn khiết tịnh, vì giả thiết điều ấy đi đôi với việc thụ 
phong linh mục; (2) nhóm không có tên, không có luật, không ai có quyền trên người khác, chỉ liên kết 
với nhau vì cùng lý tưởng tông đồ và vì tình bạn. 

Sau khi tuyên khấn, thánh I-nhã và các bạn tiếp tục học thần học. Ngày 14.3.1535, ngài nhận bằng cử 
nhân. Từ đây, ngài được gọi 1 àMagister Ignatius. Một số bạn trong nhóm, thí dụ Phêrô Favre và 
Phanxicô Xavier, đã nhận bằng cử nhân trước ngài. 

Trước khi thánh I-nhã về quê, các bạn cùng chí hướng đồng ý sẽ rời Paris ngày 25.1.1537 đế đi 
Venezia. Dự trù vào thời điểm ấy, các bạn sê học xong và lấy được bằng tiến sĩ. 

Trong thực tế, các bạn cùng chí hướng sẽ rời Rôma ngày 11 và 15.11.1536, sớm hơn dự tính 2 tháng, 
để vuột mất bằng tiến sĩ trong tầm tay. 

14271 Vào khoảng cuối tháng 3 năm 1535, thánh I-nhã bị tố cáo vì tiếp tục hướng dẫn Linh Thao và vì các 
bạn cùng chí hướng rước lề hằng tuần, lại thường xuyên hội họp tại đan viện Chartreux nữa. 

[4221 Như vậy thánh I-nhã có hai lý do đế xin được xét xử: vì sắp phải về Tây Ban Nha và vì muốn các 
bạn cùng chí hướng ở lại Paris được yên ổn. 


[4271 Valentin Liévin. 


[4471 Người ta không còn giữ được tờ biên bản này. Tuy nhiên, một tài liệu khác vào năm 1537 có nói 
đến nội dung sự việc. Cha Thomas Laurent, O.P., thanh tra giáo lý tại Paris xác nhận vị tiền nhiệm, 
Valentin Liévin, nhìn nhận thánh I-nhã vô tội và ca ngợi ngài nữa. Việc thánh I-nhã đòi bằng được giấy 
chứng nhận ngài vô tội: một phần ngài đã bị tố cáo nhiều lần rồi, nếu có giấy chứng nhận về sau sê bớt 
phiền phức; mặt khác ngài sợ ảnh hưởng đến hoạt động tông đồ của ngài và đến các bạn cùng chí hướng. 


81 


Những Bước Đường Theo Chúa — Hổi Ký Thánh I-Nlĩã 


Thánh I-nhã rời Paris vào khoảng đầu tháng 4 năm 1535. Lần này, vì lý do sức khỏe, ngài cỡi 
ngựa, 'sang' nhất từ khi bỏ nhà ra đi 13 năm trước. Đường từ Paris đến Azpeitia dài chừng 900 km. Ngài 
phải đi mất khoảng 1 tháng. Lộ trình của ngài có lẽ là Paris, Chartres, Tours, Poitiers, Bordeaux, 
Bayonne, Azpeitia. 

^421 Tỉnh Guipúzcoa, quê thánh I-nhã. 

Có lẽ vừa thanh thản hon, vừa tránh gặp người quen. 

Làng cửa biến, phía tây nam nước Pháp, dưới chân núi Pyrênê, cách biên giới Tây Ban Nha 20 km. 

Có lẽ một người hàng thịt ở Azpeitia, tên là Juan de Eguibar, đã nhận ra thánh I-nhã lúc ngài ở 
Bayonne, và đã về báo tin cho anh ngài là Martin Garcia. 

1^1 Trạm xá Magdalena, dành cho người nghèo, do gia đình chính Loyola của thánh I-nhã bảo trợ, ở 
bên ngoài làng Azpeitia. Thánh I-nhã tặng trạm xá con ngựa của mình. Không chịu ở trong lâu đài của 
gia đình, tự nguyện đến ở trọ trạm xá với những người nghèo khổ nhất, ngài thực sự đã sống như người 
chỉ còn "tha thiết với những gì Chúa Giêsu tha thiết" {Hc 101). Anh ngài đem giường đến cho ngài, 
nhưng ngài cũng từ chối. 

Ban đầu, thánh I-nhã dạy giáo lý cho trẻ em. Sau đó, cả người lớn cũng đến, nên mỗi tuần ngài dành 
ra ba buổi để nói chuyện với họ. Ke đến, vì người ta thích, ngài nói chuyện với họ hằng ngày. Chẳng 
bao lâu, vì trong phòng chật quá, ngài phải gặp dân chúng ở ngoài trời. 

Tại sao dân chúng thích đến nghe thánh I-nhã giảng? Có lẽ vì hai lý do. Trước hết, dân chúng trong 
vùng thực sự đói khát lưong thực nuôi linh hồn. Mặc dầu trong khu vực có cả chục linh mục, nhưng họa 
lắm giáo dân mới được nghe giảng. Thứ đến, thánh I-nhã là một nhà quí tộc từng nổi tiếng trong vùng, 
nay đã từ bỏ vinh hoa phú quí đế chuyên chăm cầu nguyện, sống như người nghèo và với người nghèo, 
nhất là khi đã nghe ngài nói, người ta nhận ra đúng là Thiên Chúa ở với ngài. 

Dân Azpeitia rất mê bài bạc, phần nào vì vậy mà hết đời này sang đời khác vẫn nghèo kh o. 

Luật này đã có từ năm 1484 do vua Fernando và nữ hoàng Isabel ban hành, nên chỉ cần áp dụng 
nghiêm túc. 

Phải nói là song song với việc canh tân đời sống thiêng liêng, thánh I-nhã thúc đấy cả một cuộc cải 
cách đời sống luân lý và xã hội. Một điều ở Azpeitia ai cũng biết là ngài giúp 3 cô gái buôn son bán phấn 
trở lại đời sống đạo đức. Một cô nói: "Lời chủ ấy làm thay đối đời tôi. Trước kia tôi phục vụ người đời, 
từ nay tôi muốn phục vụ Thiên Chúa." Có người ở Azpeitia nói dân chúng coi ngài như một giám mục 
và như một thấm phán. Mặc dầu chỉ kéo dài 3 tháng, nhưng chắc chắn kinh nghiệm Azpeitia sẽ là những 
bài học quí báu cho ngài sau này khi nắm cưong vị điều hành Dòng Tên xả thân góp phần vào cuộc canh 
tân của Hội Thánh. Sau này, từ Rôma, ngài gởi thư, viết trong khoảng tháng 8 hay tháng 9 năm 1540, 
cho đồng hưong Azpeitia nhắc lại những điều cũ và khuyến khích họ năng xưng tội rước lễ, chắng được 
hằng ngày hay hằng tuần thì ít là hằng tháng, thay vì mỗi năm chỉ một lần như thói quen cũ. 

Trong thời gian ở Azpeitia, thánh I-nhã có lần nào về thăm gia đình không? Một hôm chị dâu là 
Magdalena đến trạm xá xin ngài về nhà thăm gia đình, nhưng ngài từ chối. Chị ấy nài nỉ ngài về gia đình 
đế giúp đõ người nhà về đời sống thiêng liêng, ngài vẫn từ chối. Chị ấy quì xuống, nhân danh cuộc 


82 


Những Bước Đường Theo Chúa - Hổi Ký Thánh I-Nlĩã 


Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô đế xin, ngài chấp thuận. Ngài về nói chuyện với gia đình suốt một 
đêm, không ngủ; đến sáng ngài trở lại trạm xá. 

Cách Azpeitia khoảng 50 km về phía đông nam. 

Cách Pamplona khoảng 135 km về phía nam. 

Cách Almazan khoảng 4 km về phía nam. 

Cách Siguenza chừng 13 km về phía nam. 

Thành phố cửa biển, cách Toledo khoảng 300 km về phiá đông. Mặc dầu sức kh ỏe chưa bảo đảm 
lắm, thánh I-nhã đã đi bộ, vừa đi vừa xin ăn, vượt qua 650 km, để gặp gỡ gia đình của các bạn cùng chí 
hướng người Tây Ban Nha, vừa báo tin cho gia đình, vừa thu xếp những điều cần thiết để các bạn yên 
tâm đi Giêrusalem. Chang hạn ra khỏi Pamplona, ngài đến Obanos gặp anh của thánh Phanxicô Xavier 
và trao thư, đồng thời cải chính tin đồn thất thiệt, thí dụ thánh Phanxicô Xavier đã theo một nhóm lạc 
giáo. Ngài cũng gặp lại một số bạn cùng chí hướng cũ, với ý định qui tụ lại, như Arteaga ở Madrid, 
Peralta ở Toledo, Castro ở Valencia; nhưng mọi người ai đã vào chồ ấy rồi. 

^ L - Thí dụ gia đình cha Laínez muốn tặng thánh I-nhã một con ngựa và tiền bạc đế đi đường. 

Thánh I-nhã nghỉ lại đan viện hơn một tuần. 

Thành phố cửa biến miền đông bắc nước Ý. 

Tên thật là Khird, nguyên là một tay cưóp biến với biệt danh Khaỉr ed Din (Râu Đỏ), lúc ấy đang 
chỉ huy hạm đội của Thô Nhĩ Kỳ trên Địa Trung Hải. 

Xem số 33. 

Giữa tháng 11 năm 1535. 

Cách Genova khoảng 130 km về phía đông. 

Sau đó, thánh I-nhã đến Học viện Tây Ban Nha, tên chính thức là San Clemente, và được đồng 
hương cho ăn ở ít lâu, khoảng 11 đến 18 tháng 12. Ngài dự tính ở lại đó đế hoàn tất chương trình thần 
học, nhưng thấy khí hậu Bologna làm cho ngài không được khỏe mạnh, nên quyết định đi Venezia, có 
lẽ sau lễ Giáng Sinh năm 1535. Trong thư gởi cha Diego Cazador, viết ngày 12.2.1536, thánh I-nhã cho 
biết: "Hai tuần trước lê Giáng Sinh, tôi ở Bologna, phải nằm liệt giường một tuần vì đau dạ dày, LẠNH, 
và sốt. Thế là tôi quyết định đi Venừia, và đã đến đây được một tháng rưỡi, nói chung là sức khỏe tốt 
hơn nhiều." 

Tức là đi bộ và xin ăn. 

Thánh I-nhã đến Venezia vào những ngày đầu năm 1536. Trong thư ngày 12.2.1536, gởi Jaime 
Cassador, ngài cho biết đã đến Venezia được một tháng rưỡi, được ở với một người học thức và rất tốt. 
Vì ở Venezia không có đại học, ngài tự học thần học một mình. 


83 


Những Bước Đường Theo Chúa - Hổi Kỷ Thánh I-Nlĩã 


Linh mục làm việc tại nhà tế bần Nan Y, sau này làm giám mục, sẽ giúp đỡ thánh I-nhã và Dòng 
Tên rât nhiêu. 

Bản tiếng Ý viết là Doctis, Tổng Đại Diện của vị Sứ Thần Tòa Thánh tại Venezia. 

^701 Không biết rõ là ai. 

- Diego de Hoces, sinh tại Malaga, Tây Ban Nha, lúc ấy có mặt tại Venezia vì đang trên đuờng từ Đất 
Thánh về quê. Sau khi tập Linh Thao, gia nhập nhóm các bạn cùng chí huớng, nhung qua đời vào tháng 
3 năm 1538 tại Padova, hình nhu vì đi săn sóc nguời bệnh dịch hạch và bị lây. 

14721 Đức cha Gian Pietro Carafa, nguyên giám mục giáo phận Chieti (bản tiếng Ý viết là Cette), đồng 
sáng lập Dòng Thêatinô với thánh Gaêtanô (+1547), sau này làm hồng y năm 1536 và trở thành Đức 
Giáo Hoàng Phaolô IV năm 1555. Vị này không tập Linh Thao, thánh I-nhã nhắc đến chỉ vì hên hệ đến 
cha Hoces. 


14721 Có lẽ do tác động của đức cha Carafa. Vị này không ua nguời Tây Ban Nha nói chung và thánh I- 
nhã nói riêng. 

142Ì1 Trong các bạn cùng chí huớng. Xem số 98. 

14721 Hình nhu thánh I-nhã ngại kể tên nguời giật dây vụ này. Cha Nadal nói rõ nguời ấy là giám mục 
Caraía. Truớc đó, thánh I-nhã và vị giám mục từng gặp nhau và cả đến bàn việc các bạn cùng chí huớng 
hợp nhất với Dòng Thêatinô. Tuy nhiên, thánh I-nhã không đồng ý vì hai bên có quan điểm khác nhau 
về cách tu. Sau đó, ngài có viết một lá thu cho vị giám mục, chắng biết thu có gởi đi không, bày tỏ quan 
điểm của ngài về Dòng Thêatinô. Từ đó, hai bên kể nhu cắt đứt mọi hên lạc. Điều nghiêm trọng hon là 
hai bên vĩnh viễn không thế đối thoại hay cộng tác với nhau đuợc. 

14721 Trong thời gian thánh I-nhã ở Tây Ban Nha và Venezia, các bạn cùng chí huớng ở Paris đã có thêm 
ba nguời mới. Hằng năm, cứ đến ngày 15 tháng 8, họ nhắc lại lời khấn. Năm 1535, có thêm cha Claude 
Jay, đồng huong với chân phuớc Phêrô Favre, sinh khoảng 1500-1504, thụ phong linh mục năm 1528. 
Năm 1536, thêm cha Paschase Broet, nguời Pháp, sinh năm 1500, thụ phong linh mục năm 1524, và cha 
Jean Baptiste Codure, cũng nguời Pháp, sinh năm 1508, lúc ấy chua thụ phong linh mục. Theo dự tính 
ban đầu, họ sẽ rời Paris ngày 25.1.1537 đế đi Venezia. Nhung giữa hai kẻ thù không đội tròi chung là 
Carlos V và Franois I không thể có hòa bình lâu dài đuợc. Năm 1536, chiến tranh tái phát. Quân đội Tây 
Ban Nha tấn công miền nam và xâm lấn miền bắc nuớc Pháp. Dân chúng Paris sôi sục tình cảm bài Tây 
Ban Nha. Trong 9 nguời của nhóm các bạn cùng chí huớng thì có 4 là nguời Tây Ban Nha. Họ quyết 
định rời Paris sớm, đế bảo toàn nhóm, mặc dầu vuột mất bằng tiến sĩ. Đuợc tin này, từ Venezia viết thu 
cho cha Gabriel Guzman, dòng Thánh Đaminh, cha giải tội của hoàng hậu Eleanor, em gái hoàng đế 
Carlos V, đế xin vị này giúp đõ các bạn: "Vì bất on và chiến tranh khủng khiếp lan rộng, con rất sợ là 
họ sẽ rất thiếu thốn, và ngay cả cùng khốn. Vì chúng ta phải kỉnh mến và đê phục vụ Thiên Chúa, con 
xin cha làm bất cứ điều gì làm được và bang bất cứ cách nào Thiền Chúa soi sáng cho cha đê giúp đỡ 
họ. " (Thư viết vào khoảng cuối năm 1536). Họ chia làm hai toán: toán trước rời Paris ngày 11 tháng 11, 
toán sau rời Paris ngày 15 tháng 11. Họ phải đi đường vòng qua nước Đức cho an toàn. Giữa mùa đông 
khắc nghiệt, họ đi bộ, chịu lạnh, chịu đói, nhiều lúc rất nguy hiểm, nhưng đầy tâm tình thiêng liêng và 
tinh thần huynh đệ, vượt qua quãng đường trên 1000 km, đặc biệt phải vượt qua dãy núi Alpe. Cả 9 đến 
Venezia ngày 8.1.1537, sớm hon dự trù 2 tháng. Họ và thánh I-nhã hắn là hết sức vui mừng gặp lại nhau 
sau gần 2 năm xa cách. Xem thư 24.7.1537 thánh I-nhã gởi Juan Verdolay. 


84 


Những Bước Đường Theo Chúa - Hổi Kỷ Thánh I-Nlĩã 


ít nhất cũng phải đến tháng 6 hay tháng 7 mới có tàu đi Giêrusalem, nên họ chia thành hai toán, một 
giúp ở nhà tế bần Santi Giovanni e Paolo, một giúp ở nhà tế bần Nan Y. Riêng thánh I-nhã tiếp tục tự 
học thần học một mình. 

rời Venezia ngày 13.3.1537. 

^^Tiến sĩ Pedro Ortiz lúc ấy là đại diện của hoàng đế Carlos V bên cạnh Tòa Thánh. Theo người ta 
nói, chính ông trước đây ở Paris đã tố cáo thánh I-nhã với Tòa Án Giáo Lý. Còn đức giám mục Caraíầ, 
từng có xung khắc mạnh với ngài, và đang có mặt ở Rôma. Ngài sợ rằng sự có mặt của ngài có thể làm 
cho công việc của các bạn trở nên trắc trở. 

Họ đến Rô ma hôm Lễ Lá, ngày 25 tháng 3. Họ ở trọ tại nhà tế bần Tây Ban Nha và gặp tiến sĩ Ortiz 
ở đó. Chính ông này giới thiệu để họ gặp Đức Thánh Cha Phaolô III ngày 3 tháng 4. Đức Thánh Cha rất 
hài lòng về họ, nên chúc lành cho chuyến đi Giêrusalem của họ, cho họ một số tiền làm lộ phí, và cho 
phép ai chưa là linh mục được chịu chức. 

Chứ không nhận tiền mặt. 

Ngày 24.6.1537, thánh I-nhã và 5 bạn cùng chí hướng là Xavier, Laínez, Rodrigues, Bobadilla và 
Codure thụ phong linh mục do giám mục Vincenzo Nigusanti. Riêng Salmeron phải đợi đến tháng 10 
mới đủ 23 tuổi theo giáo luật. 

Thí dụ quyền giảng dạy, quyền cử hành các bí tích. 

Tức là không có giáo bổng. 

^^Trước mặt vị sứ thần. 

Lúc ấy Thổ Nhĩ Kỳ cai trị Đất Thánh, còn Venezia là một nước độc lập. Căng thắng giữa hai liên 
minh, một bên là Thố Nhĩ Kỳ và Pháp, bên kia là Venezia, Tây Ban Nha và Tòa Thánh, lên tới đỉnh cao 
vào năm 1536. Các tàu chiến Thổ Nhĩ Kỳ lởn vởn trên Địa Trung Hải và biển Adriatic, trong khi Venezia 
đang ứng chiến, nên hầu như chắc là mùa hè năm 1537 không có tàu đi Giêrusalem như thường lệ. Thánh 
I-nhã và các bạn cùng chí hướng thay đối chuông trình: chuẩn bị dâng lề mở tay, thay vì đến Giêrusalem 
dâng lề mở tay như dự tính. Thực tế là năm 1537 không có tàu đi Giêrusalem. Đó là điều chỉ xảy ra một 
lần trong suốt mấy chục năm. 

Đe chuẩn bị dâng lễ mở tay, cả nhóm chia nhau tìm đến những noi thanh vắng để cầu nguyện và hồi 

tâm. 

Cách Venezia khoảng 60 km về phía tây. Những người khác đi Monselice, Treviso, Bassano và 
Verona. 

Tức là trống hống. Đó là đan viện San Pietro ỉn Vỉvaroìo (Thánh Phêrô bị xiềng xích), đã bị bỏ 
hoang, gần cống Santa Croce (Thánh Giá). Trong thư gởi cha Pietro Contarini, Venezia tháng 8 năm 
1537, thánh I-nhã cho biết các đan sĩ Santa Marỉa delle Grazỉe đồng ý cho ngài và các bạn muốn ở đó 
bao lâu cũng được. 

Cha Simão Rodrigues. 


85 


Những Bước Đường Theo Chúa - Hổi Ký Thánh I-Nlĩã 


Cách Vicenza khoảng 25 km. 

Phải chờ tàu chưa biết đến khi nào. Nên làm gì? Họ quyết định đến các noi có đại học như Padova, 
Ferrara, Bologna và Siena, đế giảng thuyết và dạy học, giải tội và hướng dần Linh Thao, hi vọng thu 
nhận thêm một số sinh viên cùng chí hướng. Riêng thánh I-nhã cùng với chân phước Favre và cha Laínez 
sẽ thực hiện điều đó tại Rôma. Trước khi chia tay, cần giải đáp câu hỏi này: nếu ai hỏi họ thuộc nhóm 
nào, thì phải trả lời thế nào? Hoá ra từ hon ba năm, kể từ ngày tuyên khấn, nhóm các bạn cùng chí hướng 
vẫn chưa có tên. Muốn mời người khác gia nhập nhóm, phải cho người ta biết tên nhóm. Thánh I-nhã đề 
nghị mọi người đi cầu nguyện. Sau đó, mọi người nhất trí tự xưng là Đoàn Gỉêsu, vì chỉ một mình Chúa 
Giêsu là đầu và là trưởng của nhóm. Sau này, khi đã biến thành một dòng tu, và đến Việt Nam, Đoàn 
Giêsu được gọi là Dòng Tên (vì người Việt Nam không gọi tên những vị đáng kính). Sau đó, năm tân 
linh mục âm thầm nhưng sốt sắng dâng lễ mở tay tại Vicenza trong tháng 9 năm 1537. Riêng thánh I- 
nhã vẫn hi vọng sẽ dâng lễ mở tay tại hang đá Bêlem bên Đất Thánh, nên tiếp tục chò' đợi. Rồi họ chia 
tay và hẹn gặp nhau tại Rôma vào mùa xuân năm sau đế nhận định tiếp. 

Thánh I-nhã và các bạn cùng chí hướng ấn định hạn chờ tàu một năm. Vậy mà không hiểu vì sao tất 
cả nhóm lại cùng đi Rôma ngay. Đen nay, các sử gia vẫn chưa lý giải được. Cha p. Arrupe viết : "Họ 
tiến bước về Rôma mà không hội đủ lý do, vì so với thời gian một năm mà họ đã hứa phải đợi thì nay 
mới chỉ được sáu tháng" (Nguồn hứng Ba Ngôi trong đặc sủng thánh I-nhã, trong sống đặc sủng thảnh 
I-nhã, Hiến Linh 2001). Chỉ có thể hiếu được là một sức mạnh siêu nhiên thôi thúc họ mạnh đến nồi họ 
không cưỡng lại được. Chân phuớc Phêrô Favre khẳng định rõ ràng là họ tuân theo một tiếng gọi 
(Favre, Memorỉale, so 17, trong MlPontes Narratỉvỉ I, 41). 

Cha L.G. da Câmara. 

Kinh nghiệm thiêng liêng này của thánh I-nhã thường được gọi là Thị Kiến La Storta, vì diễn ra tại 
nhả nguyện La Storta, cách Rôma chừng 15 km về phía bắc. Thánh I-nhã giả thiết mọi người đã biết, 
nên chỉ kế lại những điều căn bản, bỏ qua các chi tiết. Nhờ chân phước Favre và cha Laínez, chúng ta 
biết đầy đủ hon diễn tiến như sau. 

Khoảng giữa tháng 11 năm 1537, ba người tới La Storta. Cha Laínez kế: "Trên đường đi Rô ma theo 
ngả Siena, Cha hay được Thiên Chúa đến thăm viếng và ban nhiều tâm tình thiêng liêng, đặc biệt hên 
hệ với bí tích Thánh Thể cực trọng, mà hằng ngày Cha nhận từ tay cha Phêrô Favre hay từ tay tôi, vì 
chúng tôi dâng thánh lề mồi ngày, riêng Cha thì không... Cha nói với tôi rằng hình như Thiên Chúa Cha 
đã ghi khắc vào trong lòng Cha những lời này: "Cha sẽ phù hộ chủng con ở Rôma". Và không hiếu 
những lời ấy muốn ám chỉ gì, Cha nói: "Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy đến cho chủng ta ở Rôma, có 
thê chủng ta sẽ bị đóng đinh vào thập giá ỞRôma." Rồi một lần khác, Cha nói hình như Cha thấy Chúa 
Giêsu vác Thánh Giá và Chúa Cha ở bên cạnh đó nói với Đức Kitô: "Cha muốn Con nhận người này 
làm đầy tớ". Và thế là Đức Giêsu thực sự đón nhận Cha và nói: "Ta muốn con phục vụ Chủng Ta. " Thánh 
Phêrô Kanijs, có lẽ theo lời kể của chân phước Favre, thuật lại lời Chúa Cha hoi khác: "Ta sẽ ở với các 
con." 

Kinh nghiệm La Storta rất đậm nét trong đời sống thánh I-nhã: hon sáu năm sau, ngài viết trong Nhật 
Kỷ Thiêng Liêng: "Tôi nhớ lại hôm tôi được Chúa Cha đặt với Chúa Con " (Nk 67). Đây là kinh nghiệm 
thiêng liêng quan trọng hàng đầu trong đời sống thánh I-nhã, đánh dấu đỉnh cao của quá trình 17 năm 
hành hưong. Tại Loyola, ngài đã nghe được lời mời gọi phục vụ Đức Kitô và đã quảng đại đáp ứng. Tại 
Manresa, trong bài Hai cờ hiệu của Linh Thao, ngài đã xin được nhận vào dưới cờ của Đức Kito. Nay ở 
La Storta, ngài được đặt với Chúa Con. Ngay lúc ấy, ngài có ấn tượng mạnh đến nồi ngài nói với hai 


86 


Những Bước Đường Theo Chúa — Hổi Ký Thánh I-Nlĩã 


bạn cùng đi: "Tôi không biết chuyện gì sẽ đến với chủng ta . Có thế ở Rôma chủng ta sẽ bị đóng đỉnh 
vào Thánh Giá." Sau bao nhiêu năm lần buớc theo một tiếng gọi tuy âm thầm nhung rất mãnh liệt, giờ 
đây ngài xác định đuợc rõ ràng on gọi của ngài và các bạn cùng chí huớng : (1) on ngài xin từ lâu đã 
đuợc Thiên Chúa nhận lời, đó là đuợc đặt với Chúa Con, đuợc phục vụ Chúa Giêsu vác Thánh Gía; (2) 
Thiên Chúa phê chuẩn danh hiệu Đoàn Giêsu, vì ngài và các bạn cùng chí huớng đuợc nhận làm bạn 
đồng hành với Chúa Giêsu; (3) Ngài và các bạn cùng chí huớng không đi Giêrusalem nữa, nhung đến 
Rôma, đặt mình duới quyền sử dụng của Đức Thánh Cha. 

ơn soi sáng ở Cardoner và ơn kết hiệp ở La Storta là hai điều then chốt đế hiếu thánh I-nhã và Dòng 
Tên, phần nào nhu mầu nhiệm Nhập Thể và mầu nhiệm Vuợt Qua giúp hiếu về Chúa Giêsu và Hội 
Thánh. 

Thánh I-nhã rơi từ một kinh nghiệm thiêng liêng rất quan trọng đến một chuyện khá thuờng tình 
trong đời sống. Ngài không phải là nguời chỉ biết những chuyện trên mây trên gió, nhung nhạy cảm cả 
với những việc trong đời thuờng. Riêng về giao tiếp với phụ nữ, thánh Phanxicô Xavier ở Ãn Độ cũng 
nhắc nhở anh em Dòng Tên phải rất cảnh giác, hẳn là phần nào do thánh I-nhã. Thực tế là thánh I-nhã 
giao tiếp khá nhiều với phụ nữ, nhung quyết định không linh huớng thuờng xuyên cho phụ nữ, và sau 
một vài kinh nghiệm, không nhận cho có Dòng Tên nữ. Chắc chắn ngài không kỳ thị phái tính, nhung 
ngài sợ những rác rối có thể làm thiệt hại đến hoạt động tông đồ quan trọng. 

Đen Rôma, thánh I-nhã và các bạn cùng chí huớng đuợc một nhà quí tộc cho sử dụng một căn nhà 
trống trong một vuờn nho ở Monte Pincio, nên quen gọi là nhà vườn nho. (Căn nhả này hiện ở Via San 
Sebastianello 11, nhung đã đuợc sửa sang và nới rộng.) Hằng ngày chân phuớc Phêrô Favre và cha 
Laínez dâng lễ tại nhà thờ Trỉnỉtà dei Monti (Ba Ngôi Trên Núi) gần đó. Trong khi chân phuớc Favre và 
cha Laínez đi dạy Kinh Thánh và thần học tại Học Viện Sapienza (Thuợng Trí, nay ở 40 Corso di 
Rinascimento, Rô ma), thánh I-nhã đi huớng dần Linh Thao. Monte-Cassino cách Rô ma chừng 120 km 
về phía đông nam. Thánh I-nhã ở với tiến sĩ Ortiz tập Linh Thao trong một tu viện suốt 40 ngày. Sau 
này, ông rất đạo đức và hết lòng giúp đỡ Dòng Tên. 

Cha Hoces qua đời tại Padova, năm 1538. Cha Polanco kể chi tiết: Hôm ấy, đi dự lễ, đang lúc đọc 
kinh Cáo Mình (Tôi thú nhận), đến ch ỗcác thảnh thì ngài thấy cha Hoces sáng rực giữa các thiên thần 
và các thánh. Ngài đuợc an ủi và khóc suốt thánh lễ, và tiếp sau đó mấy ngày nữa. Pol I, 62. Cha Hoces 
là nguời đầu tiên trong các bạn cùng chí huớng qua đời, truớc cả lúc Dòng Tên đuợc Hội Thánh phê 
chuẩn. Trong thu ngày 8.8.1546 gởi cộng đoàn Dòng Tên Coimbra, báo tin chân phuớc Phêrô Favre qua 
đời, vị này đuợc gọi là đại biếu thứ nhì, còn cha Jean Codure, qua đời sau cha Hoces, đuợc gọi là đại 
biếu thứ nhất : chúng ta hiếu là chỉ tính từ khi Dòng Tên đuợc Hội Thánh phê chuấn. 

Nguời Tây Ban Nha, sinh năm 1519, đuợc tiến sĩ Ortiz giới thiệu đến giúp việc cho hồng y Caraíầ 
ở Rôma; lúc ấy mới bị sa thải, định đi Napoli gia nhập quân đội; đuợc thánh I-nhã khuyên về lại Rôma, 
tập Linh Thao, rồi gia nhập Đoàn Giêsu. 

Thánh I-nhã và hai bạn cùng chí huớng ở đó từ tháng 10 năm 1537 đến lề Phục Sinh (tháng tư) năm 
1538. 

Không phải thánh I-nhã hướng dần Linh Thao cho một nhóm, nhưng mồi người riêng rẽ, vì thế hằng 
ngày phải đi từ đầu này đến đầu kia thành phố đế giúp từng người, tính ra mỗi ngày ngài phải đi bộ 4 
giờ. Cùng trong thời gian này, thánh I-nhã gọi tất cả các bạn cùng chí hướng về Rô ma. Tại sao không 
tiếp tục chờ tàu đi Giêrusalem? Một đàng, ngài thấy hi vọng đi Giêrusalem rất mong manh. Mặt khác, 


87 


Những Bước Đường Theo Chúa - Hổi Kỷ Thánh I-Nlĩã 


và có lê đây là lý do chính, theo thị kiến La Storta, ngài tin là Chúa muốn cả nhóm đến đặt mình dưới 
quyền của vị Đại Diện Đức Kitô ở trần gian. Cuối tháng 4 năm 1538, tất cả các bạn đến Rôma. Nhà vườn 
nho không đủ chồ ở, ngài và các bạn dọn đến ở nhà gần Ponte Sisto. 

Thánh I-nhã và các bạn cùng chí hướng chia nhau đi giảng ở các nhà thờ tại Rôma. Thánh I-nhã thì 
giảng ở nhà thò' Santa Maria di Montserrato cho người Tây Ban Nha. Lúc ấy ở Rô ma có một nhà giảng 
thuyết rất được dân chúng ưa chuộng là Agostino Mainardi, linh mục Dòng Âutinh. Thánh I-nhã phát 
hiện là vị ấy có một số điều không phù họp với giáo lý Công Giáo, nên ngài phân tích cho dân chúng. 
Các bạn cùng chí hướng cũng phụ họa. Những người hâm mộ Agostino Mainardi phản công. 

Ba người Tây Ban Nha đứng đầu trong cuộc phản công, cùng làm việc tại giáo triều, là Francisco 
Mudarra, một người tên là Barreda, và Pedro de Castilla. Họ nói thánh I-nhã và các bạn cùng chí hướng 
là những môn đệ trá hình của Luther (thủ lãnh phong trào Cải Cách Tin Lành), dùng Linh Thao để mê 
hoặc người khác, đã từng bị trục xuất kh ỏi Tây Ban Nha, Paris và Venezia, vì giảng quấy quá và sống 
lem nhem. Điều này ảnh hưởng xấu đến nỗi dân chúng sợ không dám đi nghe thánh I-nhã và các bạn 
cùng chí hướng giảng nữa. Đồng thời, họ mua chuộc được Miguel Landivar, người từng giúp việc cho 
thánh Phanxicô Xavier tại Paris. Lúc thánh Phanxicô Xavier quyết tâm theo cách sống của thánh I-nhã, 
và cho anh ta nghỉ việc, anh ta đã định ám sát thánh I-nhã. Ke đến, tại Venezia, năm 1536, anh ta xin gia 
nhập nhóm. Trong thư gởi cha giải tội cho hoàng hậu Eleanor, cuối năm 1536, thánh I-nhã viết: "Miguel 
đang ở đây, đã sống cuộc đời hoàn toàn mới. " Nhưng sau đó, anh ta bỏ nhóm. Ớ Rôma, Miguel đến gặp 
đức cha Benedetto Conversini lúc ấy là Tổng Đốc Rôma đế tố cáo thánh I-nhã như những người kia xúi 
giục. 

Vì hiệu quả tông đồ của thánh I-nhã và các bạn cùng chí hướng thiệt hại nặng nề, nên ngài đến gặp 
vị Tống Đốc xin làm rõ trắng đen và cho phán quyết bằng văn bản. Trong thư gởi cha Pietro Contarini 
ngày 2.12.1538, thánh I-nhã giải thích: "Chủng con biết không thê dùng tài liệu ấy đế sau này khỏi bị 
chê trách. Chúng con không bao giờ muốn được miễn trừ như vậy. Chủng con chỉ mong tài liệu ấy giúp 
bảo toàn danh dự cho chủng con: chủng con giảng dạy giáo lý lành mạnh và sống nghiêm túc. Xỉn Chúa 
cho chủng con đừng bao giờ khó chịu khi bị gọi là ngu dốt, thất học, giảng dở, và ngay cả bị gọi là độc 
ác, TRAO TRƠ, lừa bịp. Nhưng chủng con bất bình vì người ta nói chủng con giảng dạy giáo lý không 
lành mạnh, và cả cách sống của chủng con là xẩu xa, vì cả hai điều ấy đâu phải là của riêng chúng con, 
nhưng là của Đức Kỉtô và của Hội Thánh. " Trong thư gởi vua Juan III nước Bồ Đào Nha ngày 15.3.1545, 
thánh I-nhã giải thích: "Khi ở Giêrusalem về, tôi bị các bề trên ở Alcalá xét xử ba lần. Tôi bị bắt và bị 
giam 42 ngày. Điều tương tự tái diễn ở Salamanca, chang những bị tống ngục mà tôi còn bị xiềng xích 
trong 22 ngày nữa. Tôi bị xét xử một lần nữa ở Paris, khi tôi đang học. Trong cả năm lần ra tòa và hai 
lần vào tù ấy, nhờ ơn Chúa, tôi không bao giờ muốn, và thực tế là tôi không nhờ đến luật sư hay biện lý 
nào ngoài Chúa. Tôi đặt trọn niềm tin tưởng nơi Chúa, xỉn Người phù hộ và gia ân, trong hiện tại cũng 
như trong tương lai. Bảy năm sau lần ra tòa đầu tiên ở Paris, tôi lại phải ra tòa lần nữa cũng ở đại học 
ấy, một lần khác ở Veĩiezia, và lần cuối cùng ỞRôma, mà cả Dòng Tên phải liên lụy. Trong ba lần cuối, 
vì liên hệ với những anh em khác trong Dòng., chủng tôi muốn công lý được sáng tỏ, đế tránh việc do 
anh em trong Dòng mang tiếng xẩu mà Thiên Chúa bị xúc phạm." Trong thư gởi cha J. Pelletier ngày 
13.6.1551, thánh I-nhã viết: "Đừng bao giờ quên việc tôn vinh Thiên Chúa hơn, ích chung và tiếng tốt 
của Dòng." 

Đức Phaolô III trước đó sang Pháp để giúp hoàng đế Carlos V và vua Franois I hòa giải. 

Dinh thự mùa hè của Đức Giáo Hoàng. 


88 


Những Bước Đường Theo Chúa — Hổi Ký Thánh I-Nlĩã 


Sau khi gặp thánh I-nhã, Đức Phao lô III cho mở cuộc điều tra, rồi ra lệnh cho vị Tổng Đốc công bố 
phán quyết. Điều này đuợc thực hiện ngày 18.11.1538. Ngay sau đó, trong khoảng các ngày từ 18 đến 
23 tháng 11, thánh I-nhã và các bạn cùng chí huớng đến dâng mình cho Đức Thánh Cha: tự đặt mình 
duới quyền điều động của vị Đại Diện Đức Kitô ở trần gian, đế đáp ứng nhu cầu của Hội Thánh toàn 
cầu hon, nhờ đó mà giúp đờ các lỉnh hồn hon để đáp lại on gọi đầu tiên của thánh I-nhã là phục vụ Đức 
Kitô, on gọi đã đuợc chuẩn y tại La Storta. Trong thu gởi giáo su Diego de Gouvea, viết tại Rôma ngày 
23.11.1538, thánh I-nhã cho biết: "Tất cả chủng tôi, những người liên kết với nhau trong Đoàn này, đã 
dâng mình cho Đức Giáo Hoàng, vì ngài là chủ mùa gặt của Chúa Giêsu Kỉtô trên toàn thế giới. Dâng 
mình như vậy, chủng tôi cho ngài biết là chủng tôi sẵn sàng nhận bất kỳ nhiệm vụ nào ngài muốn trao 
cho chủng tôi trong Đức Kitô. Vì vậy, nếu ngài gởi chủng tôi đến nơi giáo sư muốn, chủng tôi sẽ hân 
hoan lên đường. Lý do khiến chủng tôi đặt mình dưới quyền sử dụng của ngài là chủng tôi nghĩ rằng 
ngài biết hơn điều nào có lợi cho Hội Thánh hoàn vũ. " Thánh I-nhã gọi việc dâng mình này là nguồn 
gốc và nền tảng chỉnh yếu của Dòng Tên. 

ơn gọi đã đuợc xác định, thánh I-nhã đến nhà thờ Đức Bà Cả ở Rôma, noi nguời ta nói là còn lưu giữ 
được máng cỏ Bêlem, đế dâng lễ mở tay vào ngày lề Giáng Sinh năm 1538. Trong thư gởi về gia đình 
ngày 2.2.1539, thánh I-nhã viết: "Lê Giáng Sinh vừa qua, ở nhà thờ Đức Bà Cả, tại nhà nguyện lưu giữ 
mảng cỏ Chúa Hài Đồng Giêsu đã nằm xưa kia, nhờ Người giúp đỡ và ban ơn, tôi đã dâng lễ mở tay. "Từ 
đây, ngài là một linh mục, cùng với cả Đoàn Giêsu, sẵn sàng theo lệnh của vị Đại Diện Đức Kitô ở trần 
gian, đi đến bất cứ noi nào trên thế giới để phục vụ Đức Kitô bằng cách giúp đỡ các linh hồn. 

Ngay hôm sau, cha L. G. da Câmara phải rời Rôma, nên thánh I-nhã dành phần còn lại cho cha 
Nadal kể, vì hai cha này cùng nhau đi Tây Ban Nha. Nhưng cha L.G. da Câmara chỉ ghi chép những gì 
thánh I-nhã kể thôi. 

Phần này do Cha L.G. da Câmara hỏi và thánh I-nhã trả lời, không phải do thánh I-nhã tự ý kể. Đoạn 
cuối ngắn ngủi này có vẻ như đầu thừa đuôi thẹo , nhưng thực ra rất quan trọng đối với cá nhân thánh I- 
nhã và toàn thể Dòng Tên. Ớ chặng cuối cùng của những bước đường theo Chúa, thánh I-nhã muốn gặp 
Chúa lúc nào cũng được. Điều này có nghĩa là ngài đạt tới đỉnh cao của lý tưởng chiêm niệm trong hoạt 
động, và thấy Chúa trong mọi sự đồng thời thấy mọi sự trong Chúa. Trước kia ngài vừa cầu nguyện vừa 
lấy ý kiến của các cha đầu tiên đế soạn thảo Hiến Chưong. Giờ đây, ngài dám đề nghị ngược lại cả quyết 
định của các cha đầu tiên về việc các nhà thờ của Dòng Tên sê không nhận lợi tức. Dĩ nhiên ngài vẫn để 
Đại Hội Dòng quyết định chung cuộc. Điều hay là chính ngài xác tín đó là ý Chúa và Đại Hội đầu tiên 
của Dòng Tên, có quyền quyết định về Hiến Chuông, được thuyết phục. Một đống rất lớn những điều 
ngài đã ghi chép về đời sống thiêng liêng của ngài có lẽ đã bị ngài hủy, đế ngài hoàn toàn chìm sâu vào 
Thiên Chúa vô biên và vĩ nh cửu. Nhưng chỉ với phần còn lại, mà chúng ta gọi là tập Nhật Kỷ Thiêng 
Liêng, chúng ta vẫn thấy rất rõ ngài hoàn toàn được hòa nhập trong Thiên Chúa Ba Ngôi, không phải để 
thoát kh ỏi trần thế, nhưng để có cái nhìn của Thiên Chúa Ba Ngôi về trần thế và sống theo mẫu của Chúa 
Con dưới tác động của Chúa Thánh Thần mà tôn vinh Chúa Cha, như trong hai bài chiêm niệm Nhập 
Thể và Yêu Men của Linh Thao. 

L5im Lt 27-31 
^ Lt 169-189. 

l-NLl Đen thời điếm này trong đòi sống thánh I-nhã, việc ngài dễ dàng gặp được Thiên Chúa có nghĩa là 
ngài được on luôn luôn cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa. Đó không chỉ là lòng sốt sắng, nhưng 
giả thiết sự kết hiệp hên lỉ với Thiên Chúa trong thâm sâu tâm hồn, nhờ đó ngài nhạy bén nhận ra ý Chúa 


89 


Những Bước Đường Theo Chúa — Hổi Ký Thánh I-Nlĩã 


trong cả những điều nhỏ bé nhất, tầm thường nhất. Điều này chúng ta thấy rất rõ trong tập Nhật Kỷ 
Thiêng Liêng của ngài, khi ngài nhận định về một điểm nhỏ trong Hiến Chưong Dòng Tên: các nhà thò' 
của Dòng Tên nên nhận lợi tức hay không ? Không phải là ngài suy xét nữa mà là sự hiện diện của Thiên 
Chúa chiếm đoạt tâm hồn ngài, nên ngài thấy rõ Thiên Chúa muốn thế nào. Có thế dùng cách nói của 
thánh Phaolô: "Tôi sống, nhưng không phải tôi, nhưng là Đức Kitô song trong tôi." (GI 2,20), hay của 
chính Chúa Giêsu : "Cha ở trong con, con ở trong Cha" (Ga 17,21), và "Tôi và Chúa Cha là một" (Ga 
10,30). Các nhà tu đức gọi tình trạng này là thần bí. 

^221 Nguyên văn tiếng Ý là sole : cũng có thế dịch khác, vì nếu là danh từ thì nghĩa là mặt trời, nếu là 
trạng từ thì nghĩa là thường lệ. Xem các số 29, 41, 48. 

1^1 Nguyên văn bằng tiếng Latinh: venire ỉn conýìrmatione. Khi phải nhận định điều gì, thánh I-nhã suy 
nghĩ và cầu nguyện miệt mài. Ngài cân nhắc các lý do đế đi đến quyết định theo những an ủi và sầu khổ. 
Cuối cùng, Chúa ban cho ngài các thị kiến đế xác nhận điều ngài lựa chọn. 

- 1 Thánh I-nhã không muốn tiết lộ cho người ta biết đời sống thiêng liêng thâm sâu của ngài. Những 
gì ngài cho biết chỉ là những điều có thể giúp anh em Dòng Tên hiểu và sống on gọi. 


90 


